TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


1 


DẪN NHẬP 

Biết người là khôn ngoan 
Biết mình là sáng suốt 
Knowing other is wisdom 
Knowing the self is enlightenmemt 
Lão tử 

IVIột số người gọi Tử vi là khoa chiêm tinh và các nhà xem Tử vi là chiêm tinh gia. 

Có phải quí vị chiêm tinh này hàng đêm nhìn sao trên trời rồi lấy tên các vì sao chiếu mệnh thực 
sự của con người không? 

Thưa không. Các sao trong Tử vi chỉ thuần túy là các tượng, được nhân cách hóa bởi Đạo sĩ Trần 
Đoàn, để diễn đạt 

Mỗi sao là một người. Mỗi người có một tính nết rất đặc thù, ta có thể ví như một anh hùng Lương 
sơn bạc. Tính nết này rất người. Ta thường thấy họ ở xung quanh ta. 

Có khi một sao lại chỉ một hoàn cảnh xảy ra cho đương số. 

Có khi một sao lại chỉ cách đối sử nữa. 

Cách sắp sếp của Trần Đoàn thật linh động, thiên hình vạn trạng. Cho nên người giải đoán số Tử 
vi phải có một trí tưởng tượng thật phong phú mới mở ra một cách đúng đắn những tình huống gói 
ghém trong lá sô". 

Soa Tử vi là một ông vua đứng đầu nhóm quần thần trong một vương quốc. Ông vua này cũng là 
biểu hiện của uy nghi, phúc hậu quyền thế, ân sủng và cứu giải chỉ có vua mới ban phát được. 

Có người cho khoa Tử vi tính chất huyền bí, trong khi Tử vi cũng như các khoa học anh em khác 
như tướng pháp, Địa lý, Mai hoa dịch số ... thường được người Tây phương gọi là các môn Khoa 
học nghệ thuật (Science-Arts). 

Do định nghĩa, Huyền là đen, Bí là khó hiểu, nghiên cứu khoa học huyền bí là đào sới những vân 
đề sâu thẳm khó hiểu. Còn khi nghiên cứu Tử vi, ta thường dùng những tu liệu là năm, tháng, 
ngày, giờ dựng nên một khung, đó là sô". Rồi dùng những vì sao, được nhân hóa bằng các ký hiệu 
tương ứng với tính nết con người, với hoàn cảnh xã hội, để diễn tả cái ý muốn nói. Như vậy, sao 
Tử vi lại huyền bí được! Gọi Tử vi là một khoa học nghệ thuật thật là hợp tình, hợp lý. 

Cho tới lúc này, ta cũng chưa thể khiên cưỡng gọi Tử vi là một môn khoa học thực nghiệm 
(experimental Science) như môn sinh vật học, vì khả năng hiểu biết của ta chưa đầy đủ để chứng 
minh tính cách thực nghiệm của nó. Muốn được coi là thực nghiệm thì mọi thành quả của một 
môn khảo cứu phải được công nhận ở mọi lúc, mọi nơi như các công trình của Claude Bernard, 
của Thomas Edison, của Marie Curie và Louis Pasteur... 

Tuy nhiên ta vẫn có thể coi Tử vi là một khoa học thường nghiệm (empirical Science) vì đây là 
môn học dựa vào kinh nghiệm lâu đời ta chưa tìm được lý do thâm sâu chứ không phải là một 
môn huyền bí, mê tín dị đoan mà nhiều người gán cho nó. 

Đa sô" sách Tử vi xưa mang quá nhiều chi tiết khiến cho những người mới nghiên cứu thây khó 
khăn. Các từ không được định nghĩa rõ ràng, lại thêm in ấn sai nhiều lỗi chính tả, in đi in lại nhiều 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


2 


lần thành ra tam sao xuất bản. Các khiếm khuyết này khiến cho sự suy luận, lý giải bị sai lạc 
không ít. 

Cho nên, khi viết cuốn Tử vi khảo luận này, chúng tôi bỏ hết những phần chúng tôi nghĩ là rườm 
rà để sách được sáng sủa, dễ đọc, tuy nhiên vẫn cung cấy đầy đủ những dữ kiện cần thiết để quí 
vị tham cứu. Sách in lại chải chuốt, trình bày rõ ràng, kiểu chữ dễ đọc khiến cho độc giả dù ở tuổi 
nào cũng đọc thoải mái. 

Một điểm cũng quan trọng cần phải nhắc đến là sự nhắc đi nhắc lại những điểm cần phải nhớ kỹ 
để ta nắm được những gì đã đọc, (thí dụ nhắc lại trong phần bài đọc thêm, trong các câu phú, các 
phần tóm tắt và trong một số chi tiết khác), để các bạn thuộc lòng những chi tiết thiết yếu ngõ 
hầu khi giải đoán mới không lúng túng. Nếu các bạn thấy những điểm nhắc đi nhắc lại quá dễ thì 
cứ bỏ qua đọc sang phần kế tiếp. 

Phương pháp này giúp cho ai muốn vào “nghề thầy” tự thiết lập trước hết cho mình một lá số, tự 
giải thích lá số đó để hiểu rõ những biến cố đời mình. Nhiều khi ta thực sự chưa hiểu rõ ta, nhiều 
khi ta hỏi hành động của ta vào một lúc nào đó là chính đáng hay khuất tất, bao dung hay vị kỷ, 
cao thượng hay hẹp hòi. Vì chủ quan, ta thường dễ nói lên sự thật của người khác, mà khó nói 
được hay chấp nhận được cái thật cho chính mình. Cho đến khi xem lá sô" Tử vi của mình, ta mới 
nhìn ra con người thật của mình, con người mà cuộc đời đã được viết ra giấy trắng mực đen, rành 
rành trên lá số. Đồng thời cũng thấy những đường lôi đúng đắn để xử trí trong các hoàn cảnh khó 
khăn, và để suy Tử vi, hầu làm vơi những khổ não của tâm hồn. 

Để sự trình bày được có mạch lạc, dễ đọc, nội dung cuốn sách gồm có các phần như sau: 

1. Chương Một: Tài liệu căn bản 

Đại cương 
An sao 
Vận hạn 
- Cách và Phú 

Các tài liệu căn bản này được tham khảo trong các sách Tử vi xưa nay để cho các dẫn chứng được 
thông nhất. Chúng tôi xin mượn trang này để tri ân các vị tác giả các sách hướng dẫn Tử vi mà 
chúng tôi đã mạn phép trích dãn các Tử vi liệu dùng trong sách này. 

2. Chương Hai: Các tinh đẩu 

Ý nghĩa các sao. 

Mười hai vòng chính tinh 
Thế đứng của hai nhóm chính tinh 
Tóm tắt các sao quan trọng 

3. Chương Ba: Giải đoán 

Nguyên tắc giải đoán 
Thực hành giải đoán 
Giải đoán vận hạn 
Giải đoán các lá số mẫu 

4. Chương Bôn: Tuổi hợp - Ngày tốt 

So đôi tuổi 
Cách tính tuổi 
Chọn ngày 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


3 


Cúng sao giải hạn 

5. Chương Năm: Triết lý Tử vi 

Bình đẳng nam nữ trong giải đoán 
Đạo đức trong Tử vi 
Phúc lộc thọ trong Tử vi 

6. Bạt: Dự đoán về tương lai khoa tử vi. 

Bật mí những bí mật của Tử vi, dùng để lý luận để giải thích những điều mà từ trước tới nay người 
ta phải chấy nhận như những định đề là mong muốn của chúng tôi. Đa số các giải thích này dựa 
vào nguyên lý âm dương của Dịch, vì không có Dịch không có Tử vi. 

Để làm được những điều vừa nói, chúng tôi đã cố gắng tham cứu trong vài năm, tuy nhiên ước 
vọng thì nhiều mà sở vọng lại có hạn, chúng tôi mong được quí vị cao minh chỉ giáo những khiếm 
khuyết chắc chắn là không ít. 

Mong các bạn chú ý đọc, suy nghĩ và thấy thích thú trong công việc nghiên cứu Tử vi của mình. 
Các tác giả 


Chương Một 

TÀI LIỆU CĂN BẢN 

1. Đại cương 

2. An sao 

3. Vận hạn 

_ 4. Cách và Phú 

B 

ĐẠI CƯƠNG 

Khoa tử vi phương Đông dựa trên tư tưởng cổ đại từ thời Tông Nho bên Trung hoa. Theo tư 
tưởng đó, trời đất lúc đầu là Thái Cực chỉ có một khí, sau khi chia làm hai khí âm và khí dương. 
Ân dương biến hóa sinh ra vạn vật. 

Vạn vật nằm trong mối liên hệ tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau vô cùng mật thiết, biến dịch 
không ngừng, chuyển hóa lẫn nhau theo những chu kỳ nhất định. 

Vạn vật (Thiên Địa Nhân) do năm chất cơ bản tạo thành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm chất 
này được gọi là Ngũ Hành tác động qua lại với nhau có khi hỗ trợ, tạo dựng cho nhau thì gọi là 
tương sinh, có khi triệt tiêu nhau gọi là tương khắc. 

Con người là một thành phần trong vạn vật. Trong quá trình sinh thành và phát triển của mình, 
con người chịu sự tác động từng giờ từng phút của mọi yếu tốt khác nhau và chính mình cũng tác 
động trở lại yếu tô" đó. Mối liên hệ mật thiết này nẩy sinh từ lúc thụ thai trong bụng mẹ vì thế 
phương Đông người ta thường cộng thêm một buổi vào năm sinh và ta quen gọi là tuổi ta, tuổi mụ. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


4 


Đạo sĩ Trần Đoàn, tôn danh là Hi Di sông thời mạt Đường, tiền Tống bên Trung Hoa, đã theo tư 
tưởng Triết học cổ đại (kinh Dịch) soạn ra khoa Tử vi. Tiên sinh dùng các sao để nhân cách hóa 
các hoàn cảnh cuộc sống để đoán vận mệnh con người. Truyền thuyết nói rằng ông thọ 118 tuổi, 
không vợ không con, chỉ tu tiên học đạo trên núi Hi Di và rất giỏi môn toán học. 

Khi soạn cuốn Tử vi khảo luận này, vì cần có cảm thông triệt để giữa người đọc và người viết, 
chúng tôi dành phần đầu để giải nghĩa ngắn gọn các danh từ thường dùng vì danh có chính thì 
ngôn mới thuận. 

Mở bất cứ cuốn Tử vi nào cũng thấy nói ngay đến những từ như Cục, Mệnh, Thân, Hành, rồi lại 
Can, Chi, tới Âm Dương sinh, khắc mà không kèm lời định nghĩa các danh từ khó hiểu. 

Thí dụ câu sau đây: 

“Mệnh của đương sô"khắc với cục nên sinh ra bế tắc” 

Phải hiểu Mệnh là gì Cục là gì. Tại sao hai số này khắc lại gây ra sự bế tắc cho đương sô"? Chừng 
nào chưa có sự thâu đáo về định nghĩa các từ thì không có sự cảm thông giữa người viết và quỉ 
bạn. 

1. Định nghĩa: 

Tử vi là khoa đẩu sô" Đông phương dùng vào việc dự đoán sô" mệnh con người dựa trên nguyên lý 
âm dương, ngũ hành. 

Thoát thai từ Kinh Dịch, tổ sư Trần Đoàn biến các sô" lượng âm dương của các hào quẻ thành các 
sao tượng trưng tính chất thăng giáng tô"t xấu, các cách cư xử đúng sai của đương sô" trong mọi 
hoàn cảnh của cuộc sống. Những người nghiên cứu Tử vi thường đa số đứng tuổi, có một học thức 
trên mức canh bản và cũng râ"t thận trọng trước khi bước vào con đường khó khăn nhưng cũng 
nhiều hứng thú này. 

Lý đoán sô" mệnh có thể dựa trên những dữ kiện cố định hay tình cờ, có thể bằng trực giác hay 
luận giải. Khoa Tử vi, một khoa học thực dụng để lý đoán sô" mệnh, được gọi là chính xác nhất vì 
đã dựa vào các dữ kiện thời gian tức năm, tháng, ngày, giờ sinh. 

Các dữ kiện này ngoài việc những yếu tố cần và đủ để thiết lập lá sô', còn làm nổi bật tính cách đặc 
thù của mỗi cá nhân, trình bày được những bản năng tiềm ẩn của từng người và dự đoán được 
vòng thịnh suy của cuộc đời họ nữa. 

2. Lá số: 

Là một tài liệu ghi chép các dữ liệu năm, tháng, ngày, giờ sinh cùng tên họ đương sô". Trên lá sô" 
có an các sao dùng để lý đoán sô" mệnh. 

Lá sô" có hai phần: 

a. Địa bàn tức 12 cung xung quanh. 

b. Thiên bàn tức cung lớn ở giữa. 

Trên Thiền bàn và Địa bàn ngoài các sao còn ghi Can Chi và Ngũ hành. 

Ông thầy đoán sô" Tử vi coi tổng quát lá sô", lý giải lá sô" và chỉ rõ cho người xem sô" những hoàn 
cảnh, những vận hạn và nhân đó chỉ cho người này xử trí các biến cô". Gọi là xử trí chứ không chỉ 
được cách tránh các biến cô", chỉ đối xử sao cho các biến cô" không tác hại quá đến đương số. Sau 
đó mỗi khi gặp những trường hợp khó xử, người xem lại tới hỏi thầy cách xử trí trong hoàn cảnh 
mới. Xem như vậy, lá sô" là một nhịp cầu liên lạc giữa thầy đoán sô" và người xem sô", cũng như 
giữa Bác sĩ và bệnh nhân 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


5 


vậy. 

3. Năm, tháng, ngày, giờ sinh: 

Được tính theo âm lịch. Nếu không biết tính ngày giờ Âm lịch thì dựa vào cuốn lịch Thế kỷ hay 
theo các đĩa vi tính an sao làm để sẩn để chuyển đổi tử dương lịch sang âm lịch. 

Thí dụ năm 1957 dương lịch là năm Đinh Dậu của âm lịch. 

Năm 1968 là năm Mậu Thân, năm 1975 là năm At mão âm lịch, năm 2003 là năm Quí Mùi. 

4. Các sao: 

còn gọi là Tinh, là Diệu, là Đẩu. Thi dụ: Cung vô chính diệu là cung không có chính tinh, Nam 
đẩu tinh, Bắc đẩu tinh là các sao phương Nam và phương Bắc. Các sao này không phải là sao trên 
trời mà là các danh xưng nói lên các ý nghĩa về phúc, họa, giầu, nghèo, sang, hèn, và các hoàn 
cảnh con người kinh qua trong suốt cuộc đời. 

Trong Hệ từ truyện (Kinh Dịch), khi bàn về Thiên văn, có viết rằng: 

“Quan hồ thiên văn dĩ sát thời biến” (ngắn tượng trời đất để xét sự thay đổi thời tiết). 

Theo Nghệ Văn Chí thì khoa Thiên văn thời cổ dùng để xếp đặt thứ tự của 28 ngôi sao (thực ra là 
28 chòm sao) trên bầu trời, đặt mối liên hệ về vị trí của chúng trên đường Hoàng đạo tương ứng 
với sự thay đổi khí hậu, qua đó suy ra tính cát hung của các sao. Căn cứ vào đó các vua chúa ngày 
xưa điều khiển chính sự. 

Các chòm sao trên được chia theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc theo Hà đồ và Âm Dương : 

Các chòm 1-6 ở phương Bắc, thuộc Thủy màu đen là chòm Nguyên vũ. 

Các chòm 2-7 ở phương Nam, thuộc Hỏa màu đỏ là chòm Chu tước. 

Các chòm 3-8 ở phương Đông, thuộc Mộc màu xanh là chòm Thanh long. 

Các chòm 4-9 ở phương Tây, thuộc Kim, màu trắng là chòm Bạch hổ. 
ở trung tâm là các chòm sô" 5-10 thuộc Thổ màu vàng. 

Như thế, việc xem Thiên văn lúc đầu là coi sự di chuyển của các tinh đẩu để đoán vận nước tốt 
xấu giúp cho các vua chúa trị nước an dân chứ không dùng vào bốc phệ cũng như dự đoán tương 
lai các cá nhân. 

Số sao Trần Đoàn tiên sinh dùng trong khoa Tử vi lại có khoảng 128 vị (2 lần 64 quẻ Dịch) để an 
trong các lá sô" nhưng chỉ có 110 sao là thông dụng thôi. Các sao Trần Đoàn dùng chỉ có tính cách 
tượng trưng không phải là các sao ta thấy trên bầu trời hàng đêm. 

Cách phân loại các sao cũng khác nhau, nhưng đại thể thì chia ra chính tinh, trung tinh, phụ tinh, 
phúc tinh, hung tinh, sát tinh, tài tinh. Gọi cách nào cho tới nay thì tùy theo ý thích của từng người. 
Ta chưa có bản danh từ thống nhất về khoa Tử vi. 

Thí dụ một cách gọi: Tử vi là chính tinh, Tả, Hữu là trợ tinh, Không Kiếp là sát tinh, Thiên Đồng 
là phúc tinh, Thiên Khôi là quí tinh. 

5. Tuổi âm lịch và Can Chi: 

Tuổi âm lịch được thành lập bằng hai yếu tố: Can và Chi. 

Can nghĩa là gốc, tức là những gì trời cho ta khi ta chào đời, những gì đã được định sẩn không 
thêm không bớt, hay thì ta được nhờ, dở thì ta phải chịu. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


6 


Chi nghĩa là cành, tức là vùng đất ta rơi vào khi sinh ra, vùng đất có hoa màu nuôi nấng ta, vùng 
đất sau này ta có thể canh tác để nuôi thân, nghĩa là bản thân ta có thể sửa sang lại để cho cuộc 
sông tốt đẹp hơn. 

Muốn có tuổi âm lịch, ta ghép một can với một chi như: Giáp Tí, Giáp là can và Tí là chi; Ât là 
can và Sửu là chi. 

6. Ẩm Dương 

Âm dương là hai cực mâu thuẫn, đấu tranh, tương phản nhau, nhưng lại nương tựa vào nhau. 
Không có gì hoàn toàn Dương hay hoàn toàn Âm. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Âm 
đẩy Âm, Dương đẩy Dương, Âm hấy dẫn Dương, Dương thu hút Âm. 

Dương giáng, Âm thăng, những gì Dương thì dáng xuống, những gì Âm thì thăng lên. Qui luật 
Dương giáng Âm thăng có ý nghĩa to lớn trong triết lý cuộc sống. Âm thịnh thì Dương suy, Dương 
thịnh thì Âm suy. Khi Âm tiêu tán thì Dương xuất hiện, lúc Dương đạt cực thịnh thì Âm sinh ra. 

Nói tóm lại, Âm Dương là khái niệm về hai cái đối nghịch trên thế gian và cuộc sống ngày như 
ngày và đêm, nóng và lạnh, cao và thấp, vui và buồn, mạnh và yếu, thịnh và suy, phúc và họa. 

Âm dương luôn luôn cọ sát, đun đẩy, chờ đợi nhau để sinh ra sự sống, như hình ảnh cái bễ lò rèn, 
ống bễ trên này ép xuống thì ống bễ bên kia đẩy lên, lên xuống liên tục tạo ra sức thổi làm than 
cháy đỏ. Phúc họa nằm sẩn trong nhau, mạnh yếu chỉ là tương đối, thịnh suy chỉ là giai đoạn... tất 
cả chỉ xoay quanh nhịp biến đổi tuần hoàn của Âm Dương mà thôi. 

Trong 12 cung của một lá sô" thì các cung Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là cung dương, các cung 
Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là cung âm. 

Âm dương được gọi là thuận lý: 

- Khi người dương nam hay dương nữ có Mệnh đóng tại cung dương, khi người âm nam hay âm nữ 
có Mệnh đóng tại cung âm. 

Thí dụ: Người nam tuổi Giáp Thân (Giáp dương), Mệnh đóng tại cung Tí (dương) 

Y 9 í' /A \ 1IA 1 4/ . ’ 

Người nữ tuối At Sửu, At (âm), Mệnh đóng tại cung Mão (âm) 

Tuy nhiên nếu người nam, Mệnh đóng tại cung dương mà có tuổi âm thì vẫn nghịch lý, cũng vậy, 
nếu người nữ Mệnh đóng tại cung âm mà có tuổi dương cũng là nghịch lý. 

7. Ngũ hành: 

Khái niệm Ngũ Hành có sau khái niệm Âm Dương. 

Con người thời bán khai phải vật lộn với thiên nhiên để giành sự sống nên đã tìm nên cái nguyên 
lý căn bản cấu tạo nên sự vật để tìm cách thông trị thiên nhiên. 

Họ tin rằng năm yếu tố chính tạo nên sự vật là: Kim (sắt), Mộc (gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ 
(đất) và đặt tên là Ngũ hành. 

Mỗi cung của địa bàn có một hành. 

Các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: hành Thổ. 

Các cung Thân, Dậu: hành Kim. 

Các cung Dần, Mão: hành Thủy. 


Các cung Tỵ, Ngọ: hành 

Tỏa. 

Tỵ hành 
Hỏa 

Ngọ hành 
Hoa 

Mùi hành 
Thổ 

Thân hành 

Kim 











TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


7 


Thìn hành 
Thổ 

Ngũ hành 

Dậu hành 
Kim 

Mão hành 

Mộc 

Tuất hành 
Thô 

Dần hành 
Mộc 

Sửu hành 
Thổ 

Tí hành 
Thủy 

Hợi hành 
Thủy 


Cung có hành riêng, Mệnh có hành riêng. 

Tùy theo năm sinh ta tính được Mệnh thuộc hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, hay Thổ. 

Để ngắn gọn ta gọi hành của Mệnh là Mệnh. 

Cục cũng có hành của Cục. Khi nói hành của cục là ý nói cục thuộc hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa 
hay Thổ. Để ngắn gọn, ta gọi hành của Cục là Cục. 

Ngũ hành có thể tương sinh như: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, 
Thủy sinh Mộc... 

Ngũ hành có thể tương khắc như: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, 
Kim khắc Mộc. 

Nếu ta coi ngũ hành như năm cánh sao của một ngôi sao, ta có thứ tự sau đây không thay đổi: 
Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy, ta thấy rõ những hành nào liền nhau thì tương sinh, còn những hành nào 
cách nhau thì tương khắc. 


Tương sinh Tương khắc 



8. Mệnh: 

Hay là số phận tức là những gì trời cho ta khi ta chào đời. Có thuyết nói Mệnh là Quả của cái 
Nhân ta đã gieo từ nhiều kiếp trước. 

Mệnh là vùng là vùng đất ta rơi vào lúc lọt lòng mẹ. Vùng đất này săn sóc ta, nuôi nấng ta, tốt 
hay xấu, tùy theo những gì trời đã ban cho ta tượng trưng bởi các sao, đặc biệt là chính tinh. 

9. Thân: 

Là cách ứng xử của ta trong cuộc đời để hưởng phú quí hay chịu thống khổ của kiếp nhân sinh. 
Thân là Ta, là hành động của ta trước cái số phận trời đã an bài. 

Có người nói Mệnh ảnh hưởng con người từ nhỏ đến 30 tuổi còn ngoài 30 thì xem ở thân. 

Nói vậy không đúng hẳn vì ở con người, cái Mệnh phải luôn luôn đi đôi với cái Thân. 




















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


8 


Mệnh suy Thân vượng hay Mệnh vượng Thân suy đều không tốt, phải có Thân Mệnh đều tốt thì 
mới đẹp cả về tinh thần và vật chất được. Nếu trong hai mà có một xấu thì cả hai cùng xấu. 

10. Cục: 

Cục khác với Mệnh. Cục là môi trường xã hội ta sống từ buổi lọt lòng. 

Cục có hành của cục như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cục Kim mang số 4 gọi là Kim Tứ Cục, cục 
Mộc mang số 3, cục Hỏa mang số 6, cục Thủy mang số 2, cục Hỏa mang số 5. 

Theo quan niệm xưa, người ta canh cứ vào Ngũ hành để đặt tên Cục. Mỗi Cục chỉ là một con số 
của Ngũ hành như ta thấy ở trên. Chúng tôi đồng ý với quan niệm này nhưng xin đưa ra một khái 
niệm mới căn cứ vào vị trí của sao Tử vi trong 12 cung mà ấn định Cục (hoàn cảnh xã hội) của 
từng người. 

Thí dụ: Tử vi cư Ngọ là vua ngồi trên ngai vàng. “Đế cư đế vị”. Tử vi thuộc Thổ, cung Ngọ thuộc 
Hỏa; hỏa sinh Thổ, hoàn cảnh thuận lợi cho con người, xã hội ổn định, trên dưới nghiêm minh. 
Một người có cách Tử vi cư Ngọ, dù Mệnh đóng ở bất cứ cung nào thì Cục vẫn là cách “Đế cư đế 
vị”, nên người này sinh hoạt, giao dịch với những người quyền quí đàng hoàng. Chúng tôi sẽ trở 
lại vấn đề này trong những phần sau. 

B. TƯƠNG QUAN NGŨ HÀNH GIỮA MỆNH VÀ CỤC 

Hành của Mệnh và của Cục có thể tương sinh 
Mệnh Mộc sinh cục Hỏa 
Mệnh Hỏa sinh cục Thổ 
Mệnh Thổ sinh cục Kim 
Mệnh Kim sinh cục Thủy 
Mệnh Thủy sinh cục Thổ 
Hành của Mệnh và Cục có thể tương khắc như: 

Mệnh mộc khắc cục Thổ 
Mệnh thổ khắc cục Thủy 
Mệnh thủy khắc cục Hỏa 
Mệnh Hỏa khắc cục Kim 
Mệnh Kim khắc cục Mộc 

Tương sinh thì hợp cách và tốt đẹp, tương khắc thì sái cách và tầm thường. 

Sau định nghĩa này chúng ta đi vào khoa Tử vi thuần túy. 

c. DỊCH VÀ TỬ VI 

Trong phần tựa chúng tôi nói “không có Dịch không có Tử vi”. Tại sao? 

Đạo sĩ Trần Đoàn, tổ sư của khoa Tử vi, đã căn cứ vào Dịch để lập ra công trình khảo cứu siêu 
việt này. 

Dịch được dựng trên thuyết Âm Dương. Theo thuyết này, nguồn gốc của vũ trụ vạn vật là Thái 
cực, Thái cực sinh ra lưỡng nghi tức Âm Dương, rồi ra Tứ tượng, bát quái. 

“Dịch hữu Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng sinh bát quái” 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


9 


Trong Thái cực nằm sẩn âm dương. Vạn vật nhờ hai khí đó tương hợp mà được sinh ra. Đó là đức 
lớn của Trời Đất gọi là đức Sinh. 

Ngũ hành là năm nguyên tố căn bản tạo thành của Vũ trụ. Đó là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. 

Có một quan hệ giữa Âm Dương và Ngũ Hành trong không gian và thời gian. Gặp lúc khí dương 
thịch, hai hành Mộc và Hỏa làm thành mùa Xuân, mùa hạ để vạn vật sinh trưởng. Gặp lúc khí âm 
thịnh, hai hành Kim và Thủy làm ra mùa Thu và Đông để dự trữ. 

Hai khí âm dương biến đổi không ngừng, ảnh hưởng của nó đối với Ngũ Hành không dứt, nên bôn 
mùa xoay vần mãi mãi không thôi. 

Năm có năm âm, năm dương, tuổi có tuổi âm tuổi dương. 

Tuổi cũng có hành như hành Mộc, hành Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm tháng, ngày, giờ sinh có 
can, có chi riêng. 

Mệnh và Cục có hành riêng. Hành của Cục và Mệnh có tương sinh thì thành công, tương khắc thì 
thất bại. 

Mệnh và cung an Mệnh có hợp nhau nghĩa là cùng âm hay cùng dương thì lợi lộc. 

Trong Dịch, âm dương được biểu thị bởi một vạch liền_tượng trưng cho dương, một vạch đứt 

tượng trưng cho âm. Hai vạch đó chồng lên nhau, đổi lẫn cho nhau nhiều lần thành 64 hình gọi là 
lục thập tứ quai. Dùng 64 quái này, người Trung Hoa diễn tả được tất cả các quan điểm của họ về 
vũ trụ, nhân sinh, về những hiện tượng trên trời, dưới đất, những việc trị nước, an dân và mọi cách 
xử thế ở đời. 

Tử vi được tạo ra từ Dịch, căn cứ trên thuyết Âm Dương của Dịch. Tử vi có 12 cung, cấu trúc của 
12 cung này dựa vào thế đứng của các hào trong quẻ Dịch. Chúng tôi sẽ lần lượt nói tới những 
liên quan giữa Tử vi và Dịch lý trong những phần kế tiếp. 

D. THÀNH LẠP MỘT LÁ sô TỬ VI 

Việc đầu tiên là vẽ bảng Tử vi, trong đó ta viết tên tuổi, năm, tháng, ngày giờ sinh, thiết lập can, 
chi, âm dương, ngũ hành, rồi Mệnh, Cục. 

1. Vẽ bảng Tử vỉ: 

Trên một tờ giấy trắng kẻ một hình chữ nhật có 12 cung nhỏ xung quanh và một cung lớn ở giữa. 
Mười hai cung xung quanh của địa bàn gọi là Thập nhị địa chi vì mỗi cung mang tên một Địa Chi. 
Chung lớn ở giữa gọi là thiên bàn. 

a) Địa chi: 

Mười hai địa chi là 12 vùng tượng trưng cho đất. Khi sinh ra ta rơi vào một trong các vùng đó. 
Vùng ta rơi vào gọi là cung Mệnh. Địa chi đón ta và nuôi dưỡng ta, hay hoặc dở là tùy theo ảnh 
hưởng của các sao tốt hay xấu đóng tại cung đó. 

b) Thiên bàn 

Là cung lớn ở giữa tượng trưng cho trời, khoảng không gian lúc ta sinh ra. Trên thiên bàn, ta viết 
tên, tuổi, năm tháng, ngày, giờ sinh, những chi tiết để thiết lập tuổi âm hay dương, hành của 
Mệnh và hành của Cục lá số, chu kỳ biên chuyển của các tiểu vận. 

Đĩa chi 










TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


10 



Thiên Bàn 







2. Đặt tên các cung: 

Các cung được đặt bằng tên các con vật. Cung cuối cùng bên tay mặt (sốl2) được gọi là hợi tức 
con heo. Cung tiếp theo từ phải sang trái, theo chiều kim đồng hồ, là cung Tí, con Chuột. Từ cung 
Tí đi tiếp ta có các cung Sửu, con Trâu, cung Dần, con Cọp, cung Mão, con Mèo, cung Thìn, con 
Rồng, Cung Tỵ, con Rắn, cung Ngọ, con Ngựa, cung Mùi, con Dê, cung Thân, con Khỉ, cung Dậu, 
con Gà, cung Tuất, con Chó. 

Theo quan điểm về Dịch lý, cách đặt tên các con vật dựa theo nguyên lý âm dương thăng giáng. 
Mười hai giờ đêm là khởi một ngày mới, tượng trưng nhất dương sinh, cái khí dương còn nhỏ 
nhưng rất linh hoạt, người xưa lấy hình ảnh con chuột tượng trưng khí dương bắt đầu. 

Trong lưỡng nghi, âm dương quấn vào nhau, khí dương lớn thì âm nhỏ, khí âm lớn thì dương nhỏ. 
Bên cạch con Chuột (Tí) dương nhỏ là con Trâu (Sửu) âm lớn, con Hổ (Dần) dương lớn, con Mèo 
(Mão) âm nhỏ ... 

3. Ghi dấu âm dương: 

Cung mang số lẻ như 1,3,5 là cung dương. 

Cung mang số chẩn như 2,4,6 là cung âm. 


-Tỵ 

(6) 

+ Ngọ 

Cung Dương 

(7) 

-Mùi 

Cung Âm 

(8) 

+ Thân 

(9) 

+ Thìn 



- Dậu 

(5) 



(10) 

- Mão 



+ Tuất 

(4) 



(11) 

+Dần 

- Sửu 

+ Tí 

- Hợi 

(3) 

(2) 

(1) 

(12) 


Thí dụ: cung Tí (lẻ) là dương, cung Sửu (chẩn) là âm, cứ thế mà tính: Dần (lẻ) là dương, Mão 
(chẩn) là âm ... sau cùng Hợi chẩn là âm. 

Một quẻ Dịch cũng có sáu hào, các hào 1,3,5 là hào dương, các hào 2,4,6 là hào âm. Ta thấy cách 
đánh số các cung trong Tử vi cũng như cách đánh sô" trong các hào của Dịch. 

4. Ghi dấu Ngũ hành: 

Ngũ hành là năm yếu tố tạo nên vũ trụ, vạn vật. 

Ngũ hành gồm: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Nên gọi theo thứ tự này vì ta theo cách gọi của Đổng 
trọng Thư. 

Âm Dương của Ngũ hành tính theo âm dương của cung. 

Thí dụ: Hai cung Tí và Hợi đều có hành Thủy, nhưng vì Hợi là cung âm cho nên cung Hợi là âm 
Thủy, còn Tí là cung dương cho nên cung Tí là dương Thủy. 

Cung Dần, Mão hành Mộc: Mão âm Mộc, Dần dương Mộc. 


















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


11 


Cung Tỵ, Ngọ hành Hỏa: Tỵ âm Hỏa, Ngọ dương Hỏa. 


Tỵ 

(-Hỏa)(6) 

Ngọ 

(+Hỏa) 

(7) 

- Mùi 
(- Thổ) 

(8) 

Thân 

(+Kim) 

(9) 

Thìn(+Thổ) 

(5) 

Họ và Tên 

Năm, tháng, ngày, giờ 
sinh 

Tuổi Âm Dương 

Dậu 

(-Kim) 

(10) 

Mão 

(-Mộc) 

(4) 

Tuất 

(+Thổ) 

(11) 

Dần 

(+Mộc) 

(3) 

Sửu (-Thổ) 
(2) 

Tí (+Thủy) 
(1) 

Hợi 

(-Thủy) 

(12) 


Cung Thân, Dậu hành Kim: Dậu âm Kim, Thân dương Kim. Bôn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hành 
Thổ, Thìn dương Thổ, Tuất dương Thổ, Sửu âm Thổ, Mùi âm Thổ. 

Vị trị của các cung không thay đổi. Tên gọi và hành của các cung không thay đổi. 

5. Phương hướng các cung: 

Tí: chính Bắc, 

Ngọ: chính Nam, 

Dậu: chính Tây, 

Mão: chính Đông. 

6. Tuổi âm lịch: 

Tuổi âm lịch được thành lập bởi can chi theo bảng dưới đây: 

Ta lấy thí dụ các năm Giáp Tí, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão ... 

Khi ghép can đầu tiên Giáp với chi đầu tiên Tí ta có Giáp Tí. 

Khi ghép can thứ hai Ất với chi thứ hai Sửu, ta có Ất Sửu. Tiếp tục ghép như thế cho đến khi có 
Quí Dậu. 

Từ Giáp Tí tới Quí Dậu ta có 10 năm, đó là một giáp. 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


12 


CAN 

CHI 

1. Giáp 

1. Tí 

2.Ất 

2. Sửu 

3. Bính 

3. Dần 

4. Đinh 

4. Mão 

5. Mậu 

5. Thìn 

6 Kỷ 

6. Tỵ 

7. Canh 

7. Ngọ 

8. Tân 

8. Mùi 

9. Nhâm 

9. Thân 

10. Quí 

10. Dậu 


11. Tuất 


12. Hợi 


Tiếp tục ghép, Giáp với Tuất, ta được Giáp Tuất, Ất Hợi... cho đếm Quí Mùi. Và cứ ghép mãi đến 
lúc ta có Quí Hợi nghĩa là Quí hàng Can ghép với Hợi hàng Chi, khi đó ta có được cả thảy sáu 
giáp chẩn: Giáp Tí - Giáp Ngọ - Giáp Tuất - Giáp Thìn - Giáp Thân - Giáp Dần. Sáu Giáp làm 
thành một Lục thập Hoa Giáp (60 năm) 

E. HÀNH CỦA MỆNH 

Tính hành của Mệnh căn cú vào can và chi của tuổi tức của năm sinh. Có thể tính theo bảng có 
sẩn, hay là trên bàn tay trái. 

1. bảng tính sẵn 


Tuổi 

Hành của Mệnh 

An sao Tuần 

Giáp Tí 

Hải Trung Kim 

10 cung này an 
Tuần ở Tuất - Hợi 

Ất Sửu 

Bính Dần 

Lư Trung Hỏa 

Đinh Mão 

Mậu Thìn 

Đại Lâm Mộc 

Kỷ Tỵ 

Canh Ngọ 

Lộ Bàng Thổ 

Tân MÙI 

Nhâm Thân 

Kiếm Phong Kim 

Quí Dậu 































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


13 


Giáp Tuất 


Ât Hợi 


Bính Tí 


Đinh Sửu 


Mậu Dần 


Kỷ Mão 


Canh Thìn 


Tân Tỵ 


Nhâm Ngọ 


Quí Mùi 


Sơn Đầu Hỏa 


Giản Hạ Thủy 


Thành Đầu Thổ 


Bạch Lạp Kim 


Dương Liễu Mộc 


10 cung này an 
Tuần ở Thân - 
Dậu 


Giáp Thân 

'k x^/v 


Ât Dậu 


Bính Tuất 


Đinh Hợi 


Mậu Tý 


Kỷ Sửu 


Canh Dần 


Tân Mão 


Nhâm Thìn 


Quí Tỵ 


Tuyển Trung Thủy 


Ốc Thượng Thổ 


Tích Lịch Hỏa 


Tùng Bách Mộc 


Trương Lưu Thủy 


10 cung này an 
Tuần ở Ngọ- Mùi 


Giáp Ngọ 

Y “7“ 


Ất Mùi 


Bính Thân 


Đinh Dậu 


Mậu Tuất 


Kỷ Hợi 


Canh Tí 


Tân Sửu 


Nhâm Dần 


Quí Mão 


Sa trung Kim 


Sơn Hạ Hỏa 


Bình Địa Mộc 


Bích Thượng Thổ 


Kim Bạc Kim 


10 cung này an 
Tuần ở Thìn - Tỵ 








































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


14 


Giáp Thìn 

Phù Đăng Hỏa 

Ất Tỵ 

Bính Ngọ 

Thiên Hà Thủy 

Đinh Mùi 

Mậu Thân 

Đại Dịch Thổ 

Kỷ Dậu 

Canh Tuất 

Thoa Xuyến Kim 

Tân Hợi 

Nhâm Tý 

Tang Đố Mộc 

Quí Sửu 


10 cung này an 
Tuần ở Dần - Mão 


Giáp Dần 

Đại Khê Thủy 

Ât Mão 

Bính Thìn 

Sa Trung Thổ 

Đinh Tỵ 

Mậu Ngọ 

Thiên Thượng Hỏa 

Kỷ MÙI 

Canh Thân 

Thạch Lựu Mộc 

Tân Dậu 

Nhâm Tuất 

Đại Hải Thủy 

Quí Hợi 


10 cung này an 
Tuần ở Tí- Sửu 


Bảng trên cũng dùng để an sao Tuần, 

Chúng sẽ trở lại phần này để an Tuần khi học an sao. 

Mười tuổi thuộc con Giáp Tý (in đậm), an Tuần tại Tuất Hợi 
Mười tuổi thuộc con Giáp Tuất, an Tuần tại Thân Mậu 
Mười tuổi thuộc con Giáp Thân, an Tuần tại Ngọ Mùi 
Mười tuổi thuộc con Giáp Ngọ, an Tuần tại Thìn Tỵ 
Mười tuổi thuộc con Giáp Thìn, an Tuần tại Dần Mão 
Mười tuổi thuộc con Giáp Dần, an Tuần tại Tí Sửu 

2. Tính hành của Mệnh trên bàn tay trái: 

Muôn tính trên bàn tay, lấy ngón cái bấm vào ngấn và vào đầu các ngón khác (không vào giữa 
các đốt). Xem hình vẽ bàn tay trái với các cung. 

Thí dụ ta tinh Mệnh tuổi Ât Mão. 

a. Trước hết, xem Mệnh thuộc con Giáp nào (tiếng con Giáp nghe nôm na nhưng dễ nhớ).Bấm bắt 
đầu từ cung Tí, theo chiều thuận tức chiều kim đồng hồ, nói Tí, Sửu, Dần, Mão. Ngưng ở Mão (vì 
tuổi Mão), rồi từ Mão, bấm nghịch tức ngược chiều kim đồng hồ, nói Giáp, Ât. 

Ngưng ở Ât (vì tuổi Ât Mão). 




























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


15 


Đến Ất, ta thấy cung Dần, ta thêm chữ Giáp ( tức con Giáp) vào thành Giáp Dần, vậy tuổi Ất 
Mão thuộc con Giáp Dần. 
b. Sau dùng bài thơ Hoa Giáp: 

Bài thơ này có 6 câu, mỗi câu áp dụng cho một Giáp. 

Trong câu, mỗi chữ là một hành. Hành được để trong hai ngoặc theo dưới đây. Thi dụ câu 1, Hải 
là Hải trung Kim, Lư là Lư trung Hỏa... 

1. Giáp Tí: Hải (Kim) - Lư (Hỏa) - Đại (Mộc) - Lộ (Thổ) - Kiếm (Kim) 

2. Giáp Tuất: Sơn (Hỏa) - Giản (Thủy) - Thành (Thổ) - Bạch (Kim) - Dương (Mộc) 

3. Giáp Thân: Tuyền (Thủy) - ốc (Thổ) - Tích (Hỏa) - Tòng (Mộc) - Trường (Thủy) 

4. Giáp Ngọ : Sa (Kim) - Sơn (Thủy) - Bình (Mộc) - Bích (Thổ) - Kim (Kim) 

5. Giáp Thìn : Phù (Hỏa ) - Thiên (Thủy) - Đại (Thổ) - Thoa (Kim) - Tang (Mộc) 

6. Giáp Dần: Đại (Thủy) - Sa (Thổ) - Thiên (Hỏa) - Thạch (Mộc) - Đại (Thủy) 

Trong trường hợp này, ta dùng câu 6 vì tuổi Ất Mão thuộc con Giáp Dần. 

Trên bàn tay. 

Ngón cái là Giáp At, mang chữ Đại 
Ngón trỏ là Bính Đinh, mang chữ Sa 
Ngón giữa là Mậu Kỷ, mang chữ Sơn 
Ngón thứ tư là Canh Tân, mang chữ Thạch 
Ngón thứ năm là Nhâm Quí, mang chữ Đại 
At (Mão) rơi vào ngón cái, chữ Đại, 

Đại đây tức là Đại Khê Thủy. 

Mệnh của tuổi Ất Mão là Thủy: Đại khê Thủy 

F. HÀNH CỦA CỤC HAY cục 

Cục là môi trường xã hội mình sống. 

Mệnh và Cục ảnh hưởng tốt hay xấu tùy theo tương sinh hay tương khắc. 

Tìm Mệnh rồi so với Cục xem sinh hay khắc nhau để biết sự xấu hay tốt sơ khởi của lá số’. 

Có hai cách tìm Cục 

Theo bảng tính sẩn 
Trên bàn tay trái 
a. Tìm Cục theo bảng tính sẵn 

Muốn tính cục, ta căn cứ vào: Cung an Mệnh và Can của năm sinh. 

Dùng bản này, luôn luôn nhớ hai điểm: 


1. Cung an Mệnh 

2. Can của năm sinh. 


Cung an 

Mệnh 

Can 

Kỷ 

Giáp, 

Can Ất 

Canh 

Can Bính 

Tân 

Can Đinh 

Nhâm 

Can Mậu 
Quí 

Tí 

Thủy 

nhị 

Hỏa lục cục 

Thổ ngũ cục 

Mộc tam 

Kim tứ cục 











TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


16 


Sửu 

cục 



cục 


Dần, Mão 

Hỏa lục cục 

Thổ ngũ cục 

Mộc tam 

cục 

Kim tứ cục 

Thủy nhị 

cục 

Tuất, Hợi 

Thìn 

Mộc tam 

cục 

Kim tứ cục 

Thủy nhị 

cục 

Hỏa lục cục 

Thổ ngủ cục 

Tỵ 

Ngọ 

Thổ ngũ cục 

Mộc tam 

cục 

Kim tứ cục 

Thủy nhị 

cục 

Hỏa lục cục 

Mùi 

Thân 

Kim tứ cục 

Thủy nhụ 
cục 

Hỏa lục cục 

Thổ ngũ cục 

Mộc tam 

cục 

Dậu 


Thí dụl: tìm cục của tuổi Giáp Tuất, cung an Mệnh tại Tí. 

Ta thấy trong hàng đầu của bảng có cung an Mệnh tại Tí Sửu. Đọc sang hàng bên có Can Giáp 
Kỷ, vậy Cục của tuổi Giáp (Tuất) cung an Mệnh tại Tí là Thủy nhị cục. 

Chú ý: chỉ tính cung an Mệnh và Can thôi, không tính Chi và cũng đừng lầm tên của cung an 
Mệnh với Chi. 

Thí dụ 2: tìm Cục tuổi Canh Tí, cung an Mệnh tại Ngọ. 

Ta thấy Can Canh ở Thứ Ba và cung an Mệnh Ngọ ở hàng năm. 

Vậy Cục của tuổi Canh Tí là Mộc tam Cục 

b. Tính Cục trên bàn tay bằng phương pháp “Hai liền một cách” 

Thí dụ: Tuổi Ât Mão, sinh ngày 24 tháng Sáu, giờ Tuất. Muôn tính cục, ta cần tìm cung an 
Mệnh trước. 

Tìm cung an Mệnh ta khởi từ cung Dần, bấm thuận đến tháng sinh là tháng Sáu. Bấm 1,2,3,4,5,6 
ngừng ở cung Mùi. Gọi cung Mùi là giờ Tí. Từ cung mùi, bấm nghịch đến 
Hình trang 33 

giờ sinh Tuất, ngưng ở cung nào thì ấy là cung an Mệnh. Ta ngưng ở cung Dậu, vậy cung Dậu là 
cung an Mệnh của tuối At Mão. 

Phương pháp bấm trên bàn tay 

Hai liền, Một cách, Quay trở lại 

Trên bàn tay, ta đặt: 

Ngón cái là Giáp Kỷ, Thủy nhị cục 
Ngón trỏ là Ât Canh, Hỏa lục cục 
Ngón giữa là Bính Tân, Thổ ngũ cục 
Ngón thứ tư là Đinh nhâm, Mộc tam cục. 

Ngón út là Mậu Quí, Kim tứ cục. Nhớ bàn tay này khác với bàn tay tìm hành của Mệnh. Ngón 
cái là Giáp Kỷ không phải Giáp Ât, ngón trỏ là Ât canh không phải Bính Đinh.. Các ngón khác 
cũng thay đổi (xin coi hình bàn tay) 

** Ớ trên, ta đã tìm được cung an Mệnh tuổi Ât Mão tại Dậu, nay bắt đầu: 

Trên các ngón tay, tính một ngón thì nói hai tiếng thí dụ Tí Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ ...cho đến khi 
thấy cung an Mệnh (Dậu). Thấy Dậu tại ngón nào thì lấy tên Cục của ngón đó. Thí dụ thấy tại 
ngón trỏ thì Cục là Hỏa lục Cục, thấy ở ngón út thì Cục mình tìm là Kim tứ Cục. 


















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


17 


Thế nào là hai liền, một cách? 

Tính được hai ngón liền nhau rồi mà chưa gặp cung an Mệnh (Dậu) thì để cách một ngón, đếm 
tiếp sang ngón kế, 

Thế nào là quay trở lại? 

Nếu tính hai ngón liền, rồi một cách, rồi sang ngón kế mà vẫn chưa gặp cung an Mệnh thì phải 
quay trở lại tính ngón mình vừa để cách. 

Bây giời thực hành : 

Tuổi Ât Mão, bắt đầu ở ngón trỏ (vì ngón trỏ là Ât và Canh). 

Bấm ngón trỏ, nói Tí Sửu, không có Dậu, 

Bấm sang ngón giữa, nói Dần Mão, vẫn chưa có Dậu, 

Hai ngón liền rồi chưa có Dậu, phải để cách một ngón (ngón thứ tư ), bấm sang ngón út, nói Thìn 
Tỵ, vẫn chưa có Dậu. 

Nay quay trở lại ngón Tử vi (vừa để cách) nói Ngọ Mùi, vẫn chưa có Dậu. Tiếp tục bấm sang 
ngón cái, nói Thân Dậu, nay thấy Dậu. Vậy cục đóng tại ngón cái tức Thủy nhị cục. 

+ Chú ý: dùng phương pháp hai liền một cách tuy có rắc rối và khó làm lúc đầu nhưng kiên nhẫn 
làm đi làm lại nhiều lần ta sẽ thành thạo và thính mau hơn các phương pháp khác. Mong các bạn 
cố gắng thực hành cho quen. Chúng ta phải nhất định tính được lá sô" trên bàn tay không thua gì 
các ông thầy bói mù. 

G. TUỔI ÂM VÀ TUỔI DƯƠNG 

Can và chi của năm sinh cũng có can âm, chi âm, can dương, chi dương 

a. Ẩm Dương của can 

Nam có thể là dương nam hay âm nam 


Nữ có thể là c 

ương nữ hay âm nữ 

Can 






Dương 

Giáp 

Bính 

Mậu 

Canh 

Nhâm 

Âm 

Ất 

Đinh 

Kỷ 

Tân 

Quí 


Ta thây Giáp, Bính là dương; Ất Đinh là âm 


b. Ầm Dương của chi: 


Ta thây Tí, 

Dần là dương, Sửu, Mão 

à âm 

Chi 







Dương 

Tí 

Dần 

Thìn 

Ngọ 

Thân 

Tuất 

Âm 

Sửu 

Mão 

Tỵ 

Mùi 

Quí 

Hợi 


Dù tính âm dương theo chi hay theo can, vẫn có kết quả giống nhau. Thí dụ: 
Đàn ông Giáp Tí: dương nam, Đàn bà Bính Dần: dương nữ 
Đàn ông Đinh Mão: âm nam, Đàn bà Kỷ Tỵ: âm nữ 


H. AN CUNG MỆNH 



























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


18 


Khởi tử cung Dần, tính là tháng giêng, đếm thuận tới tháng sinh, ngưng tại cung nào gọi cung đó 
là giờ Tí. 

Từ giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh, ngưng ở cung nào, gọi cung đó là cung Mệnh. 

Ta đã học an cung Mệnh ở trên, nay nhắc lại cũng không sao, nhắc đi nhắc lại là phương pháp 
học hay nhất. 

Đặt tên các cung: 

Từ cung Mệnh, tính theo chiều thuận, an các cung Phụ mẫu, Phúc đức, Điền Trạch, Quan lộc, Nô 
bộc, Thiên di, Tật ách, Tài bạch, Tử tức, phu thê, Huynh đệ. _ 


Tỵ Quan Lộc 

Ngọ 

Nô Bộc 

Mùi 

Thiên Di 

Thân Tật Ách 

Thìn 

Điền Trạch 


Dậu 

Tài Bạch 

Mão 

Phúc Đức 

(Thân) 

Tuất 

Tử Tức 

Dần 

Phụ Mau 

Sửu 

Mệnh 

Tí 

Huynh Đệ 

Hợi 

Phu Thê 


I. AN CUNG THÂN: 

Khởi từ cung Dần tính là tháng Giêng, đếm thuận tới tháng sinh, ngưng ở cung nào thì gọi cung đó 
là giờ Tí. 

Từ giờ Tí, đếm thuận đếm giờ sinh, ngưng ở cung nào, cung đó là cung an Thân. 

Thí dụ: sinh tháng Bảy, giờ Mùi, Mệnh đóng tại Sửu và Thân đóng tại Mão. 

Cung thân chỉ có thể an tại sáu cung: Mệnh, Phúc đức, Thiên di, Quan lộc, Tài bạch và Phu thê. 
Nếu thấy cung Thân rơi vào các cung khác ngoài sáu cung trên (Mệnh, Phúc, Di, Tài, Quan, Phối) 
thì ta đã an sai. 

Thân và Mệnh cùng đóng một cung gọi là Thâm Mệnh đồng cung. 

J. PHỐI CHIẾU 

Phôi chiếu để liên hệ các cung với nhau. Phối chiếu kết hợp các sao cung tọa thủ với các sao cung 
xung chiếu, hai cung tam chiếu và cung nhị hợp. Cung tọa thủ là cung mình đang đứng. 

l.Xung chiếu: 

^Thí dụ: cung xung chiếu của Tuất là Thìn, của Thìn là Tuất, của Dần là Thân, của Thân 
là Dần, của Tỵ là Hợi, của Hợi là Tỵ, của Sửu là Mùi, của Mùi là Sửu. 

Gọi xung chiếu vì hành của các cung này khắc nhau: 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


19 


^Thí dụ: Cung Sửu xung chiếu cung Mùi vì cung Sửu thuộc tam hợp Kim khắc cung Mùi 
thuộc tam hợp Mộc. 

HNên nhớ : Có 4 tam hợp: 

Thân - Tí - Thìn, hành Thủy. 

Dần - Ngọ - Tuất, hành Hỏa. 

Tỵ - Dậu - Sửu, hành Kim. 

Hợi - Mão - Mùi, hành Mộc. 

Vì chiếu trực tiếp nên cung xung chiếu quan trọng hơn hai cung tam chiếu và nhị hợp. 

Hai cung xung chiếu thì khắc nhau, có khắc xuất và khắc nhập. 

Khắc xuất: 

Khắc xuất là cung chính khắc được cung xung. 

Thí dụ: Cung chính là cung Sửu, cung xung là cung Mùi 
Sửu (tam hợp Tỵ Dậu Sửu) hành Kim 
Mùi (tam hợp Hợi Mão Mùi) hành Mộc 
Kim khắc Mộc nên ta gọi cung chính khắc xuất. 

Cung chính khắc xuất nên đạt được các cung tốt của cung xung. 

Khắc nhập: 

Nếu cun chính là hành Mộc và cung xung là hành Kim thì nó bị khắc nhập, nó sẽ bị gán cho 
những sao xấu và thế xấu của cung xung Kim. 

Tuy nói khắc nhập nhưng ta chỉ tính khắc xuất thôi vì sáu cung kia đương nhiên là khắc nhập. 

Có sáu cặp xung chiếu như sau: 

Tí (Thủy) khắc Ngọ (Hỏa). 

Sửu (Kim) khắc Mùi (Mộc). 

Thân (Thủy) khắc Dần (Hỏa). 

Dậu (Kim) khắc Mão (Mộc). 

Thìn (Thủy) khắc Tuất (Hỏa). 

Tỵ (Kim) khắc Hợi (Mộc). 

2. Tam chiếu: 

Tam chiếu là chiếu tay ba, nghĩa là cùng một cung chính và hai cung chiếu. Mỗi cung chiếu cách 
cung chiếu ba cung. 

Thí dụ cung chính là Dần thì hai cung chiếu là Ngọ (bên trái) và Tuất (bên mặt). 

Chỉ có bôn bộ tam chiếu mà thôi, hướng chiếu và cách gọi tên bộ không bao giờ thay đổi. 
a: Dần - Ngọ - Tuất 
b: Thân - Tý - Thìn 
c: Tỵ - Dậu - Sửu 
d: Hợi - Mão - Mùi 


3. Nhị Hợp: 

Thế chiếu nhị hợp cũng không thay đổi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


20 


-Tỵ 

+ N^ọ_ 

-Mùi 

+ Thân 




w 

+ Thjn 


- Dậu 




- Mão 

+ Tuất 



w 

Dần 

- Sửu 


- Hợi 






Tí nhị hợp với Sửu 
Dần nhị hợp với Hợi 
Mão nhị hợp với Tuất 
Thìn nhị hợp với Dậu 
Tỵ nhị hợp với Thân 
Ngọ nhị hợp với Mùi, 


Sửu nhị hợp với Tí 
Hợi nhị hợp với Dần 
Tuất nhị hợp với Mão 
Dậu nhị hợp với Thìn 
Thân nhị hợp với Tỵ 
Mùi nhị hợp với Ngọ 


Trường hợp : 

Tí và Sửu, thì Sửu (Kim) sinh Tí (Thủy). Sửu sinh xuất, còn Tí sinh hập 
Hợi và Dần, thì hợi (Mộc) sinh Dần (Hỏa). Hợi sinh xuất còn Dần sinh nhập. 

Cung sinh xuất là cung cho ( bao giờ cũng là cung Âm), cung sinh nhập là cung nhận (bao giờ 
cũng là cung Dương). 

Nhìn vào hình vẽ, cái sự cho và nhận nói lên khái niệm mà triết học phương Đông đã từng đề 
xuất: dương sinh ra từ âm, nói cách khác cái có từ cái không mà ra. “ Tòng không hư khứ, dĩ cầu 


kỳ chân”. 

Vì vậy ta gọi cung âm sinh xuất và cung dương được sinh nhập. 


Bài đọc thêm về Âm Dương Ngũ hành 

Người Trung Hoa cổ đại, từ thời Ân Chu, qua Chiến quốc và Tần Hán, đã hình thành một hệ 
thống luận thuyết về Vũ Trụ thật hoàn chỉnh: Khái niệm Thiên Địa Nhân 

Nhân (người) gắn liền với Trời Đất và Trời Đất quyện lấy Con người. Nguyên lý Thiên Địa Nhân 
hợp nhất là ý niệm nhận thức về mối quan hệ giữa con người và Vũ trụ. Mối quan hệ này luôn 
luôn có sự tác động qua lại rất mật thiết. 

Họ thể nghiệm có một ông Trời, một thực thể vô hình nhưng quyền lực vạn năng chi phối muôn 
loài, ban phát sự sống cũng như áp đặt cái chết. Cuộc sống mỗi người đã được Trời định sẩn, mọi 
người đều cho rằng đó là số mệnh an bài. 

Đất cũng được thể nghiệm như một thực thể nhưng hữu hình họ đang sống trên đó. Trời đất xung 
quanh họ làm thành một đại vũ trụ. Con người cũng là một vũ trụ nhưng nhỏ gọn hơn gọi là Tiểu 
Vũ trụ. Hai vũ trụ lớn nhỏ này tác động lẫn nhau, giao quyện với nhau thành một thể gọi là Thiên 
Địa Nhân đồng nhất thể. 

Cái nhất thể này lúc đầu chỉ được thể nghiệm như một nguyên lý của Aristote mà thôi. Sau này, 
tình trạng nhất thể được diễn đạt một cách thần tình bằng ngôn ngữ bởi các tượng Âm Dương và 
Ngũ hành qua hệ thông Can Chi. Xuyên qua Âm Dương và Ngũ hành ta có thể hiểu được cái thể 
giới thượng cổ mà Đạo gia gọi là Đạo, Lý gia gọi là Lý và Đổng trọng thư gọi là Trời. 

Âm Dương và Ngũ hành là cát tượng để diễn đạt cái ý Thiên Địa Nhân vậy. 


















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


21 


Trong hệ thống Âm Dương và Ngũ hành, thế giới là một bức tranh trong đó Trời, Đất, Vạn vật 
cảm ứng lẫn nhau, xâm nhập lẫn nhau, tác động qua lại với nhau. 

Đổng trọng Thư, qua Thái Cực đồ thuyết, đã nói: Âm Dương Ngũ hành tức Nhật nguyệt và Ngũ 
hành đều từ Thái Cực mà ra và đều là khí cả. Con người cũng là khí nhưng là tú khí của Âm 
Dương Ngũ hành nên cao quí nhất. 

Con người cho Mệnh Vận là quan trọng nhất. Cái mà họ thể nghiệm sâu sắc nhất là Mệnh Vận vì 
ai cũng nghĩ rằng mọi người đều có sô" Mệnh được định sấn tử lúc cất tiếng khóc chào đời. Cái mà 
họ khó hiểu nhất cũng là Mệnh Vận vì Mệnh Vận vô hình. Phải thể hiện nó bằng hình tượng, do 
đó có tượng Âm Dương Ngũ hành qua hệ thông Can Chi. 

Âm Dương Ngũ hành là khí. Mệnh Vận cũng được biểu hiện bằng khí. Con người khi sinh ra trao 
đổi khí với đại vũ trụ quanh mình. Đó là sự trao đổi cái khí bẩm sinh của Tiểu Vũ trụ với Đại Vũ 
trụ. 

Khí Người và khí Trời Đất giao quyện và tác động qua lại tạo ra Vận Mệnh của mỗi người. 

Cái khoảng khắc ngắn ngủi ta sinh ra quan trọng vô cùng vì đó là một khoảng khắc cá biệt độc 
nhất vô nhị, mà cả người sinh đối với mình cũng không có. Điều này có thể giải nghĩa phần nào 
sự khác biệt giữa số phận của hai người song sinh. 

Mỗi người lúc sinh ra phân lượng khí bẩm sinh thụ đắc khác nhau, người hấp thụ khí trong thì có 
cuộc sống tốt đẹp, sung sướng, người hấp thụ khí đục thì mang một cuộc sống tầm thường, khổ sở. 
Vận Mệnh tốt xâu do đó mà có. 

Khí người và khí Trời tác động qua lại tạo nên Vận Mệnh. 

Cái hay của các dự đoán âm dương gia là dùng các biểu tượng Can Chi, Âm Dương, Ngũ hành 
sinh khắc để thiết lập khoa dự đoán học để thiết lập vận Mệnh con người. 

Khi đã hiểu rõ Ngũ hành 

Âm Dương ta sẽ ngầm hiểu được vạn vật đối với ta là một. Cái khái niệm vạn vật đồng nhất thể 
theo thiển ý quả là đáng để chúng ta lưu ý và nghiên cứu thêm cho hoàn chỉnh. 

Trong thế giới này, mọi vật to nhỏ đều có Sinh Mệnh, đều theo qui luật “Đồng thanh tương ứng, 
đồng khí tương cầu” để tác động qua lại với nhau. 

Điều này giải thích mối thần giao cách cảm giữa người coi số và người hỏi sô". 

Một câu nói, một cử chỉ, một nhóm người hay vật, một màu sắc cũng đủ dấy lên sự cảm thông 
giữa hai người. Đó cũng là lý do mà các âm dương gia dùng Âm Dương Ngũ hành làm biểu tượng 
thông tin trong khoa dự đoán, làm một nhịp cầu liên lạc giữa hai cá nhân khác biệt để người này 
biết trước được sự việc của người kia. 

Đó là cách dự đoán của bói Dịch. 

■ 


AN SAO 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


22 


K hi an sao, ta phải theo một thứ tự nhất định để dễ nhớ và nhất là không bỏ sót một sao 
nào. 

Chúng tôi đề nghị cách án sau đây: 

1. An các chính tinh của hai vòng Tử Vi và Thiên phủ. 

2- An các sao tháng. 

3- An các sao ngày. 

4- An các sao giờ. 

5- An các sao Can. 

6- An các sao chi 

7- An các sao vòng Trường sinh. 

8- An các sao Tứ hóa và các sao có vị trí cô" định. 

A. AN CÁC CHÍNH TINH 

Chính tinh gồm 14 sao, chia làm hai chòm: 

Chòm Tử vi và chòm Thiên phủ. 

Ta gọi chính tinh vì các sao này tác dụng lâu dài trong cuộc đời của đương số. 

1. Chòm Tử vi: 

Gồm có 6 sao đứng đầu là sao Tử vi. Muôn an Tử vi, phải biết cục và ngày sinh. Có thể an Tử vi 
bằng bảng tính sẩn hoặc bằng một bài toán giản dị, lấy ngày sinh chia cho cục 


Bảng tính sẵn 


Ngày sinh 

8-9 

Tí 

10-11 

Ngọ 

12-13 

Mùi 

14-15 

Thân 

6-7-30 

Thủy nhị Cục 

16-17 

Thìn 

Sinh ngày 10 


Dậu 

4-5-28-29 

Mão 

Tử vi an tại Ngọ 

18-19 

Tuất 

2-3-26-27 

1-24-25 

22-23 

20-21 

Dần 

Sửu 

Tí 

Hợi 


Ngày sinh 
4-12-14 

7-15-17 

10-18-20 

13-21-23 

1-9-11 

Mộc tam Cục 

Sinh ngày 28: 

Tử vi an tại Cung Sửu 

16-24-26 

6-8 

19-27-29 

3-5 

2-28 

sửu 

25 

22-33 























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


23 


Ngày sinh 
6-16-19-25 

10-20-23- 

29 

Ngọ 

14-24-27 

18-28 

2-12-25-21 

Kim Tứ Cục 

Ngày sinh 10: 

Tử vi an tại Ngọ 

22 

8-11-17 

26 

4-7-13 

3-9 

5 

1-30 


Ngày sinh 
8-20-24 

Tỵ 

1-13-25-29 

6-18-30 

11-23 

3-15-19-27 

Thổ Ngũ Cục 

Ngày sinh 8: 

Tử vi an tại Tỵ 

16-28 

10-14-22 

21 

5-9-17 

4-12 

7 

2-26 

Ngày sinh 
10-24-29 

2-16-30 

8-22 

14-28 

4-18-23 

Hỏa Lục Cục 

Ngày sinh 9: 

Tử vi an tại Tí 

1-20 

12-17-27 

7-26 

6-11-21 

5-15-25 

9-19 

Tí 

3-13 


Bằng phép toán: 

Qui tắc : Muốn tìm cung để tìm cung để an sao Tử vi, ta lấy ngày sinh chia cho cục. 

✓Thí dụ 1: 

Ngày sinh : 12 

Cục : Thủy nhị cục (2) 

12 chia cho 2 được 6 lần. 

Khởi từ cung dần kể là cung một, đếm thuận, an Tử vi tại cung thứ sáu tức cung Mùi. 

✓Thí dụ 2: 

Ngày sinh: 5 

Cục : Hỏa lục cục (6) 

5 không chia đủ cho 6, mượn 1 thành 6, 6 chia cho 6 được một lần. 

Vì mượn 1 là số lẻ, ta phải lùi một cung kể từ cung Dần. An Tử vi tại cung Sửu. 
✓Thí dụ 3 


Ngày sinh: 8 





























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


24 


Cục: Thổ ngũ cục (5) 

8 chia cho 5 không chẩn mượn 2 thành 10. Chia 10 cho 5 được 2 lần. Khởi từ Dần, đếm một, hai, 
ta đến cung mão. Vì mượn hai là số chẩn, ta phải tiến lên hai cung, an Tử vi tại cung Tỵ. 

An Tử vi bằng phép toán giúp ta an Tử vi dễ và nhanh. Lúc đầu tuy hơi phức tạp, nhưng tập mãi 
cũng giỏi. 

Sau khi an sao Tử vi, an tiếp các sao sau đây, theo chiều n ghị ch. 


Tỵ 

Ngọ 

Mùi 

Thiên đồng 

Thân 

Vũ khúc 

Thìn 

Liêm trinh 

Bảng an chòm Tử vi 

Dậu 

Thái Dương 

Mão 

Tuất 

Dần 

Sửu 

Tí nghịch 

Tử VI 

Hợi 

Thiên cơ 


Thí dụ ta đã an Tử vi tại cung Tí, nay tiếp tục an Thiên cơ tại cung Hợi, cách một cung an Thái 
dương tại Dậu, Vũ khúc tại Thân, Thiên đồng tại Mùi, cách hai cung an Liêm trinh tại Thìn. 

Bài đọc thêm về cách xếp đặt các sao: 

Trước đây, người ta có thói quen xếp các sao chính tinh của vòng Tử vi và vòng Thiên phủ vào 
giữa cung, sau đó xếp các Phúc tinh (sao lành) vào bên trái, Sát tinh (sao ác) vào bên phải và các 
sao vòng trường sinh ở dưới cùng. 

Cách sắp xếp này gây khó khăn cho người mới học giải đoán, không phân biệt được sao nào quan 
trọng, sao nào là phụ, không thấy ngay được biến cố xảy ra thuộc dạng nào và cách xử trí ra sao. 
Chúng tôi đưa ra cách sắp xếp như sau: 

Vòng chính tinh Tử vi và Thiên phủ xếp trên cùng và ở giữa ô kẻ, viết chữ to hoặc chữ in đậm. 

Kế tiếp là các sao tháng, giờ, ngày...ở dưới hàng chính tinh, chữ nhỏ hơn nhưng cũng đậm nét. 

Kế đó xếp các sao thuộc Can vào bên trái. Đặc biệt xếp vòng Lộc tồn ở góc trái dưới cùng, rồi 
các sao Can khác lần lượt xếp từ dưới lên. 

xếp sao thuộc Chi ở bên phải, đặc biệt là vòng Thái tuế ở góc phải dưới cùng, rồi các sao Chi 

khác lần lượt từ dưới lên. 

xếp vòng Trường sinh ở giữa dưới cùng. 

xếp như vậy chúng ta sẽ nhận ra những sự kiện và hình ảnh rõ nét của sự việc, phần này sẽ bàn 
tiếp, sau khi an xong các sao, trong phần bình giải. 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


25 


QUAN LỘC 

Chính Tinh 

Vũ khúc 

Phá Quân 

Sao tháng 

Thiên Hình 

Sao Ngày 

Tả Phụ 

Sao Giờ 

Văn xương 


Thiên Khôi 


Kiếp Sát 

LỘC TỒN 


Hồng Loan 

Bác Sĩ 

Đế Vượng 

THAI TUẾ 

Sao Can Vòng Trường Sinh 

Sao Chỉ 


2. Chòm Thiên phủ: 

Gồm 8 chính tinh đứng đầu là sao Thiên phủ. 

Nhóm Thiên phủ đi thuận, khởi từ sao Thiên phủ. 

Đến đây, chúng tôi lưu ý các bạn một điều quan trọng: 

Nhóm Tử vi đi nghịch, nhóm Thiên phủ đi thuận, hai nhóm này khi xoay trên địa bàn làm thành 
những thế rất kỳ lạ và lý thú, như Tử Phủ, Tử Tướng, Tử Phá, Tử Tham... Vũ Phá, Vũ Sát, Liêm 
Tham... những thế mà nhìn vào ta biết ngay cung nào đắc địa. An sao Thiên phủ đối xứng với Tử 
vi trên trục Dần Thân theo bảng sau đây _ 


Tử vi 

Tử vi 

Tử vi 

Tử vi 

Thiên Phủ 

^Thân 

Tử vi 

BahgvạnTầVUỊhiênPÌìlSN^ 

TỀiên Phủ 

Tử vi \ 

k Thiên Phủ 

Tử vi 

Thiên Phủ 

Dần 

Thiên Phủ 

Thiên Phủ 

Thiên Phủ 


Nhổ: Tử vi đối xứng với Thiên phủ trên trục Dần Thân 

Sau khi đã an Thiên phủ căn cứ vào vị trí của sao Tử vi, an các sao thuộc nhóm Thiên phủ theo 
chiều thuận như sau: 

Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, cách 3 cung Phá 
quân. ____ 



Phá Quân 


Thiên Phủ 

Thân 



Thái Âm 



















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


26 



Bảng an chòm Thiên Phủ 

Tham Lang 

Thất Sát 

Dần 

Thiên 

Lương 

Thiên 

Tướng 

Cự Môn 


B. AN SAO THÁNG 

Có 6 sao tháng: 

Thiên hình, Thiên giải, Địa giải, Tả phụ, Hữu bật, Riêu - Y 




Đĩa Giải 
—-► 

Thiên Giải 

-► 

Tả Phụ 

Bảng an sao tháng 

Thiên hình 

Ihuặn ^ 

w 


Hữu bật 

Nghịch 


Riêu - Y 

-► 




1. Thiên hình: khởi từ cung Dậu, kể là tháng giêng, đếm thuận tới tháng sinh, ngưng ở cung nào thì 
an Thiên hình ở đó. 

2. Thiên giải: khởi từ cung Thân, kể là tháng giêng, đếm thuận đến tháng sinh, ngưng ở cung nào 
an Địa giải ở đó. 

3. Địa giải: khởi từ cung Mùi, kể là tháng giêng, đếm thuận đến tháng sinh, ngưng ở cung nào an 
Địa giải ở đó. 

4. Tả phụ: khởi từ cung Thìn, kể là tháng giêng, đếm thuận đến tháng sinh, ngưng ở cung nào an Tả 
phụ ở đó. 

5. Hữu bật: khởi từ cung Tuất, kể là tháng giêng, đếm nghịch đến tháng sinh, ngưng ở cung nào an 
Hữu bật ở đó. 

6. Riêu y: từ cung Sửu, kể là tháng giêng, đếm thuận đến tháng sinh, ngưng ở cung nào an Riêu - Y 
ở đó. 

+ Chú ý: sau khi an sao Thiên hình, lùi một cung an Thiên giải, lùi một cung nữa an Địa giải, lùi 
hai cung đến cung thứ ba an sao Tả phụ, lại lùi 2 cung đến cung thứ ba an Riêu - Y (theo chiều 
nghịch). 

Còn sao Hữu bật an riêng vì sao này đi nghịch. 

An sao tháng thì tính tháng sinh để đếm . 

c. AN SAO GIỜ: 

Có 8 sao giờ: 

Văn khúc Văn xương 

Thai phụ Phong cáo 

Địa không Địa kiếp 

Hỏa tinh Linh tinh 
























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


27 


ỉ. Văn khúc: khởi là cung Thìn, tính là giờ Tí, đếm thuận đến giờ sinh, ngưng ở cung nào thì an Vãn 
khúc. 

2. Thai phụ: An vào cung thứ hai trước Văn khúc. 

3. Phong cáo: An vào cung thứ hai sau Vãn khúc. 

4. Văn xương: Khởi từ cung Tuất tính là giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh, ngưng ở cung nào an Văn 
xương. 

5. Địa không: Khởi từ cung Hợi tính là giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh, ngưng ở cung nào an Địa 
không. 

6. Địa kiếp: Khởi từ cung Hợi, gọi là giờ Tí, đếm thuận đến giờ sinh, ngưng tại cung nào thì an Địa 
kiếp tại cung đó. 

Chú ý: An sao giờ thì dùng giờ sinh để đếm. Nhớ Văn khúc và Địa kiếp thì an thuận còn Văn 
xương và Địa không thì an nghịch. 

7. Hỏa tinh và Linh tinh: 

Hỏa tinh: tùy theo tuổi, khởi từ cung Sửu, Dần, Mão, hay Dậu, tính là giờ Tí, đếm thuận đến giờ 
sinh cho các tuổi dương nam, âm nữ, đếm nghịch cho các tuổi âm nam, dương nữ, ngưng ở cung 
nào an Hỏa tinh. 

Tành tinh: tùy theo tuổi, khởi từ cung Mão hay Tuất, tính là giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh cho 
các tuổi dương nam hay âm nữ, đếm thuận cho các tuổi âm nam, dương nữ, ngưng ở cung nào an 
Linh tinh. 


Hỏa Tinh 

Linh Tinh 

Tuổi 

Cung Khởi 

Tuổi 

Cung Khởi 

Dần 

Sửu 

Dần 

Mão 

Ngọ 

Ngọ 

Tuất 

Tuất 

Thân 

Dần 

Thân 

Tuất 

Tí 

Tí 

Thìn 

Thìn 

Tỵ 

Mão 

Tỵ 

Tuất 

Dậu 

Dậu 

Sửu 

Sửu 

Hợi 

Dậu 

Hợi 

Tuất 

Mão 

Mão 

Mùi 

Mùi 


Chú ý : Hai sao Hỏa Linh tinh đi nghịch chiều nhau, cũng như các sao Tả, Hữu, Xương Khúc, 
Không Kiếp... 

D. AN SAO NGÀY 

Có 4 sao ngày: Tam thai, Bát tọa, Ân quang,Thiên quí 

1. Tam thai: khởi từ cung có Tả phụ kể là ngày mồng một, đếm thuận đến ngày sinh, ngưng ở cung 
nào thì an Tan thai. 





























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


28 





Thìn 

Tả phù+ngày = 

Tam Thai 



Bát Tọa 

Tuất 

=Hữu Bật + ngày 





2. Bát tọa: khởi từ cung có Hữu bật kể là ngày mồng một, đếm nghịch đến ngày sinh, ngưng ở cung 


3. Ân 
quang: 
Khởi từ 
cung có 
Văn 

xương kể là ngày mồng một, đếm thuận đến ngày sinh, ngưng ở cung nào, lùi lại một cung, an Ẩn 
quang. 

4. Thiên quí: Khởi từ cung có Văn khúc, kể là ngày mồng một, đếm nghịch đến ngày sinh, ngưng ở 
cung nào, lùi lại một cung an Thiên quí. Vì an sao ngày nên đếm theo ngày sinh. 


nào an Bát tọa. 


>jăn Khúc + ngà y-L 
Nghịch 


Thiên Quí 


Ân Quang 


=Văn xương+ngày-l 

Thuận 


E. AN SAO CAN 

Sao can gồm các sao vòng Lộc tồn và một sô" phụ tinh. 

1. An sao lộc tồn: 

Theo hàng can của năm sinh: 

Thí dụ Giáp, an Lộc tồn và Bác sĩ ở Dần, Bính an Lộc tồn và Bác sĩ ở Tỵ, Canh an Lộc tồn và 
Bác sĩ ở Thân. 


Can 

Giáp 

Ất 

Bính Mậu 

Đinh Kỷ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 

Cung 

Dần 

Mão 

Tỵ 

Ngọ 

Thân 

Dậu 

Hợi 

Tí 


Sau khi an Lộc tồn và Bác sĩ, an các sao thuộc vòng Lộc tồn, dương nam, âm nữ theo chiều thuận, 
dương nữ, âm nam theo chiều nghịch, lần lượt mỗi cung một sao theo thứ tự: 

Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỉ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục 
binh, Quan phủ. 


Tiểu Hao 


Tướng Quân 


Tấu Thư 


Phi Liêm 








































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


29 


Thanh 

Long 

An vòng Lộc Tồn 

Tuổi Giáp Tí 

Dương Nam 

An Thuận 

Hỉ Thần 

Kình 

Dương 

Lực Sĩ 

Bệnh Phù 

Lộc Tồn 

Bác Sĩ 

Đà La Phục 

Quan Phủ Binh 

Đại Hao 


Chú ý: Khi an Lực sĩ, an luôn Kình dương cùng một cung, khi an Quan phủ an luôn Đà la cùng 
một cung cho tiện và dễ nhớ. 

Sau khi an vòng Lộc tồn, an đến những phụ tinh của vòng Lộc tồn. 

1. Văn tỉnh 

Từ cung an Lộc tồn, đếm thuận đến 4, ngưng ở cung nào thì an Lưu niên Văn tinh. 


Lộc Tồn 



Văn Tinh 


An Sao Can 



Đường Phù 


✓ 

Quốc An 




2. Đường phù: 

Tứ cung an Lộc tồn, đếm thuận đến 6, ngưng ở cung nào thì an Đương phù. 

3. Quốc ấn: 

Từ cung an Lộc tồn, đếm nghịch đến 5, an Quốc ấn. 

4. Lưu hà: 

An Lưu hà theo hàng can của tuổi: 

Thí dụ: tuổi Giáp an Lưu hà tại cung Dậu, tuổi Canh tại cung Mão. 


Can 

Giáp 

Ất 

Bính 

Đinh 

Mậu 

Kỷ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 

Lưu hà 

Dậu 

Tuất 

Mùi 

Thân 

Tỵ 

Ngọ 

Mão 

Thìn 

Hợi 

Dần 


5. Thiên trù: 

An Thiên trù cũng theo hàng Can của tuổi: 


Can 

Giáp 

Ất 

Bính 

Đinh 

Mậu 

Kỷ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 

Thiên trù 

Tỵ 

Ngọ 

Tí 

Tỵ 

Ngọ 

Thân 

Dần 

Ngọ 

Dậu 

Tuất 


6. Thiên quan - Thiên phúc: 

An hai sao này theo hàng can của tuổi 


Can 

Giáp 

Ất 

Bính 

Đinh 

Mậu 

Kỷ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 

Thiên Quan 

Mùi 

Thìn 

Tỵ 

Dần 

Mão 

Dậu 

Hợi 

Dậu 

Tuất 

Ngọ 

Thiên Phúc 

Dậu 

Thân 

Tí 

Hợi 

Mão 

Dần 

Ngọ 

Tỵ 

Ngọ 

Tỵ 


7. Khôi Việt: 

























































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


30 


An theo hàng Can của tuổi 


Can 

Thiên Khôi 

Thiên Việt 

Giáp - Mậu 

Sửu 

Mùi 

Ất - Kỷ 

Tí 

Thân 

Canh - Tân 

Ngọ 

Dần 

Bính - Đinh 

Hợi 

Dậu 

Nhâm - Quí 

Mão 

Tỵ 


F. AN SAO CHI 

Sao chi quan trọng nhất là Thái tuế. 

An vòng Thái tuế luôn luôn theo chiều thuận dù là nam hay nữ, dương hay âm. 


Tang Môn 

Thiếu Âm 

Quan Phù 

Tử Phù 

Thiếu Dương 

Thiên Không 

An Vòng Thái Tuế 

Tuế Phá 

Tuổi Ất Mão 

Thái Tuế 

Long Đức 

Trực Phù 

Điếu Khách 

Phúc Đức 

Thiên Đức 

Bạch Hổ 


Vòng Thái tuế gồm các sao: 

Thái tuế, Thiếu dương + Thiên không, Tang môn, Thiếu âm, Quan phù (đừng lẫn Quan phù của 
vòng Thái tuế với Quan phủ của vòng Lộc tồn), Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ, Phúc đức, 
Thiên đức, Điếu khách, Trực phù. 

l.Thái tuế: 

An Thái tuế vào cung có chi của tuổi. Thí dụ Ât Mão, an Thái tuế tại cung Mão. 

An các sao khác của vòng Thái tuế theo chiều thuận cho cả hai tuổi nam, nữ: 

An tiếp các sao chi khác, lấy tuổi Ât Mão làm năm sinh. 


Nguyện Đức ^ 

Kiếp Sát (Tứ Sinh ) 

◄— 

Thiên Khốc 

Thiên Hư 



Phá Toái (Ty, Sửu, Dâu) 

◄-- ' 




Long Trì 


Thiên Hỉ 

-► 

Hoa Cái (Tứ Mộ) 


Đào Hoa 

◄- 
































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


31 


Hồng Loan 

An Sao Chi 

Phượng Các 

Thiên Mã 

(Tứ Sinh) 

◄—- 





2. Nguyện đức 

Khởi từ cung Tỵ, kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở cung nào, thì an Nguyện đức ở 
đó (cung Thân). 

3. Kiếp sát: 

Khởi từ cung Tỵ, kể là năm Tí, đếm nghịch theo tứ sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) ngưng ở cung nào 
an kiếp sát ở cung đó (cung Thân). 

4. Phá toái: 

Khởi ở Tỵ, kể là năm Tí, đếm nghịch theo ba cung Tỵ, Sửu, Dậu, đến năm sinh, ngưng ở đâu an 
Phá toái (cung Tỵ). 

5. Long trì: 

Khởi ở Thìn kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở đâu an long trì (cung Mùi). 

6. Phượng các: 

Khởi ở Tuất kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh, ngưng ở đâu, an Phượng các (cung Mùi) + 
Giải Thần. 

7. Hoa cái: 

Khởi ở Thìn kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh theo thứ tự Thìn Sửu Tuất Mùi, ngưng ở đâu 
an Hoa cái (cung Mùi). 

8. Hồng loan: 

Khởi từ Mão, đếm nghịch đến năm sinh, ngưng ở đâu thì an Hồng loan (cung Tí). 

9. Thiên hỉ: 

Bao giờ cũng an tại cung xung chiếu với Hồng Loan. 

10. Đào hoa: 

Khởi ở Dậu, kể là năm Tí, đếm nghịch theo tứ chính Tí Ngọ Mão Dậu, ngưng ở đâu an đào hoa ở 
đó (cung Tí). 


11.Thiên mã: 












TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


32 


Khởi ở Dần, kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh theo Tứ sinh Dần Hợi Thân Tỵ, ngưng ở đâu 
thì an Thiên mã (cung Tỵ). 

12. Cô thần: 

Sinh năm: Hợi Tí Sửu an Cô thần tại Dần 
Dần Mão Thìn, an tại Tỵ 
Tỵ Ngọ Mùi an tại Thân 
Thân Dậu Tuất an tại Hợi. 

13. Quả tú: 

Khởi từ cung an Cô thần, tính là một, đếm nghịch đến 5 ngưng ở đâu thì an Quả tú tại đó. Nhớ 
rằng Cô thần bao giờ cũng đóng tại tứ sinh còn Quả tú bao giờ cũng tại tứ mộ (tuổi Mão, Quả tú 
an tại cung Sửu). 

14. Thiên khốc: 

Khởi tại Ngọ, kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh, ngưng ở đâu an Thiên khốc ở đó (cung 
Mão). 

15. Thiên hư: 

Khởi tại Ngọ, kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở đâu thì an Thiên hư ở đó (cung 
Dậu). Nhớ rằng bao giờ Thiên hư cũng đồng cung với Tuế phá. 

16. Thiên tài: 

Khởi từ cung Mệnh, kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở đâu, an Thiên tài ở đó (cung 
Thân). 

17. Thiên thọ: 

Khởi từ cung an Thân kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở đâu, an Thiên thọ ở đó 
(cung Tí) 

18. Đẩu quân: 

Chúng tôi gọi Đẩu quân là tiểu Thái tuế, vì có tính chất của Thái tuế cho một năm. Khởi từ cung 
đóng Thái tuế, kể là tháng giêng, đếm nghịch cho đến tháng sinh, ngưng ở đâu gọi là giờ Tí rồi 
đếm thuận đến giờ sinh, ngưng ở đâu an Đẩu quân ở đó (cung Thân). 

G. AN VÒNG TRƯỜNG SINH 

Vòng Trường sinh có 12 sao: 

1- Trường sinh, 2-MỘC dục, 3-Quan đới, 4- Lâm quan, 5- Đế vượng, 6- Suy, 7- Bệnh, 8- Tư, 9-MỘ, 
10- Tuyệt, 11- Thai, 12-Dưỡng. 


An sao Trường sinh: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


33 


L An Trường sinh tại tứ sinh (Thân Dần Hợi Tỵ), an thuận cho tuổi dương n am và âm nữ. 


(4) Tuyệt 

Thai 

Dưỡng 

(2-5)Trường 

Sinh 

Mộ 

An Vòng Trường Sinh 

(thuận) tại Tứ Sinh 

Dần Thân Tỵ Hợi 

Mộc Dục 

Tử 

Quan Đới 

(6) Bệnh 

Suy 

Đế Vượng 

(3)Lâm Quan 


An 2-5 tức Trường sinh Thủy nhị cục và Thổ ngũ cục tại cung Tí 
An 6 tức Trường sinh Hỏa lục cục tại cung Ngọ. 


An Trường sinh Thủy nhị cục và Thổ ngũ cục (2 và 5) tại cung Thân và Trường sinh Hỏa cục tại 
cung Dần (6). An tiếp Trường sinh Mộc tam cục (3) tại cung Hợi và sau cùng an Trường sinh Kim 
tứ cục (4) tại cung Tỵ. 

Nói một cách khác, Trường sinh an thuận theo Cục và Tứ sinh: theo thứ tự các Cục 2-5-Ó-3-4 và 
các cung Thân Dần Hợi Tỵ. 

2. An Trường sinh tại tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu), và an nghịch cho tuổi âm nam và dương nữ. 


Tử 

(6) 

Bệnh 

Suy 

Đế Vượng 

Mộ 

An Vòng Trường Sinh 

(Nghịch) Tại Tứ Chính 

Tí Ngọ Mão Dậu 

(4) 

Lâm Quan 

(3) 

Tuyệt 

Quan Đới 

Thai 

Dưỡng 

(2-5) 

Trường sinh 

Mộc dục 


An 2-5 tức Trường sinh Thủy nhị cục và Thổ ngũ cục tại cung Tí 
An 6 tức Trường sinh Hỏa lục cục tại cung Ngọ. 

An 3 tức Trường sinh Mộc tam cục tại cung Mão 
An 4 tức Trường sinh Kim tứ cục tại cung Dậu 

Chú ý: An theo cách trên đây thì sao Mộ bao giờ cũng rơi vào tứ mộ cho cả hai tuổi dương và âm. 
Mọi người chưa thông nhất trong cách an sao Trường sinh. 

Trường phái phong thủy coi trọng sao Mộ nên an theo cách trên nghĩa là tuổi thuận lý Âm Dương 
an Trường sinh tại tứ chính. 

Kết quả sao Mộ bao giờ cũng rơi vào tứ mộ. 

Trường phái Tử vi coi Trường là khởi đầu sự sống nên an Trường sinh lại tứ sinh cho cả hai tuổi 
thuận và nghịch lý Âm Dương. Kết quả Trường sinh chỉ rơi vào cung Mộ cho tuổi thuận lý Âm 
Dương, còn ở tuổi nghịch lý Âm Dương Trường sinh rơi vào tứ chính. Chúng tôi an Trường sinh 
theo phái này vì tin rằng sự sống phải bắt đầu tại các cung sinh. 






















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


34 


Bài đọc thêm về cách an vòng Trường sinh: 

Có Trường phái coi trọng sao Mộ viện lý do sao Mộ thuộc Thổ cho nên họ an Trường sinh của 
tuổi nghịch lý âm dương (âm nam, dương nữ) vào Tứ chính (Tí, Ngọ, Mão, Dậu) để sao Mộ phải 
rơi vào Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). 

Có trường phái coi trọng sao Trường sinh viện lý do Trường sinh khởi đầu sự sống phải sinh ra ở 
Tứ sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi). Kết quả là với tuổi thuận lý âm dương thì sao Mộ nằm ở Tứ Mộ, 
nhưng với tuổi nghịch lý âm dương thì sao Mộ lại rơi vào Tứ chính (Tí, Ngọ, Mão, Dậu). 

Sao Trường sinh quyết định nơi sinh ra của đương sô". Sao Mộ quyết định chỗ yên nghĩ của đương 
số. 

Vấn đề ở đây là sao Trường sinh hay sao Mộ giữ vai trò dẫn đầu vòng Trường sinh? 

Tam sao thất bản giang hồ thuật sĩ thêm thắt vào cách an sao để chứng minh quan điểm hành 
nghề của mình. Ai đúng ai sai còn cần dựa trên kinh nghiệm của người xem để chọn lấy cách 
thích hợp cho mình. 

Vòng Trường sinh nói lên điều gì?. 

Vòng Trường sinh là một chu kỳ khép kín tượng trưng vòng tuần hoàn của vũ trụ và con người từ 
lúc sinh ra đến ngày trở về cát bụi. 

Nếu ta chấp nhận gọi 4 cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ sinh là 4 chỗ khởi đầu của sự sống thì sao 
Trường sinh an ở tứ sinh cho cả hai tuổi thuận nghịch âm dương là hợp lý. Với tuổi thuận lý âm 
dương thì sao Mộ nằm ở tứ Mộ nói lên ý nghĩa đương số phải chấp nhận diễn tiến cuộc đời theo lẽ 
thường. Với tuổi nghịch lý âm dương thì sao Mộ nằm ở tứ chính nói lên ý nghĩa ngang ngược, 
liều lĩnh vượt ra ngoài vòng luật lệ của xã hội, tìm sự sống trong cái chết ngược với thiên hạ. 

Cú quan sát cách sắp xếp của 12 cung cũng thấy điều này. 

Tuổi thuận lý âm dương thì tính đạo vận theo chiều thuận từ cung Mệnh qua cung Phụ mẫu ... đến 
cung Quan rồi về cung Tài, có nghĩa chiều theo ý cha mẹ, ăn học làm quan rồi mới lo kiếm tiền. 
Còn tuổi nghịch lý âm dương thì cung Mệnh đi nghịch đến cung Tài rồi mới về cung cung Quan 
nói lên ý nghĩa tự lập, thực tế... 

Trường phái Phong Thủy coi trọng sao Mộ cho nên chủ trương an sao Trường sinh vào tứ chính 
để sao Mộ phải rơi vào tứ Mộ để tính hướng đặt mộ phần. 

H. AN SAO ĐẶC BIỆT 

1. Triệt (Triệt lộ không vong) 

2. Tuần (Tuần trung không vong) 

3. Thiên la- 4.Địa võng 
5. Thiên thương- 6.Thiên sứ 

l.Sao Triệt: 

An theo can của năm sinh: 

Hàng Can của năm sinh 

Giáp Kỷ 
Ất Canh 
Bính Tân 


An Triệt giữa hai cung 

Thân và Dậu 
Ngọ và Mùi 
Thìn và Tỵ 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


35 


Đinh Nhâm Dần và Mão 

Mậu Quí Tí và Sửu 


Tỵ 

Bính Tân 


Triệt 


Thìn 


Mão 

Đinh Nhâm 


Dần 


Ngọ 


Mùi 

Ất Canh 


Triệt 


An Sao Triệt 





Triệt 



Triệt 



Sửu 


Mậu Quí 


Tí 


Thân 

Giáp Kỷ 


Triệt 


Dậu 


Tuất 


Hợi 


2. Sao Tuần: 

a. Ta có thể an Tuần vào giữa hai cung đứng ngay sau tên con Giáp của tuổi. Thí dụ: 

Tuổi Đinh Mão thuộc con Giáp Tí, an Tuần ở hai cung Tuất Hợi (hai cung này ở ngay sau cung Tí) 
Tuối At Hợi thuộc con Giáp Tuất, an Tuan 0 hai cung Thân Dậu. (hai cung này 0 ngay sau cung 
Tuất) 

b. hoặc tùy thuộc năm sinh, trong khoảng 10 năm từ Giáp đến Quí theo bảng sau đây. Muôn rõ 



Năm sinh trong khoảng 

Từ Giáp Tí đến Quí Dậu 
Từ Giáp Tuất đến Quí Mùi 
Từ Giáp Thân đến Quí Tỵ 


An Tuần giữa hai cung 

Tuất và Hợi 
Thân và Dậu 
Ngọ và Mùi 





































































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


36 


Từ Giáp Ngọ đến Quí Mão 
Từ Giáp Thìn đến Quí Sửu 
Từ Giáp Dần đến Quí Hợi 
3. Sao đóng tại một cung nhất định: 

Thiên la luôn đóng tại cung Thìn, 

Địa võng luôn đóng tại cung Tuất, 

Thiên sứ luôn đóng tại cung Tật ách, 

Thiên thương luôn đóng tại cung Nô bộc 

I. Sao tứ hóa: 

Tứ hóa là bôn sao Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kỵ. 

Ta an sao tứ hóa theo can của tuổi, căn cứ vào các chính tinh hay trung tinh là hóa sinh của các 
sao tứ hóa đã an ở các cung đó. 

Thí dụ người tuổi Giáp thì tứ hóa là Liên Phú Vũ dương, nghĩa là: 

Hóa lộc an ở cung có Liêm trinh, 

Hóa quyền an ở cung có Phá quân, 

Hóa khoa an ở cung có Vũ khúc, 

Hóa kỵ ở cung có Thái dương 


Thìn và Tỵ 
Dần và Mão 
Tí và Sửu 


Can 

Hóa Lộc 

Hóa Quyền 

Hóa Khoa 

Hóa Kỵ 

Giáp 

Liêm 

Phá 

Vũ 

Dương 

Ất 

Cơ 

Lương 

Vi 

Nguyệt 

Bính 

Đồng 

Cơ 

Xương 

Liêm 

Đinh 

Nguyệt 

Đồng 

Cơ 

Cự 

Mậu 

Tham 

Nguyệt 

Bật 

Cơ 

Kỷ 

Vũ 

Tham 

Lương 

Khúc 

Canh 

Nhật 

Vũ 

Đồng 

Âm 

Tân 

Cơ 

Dương 

Khúc 

Xương 

Nhâm 

Lương 

Vi 

Phụ 

Vũ 

Quí 

Phá 

Cự 

Âm 

Tham 


Báng giải thích các tên chính tinh và trung tinh dùng trong Tự hóa 


Liêm = Liêm Trinh 

Tham = Tham Lang 

Phá = Phá Quân 

Bật = Hữu Bật 

Vũ = Vũ Khúc 

Khúc = Văn Khúc 

Dương = Thái Dương 

Nhật = Thái Dương 

Cơ = Thiên Cơ 

Âm = Thái Âm 

Lương = Thiên Lương 

Phụ = Tả Phụ 

Vi = Tử Vi 

Xương = Văn Xương 

Nguyệt = Thái Âm 

Cự = Cự Môn 

Đồng = Thiên Đồng 






























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


37 



TINH VẶN HẠN 


K 


.hi tính vận hạn, ta thường coi đại vận hay vận 10 năm, tiểu vận hay vận một năm. Tiểu vận 

còn được gọi là niên vận. Có người còn tính cả nguyệt vận hay vận một tháng. Đôi khi còn tính cả 
nhật vận hay vận trong một ngày. 

I. ĐẠI VẬN: 

Đại vận là thời hạn 10 năm của người mang lá số, trong thời gian này cuộc sống có những thay 
đổi. Từ trước tới nay, ta thường coi cung đại vận này là cung đại hạn. Thiết tưởng nên gọi là đại 
vận thì đúng hơn vì đại hạn hiểu lầm là khoảng thời gian có hạn, có tai hạn. 

Muôn tính đại vận 10 năm, 

a. Trước hết ta viết số của Cục, thí dụ Thủy nhị cục viết số 2, khởi từ cung Mệnh, rồi đi thuận cho 
dương nam, âm nữ, đi nghịch cho âm nam, dương nữ, viết tiếp 12,22,32,42,52,62,72,82,92,... vào 
những cung kế tiếp. 

Trước kia dời tuy gọi là “trăm năm ”: 

Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau. 

Nhưng thường chỉ dài được từ 60 đến 70 năm. 


Tài Bạch 

82 

Tử Đức 

92 

Phu Quân 

102 

Huynh Đệ 

112 

Tật Ách 

72 

Tuổi Ất Mão 

Âm Nữ 

Mệnh cư Dậu 

(nữ đếm theo chiều nghịch) 

Mệnh 

2 < - 

Thiên Di 

62 

Phụ Mẩu 

12 

Nô Bộc 

52 

Quan Lộc 

42 

Điền Trạch 

32 

Phúc Đức 22 


Thí dụ một cách xếp các cung khí tính Đại vận theo chiều thuận. 

Nay nhờ những phát minh mới của Y khoa và nhất là khoa môi sinh, dinh dưỡng, con người đã 
sông lâu hơn trước, cái mốc 70 năm đã vượt xa. Câu “Thất thập cổ lai hy” không còn đúng nữa. 



















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


38 


Số người nhàn tản “người nhân ưa núi, người trí ưa nước” mỗi ngày một nhiều. “Một mai một 
quốc một cần câu, tiêu khiển dù ai vui thú nào” càng ngày càng lắm, nhân sinh bách tuế không 
còn là điều mơ mộng hão huyền. 

Vì vậy, theo thiển ý, nêu ta viết thêm các số 80,90,100,110, vào các cung của lá số, cho tới cả 120 
cũng không có gì là quá đáng, tăng phúc tăng thọ chả là điều ước mong của mọi người bất kể giàu 
hay nghèo hay sao? 

b. Sau khi viết số vào mỗi cục, ta tìm cung gốc để tính Đại vận. 

Thí du thứ nhất : 

Người dương nam,30 tuổi, Thủy nhị Cục. Ta lấy cung gốc là cung 22 tuổi (cung này là cung gốc vì 
tuổi 30 nằm giữa 22 và 32). Viết tiếp 32,42,52,62,72,82,92,102. vào những cung tiếp theo chiều 
thuận vì là đương số là dương nam. 


Cung 22 là cung Đai vân của đương số. 
Nay tìm cung Lưu Đai vân __ 


112 w 

A 

Cung Mênh 
2^ 

12 

Cung Gốc 

Đại vận 22 

102 \ 
i 

k 

Người Dương Nam 

30 Tuổi 

Thủy Nhị^Cực 

32 

92 * 


42 

82 

32 

—» 

62 

52 


Từ cung gốc 22, kẻ một đường sang cung đối chiếu là cung 82, lùi lại một cung xuống cung 72 (vì 
là dương nên lùi) sau đó tiến trở lại cung 82, rồi từ đó tiến lên92, 102, 112..., mỗi cung tính một 
tuổi. Cung 82 là cung Lưu đai vân 

Ta có thể theo lối này tìm vận của từng năm như sau: Bắt đầu từ cung 22 tính người này 22 tuổi, 
cung 82 là 23 tuổi, cung lùi 72 là 24 tuổi, cung 82 (hai lần ) là 25 tuổi, cung 92 là 26 tuổi, cung 
102 là 27 tuổi, cung 112 là 28 tuổi, tính tiếp đến cung 32 người này vừa đúng 32 tuổi. 

Tính cách này có thể tính vận hạn của đương số từng năm từ 22 đến 31 tuổi trong cái cĩại vận 10 
năm hiện nay. 

Thí du thứ hai 

Người Dương Nữ 44 tuổi, Mộc tam Cục. 

Mộc tam Cục, lấy số 3 viết ở cung Mệnh , rồi Dương nữ nên viết 13,23,33,43,53,63, ... theo chiều 
nghịch vào các cung kế. 

Sau đó, tìm cung gốc, ở đây cung gốc là 43. Từ cung này kẻ một đường thằng sang 





























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


39 


23 

Người dương nữ 

43 tuổi 
mộc tam cục 

93 

33 

83 

Cung đại vận 

43 

53 

63 

73 


Cung đối chiếu, rồi vì là nữ nên thay vì lùi, ta tiến một cung, rồi lùi lại một cung sau đó tiếp tục 
lùi theo hình dưới đây. Cung 43 là cung Đại vận, cung 103 là cung lưu đại vận. 

II. TIỂU VẬN: 

Là những biến cố xảy ra trong thời hạn một năm cho đương sô". 

Khi tính tiểu vận căn cứ vào cung khởi của 4 nhóm tam hợp. 


Nhóm Tam HỢp 

Cung Khởi Tại 

1. Thân - Tí - Thìn 

Tuất 

2. Dần - Ngọ - Tuất 

Thìn 

3. Tỵ - Dậu - Sửu 

Mùi 

4. Hợi - Mão - Mùi 

Sửu 


Thí du 1 : Năm nay là năm Quí Mùi. Ta tìm cung tiểu vận của tuổi Ất Mão. 

Vì tuổi Ât mão thuộc nhóm 4 (Hợi Mão Mùi), nên cung khởi là Sửu. Đem mão viết vào cạnh Sửu 
rồi viết tiếp Thìn Tỵ Ngọ Mùi..., cạnh những cung kế: 

theo chiều thuận, nếu là dương nam, âm nữ, 
theo chiều nghịch nếu là âm nam hay dương nữ 


Tỵ 

Ngọ 

Mùi 

Thân 

Thìn 

% 

Thìn 


Dậu 


Dậu 


Ngọ 


Ất Mão 

Hợi 


mão 

Tỵ 


Âm Nữ 

Tí 

Tuất 

Mệnh 


Dậu 


Dần Tuất Hợí^ 


Dần 

Sửu 

Tí 

1998 

Hợi 


Vì Ất Mão là âm nữ,sau khi ghi Mão ở cạnh cung Sửu, ghi tiếp theo chiều thuận Thìn ở Dần, Tỵ ở 
Mão, Ngọ ở Thìn, Mùi ở Tỵ, Thân ở Ngọ, Dậu ở Mùi, Tuất ở Thân, Hợi ở Dậu, Tí ở Tuất, Sửu ở 
Hợi, Dần ở Tí. 



























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


40 


Năm Quí Mùi ứng vào cung Tỵ, vậy cung Tỵ(có chữ Mùi ở cạnh) hay 2003 là năm Tiểu vận của 
người Âm nữ tuổi Ât Mão. 

Đọc các sao trong cung Tí rồi so với các sao cung phối chiếu để tìm các biến cố của đương số 
trong năm Quí Mùi (2003) 

Chú ý: về vấn đề thuận nghịch, chúng tôi tính theo Âm Dương cứ không theo nam nữ. 

Những người dương nam, âm nữ chúng tôi để thuận, 

Những người âm nam, dương nữ , chúng tôi để nghịch. 

Người At Mão, âm nữ, vậy để thuận. 

Hiện nay có nhiều sách vẫn còn tính cung tiểu vận theo Nam thuận, Nữ nghịch, ở đây, chúng tôi 
xếp theo âm dương. Xin nêu ra để quí vị lựa chọn thích nghi. 

Thí du 2 : Người nam tuổi Đinh Dậu, Âm nam, Mệnh tại Mão. 

Người này sinh năm Dậu, thuộc nhóm Ty,Dậu, Sửu. Cung khởi là cung Sửu. Ghi Dậu cạnh Sửu. 


Tỵ 

Ngọ 

Mùi 

Thân 

Thìn 

Ạ 

Thìn 


Mão 


Dậu 


Ngọ 


Âm Nam 

Sửu 


mão 

Mùi 


Đinh Dậu 

Tí 

Tuất 

Mệnh 


Dậu 


Tuất 

% 


Dần 

Sửu 



Tí 


Hợi 

1998 








Vì là âm nam nên ghi tiếp tho chiều thuận nghịch như sau : 

Thìn tại Tí, Tỵ tại Hợi, Ngọ tại Tuất, Mùi tại Dậu, Thân tại Thân, Dậu tại Mùi, Tuất tại Ngọ, Hợi 
tại Tỵ, Tí tại Thìn, Sửu tại Mão và Dần tại Dần. 

Thí dụ năm nay là năm 2003, Quí Mùi, ghi 2003 tại cung Dậu. Cung Dâu là cung tiểu vận của 
người Đinh Dậu năm Quí Mùi đều coi tại cung Dậu và những cung phối chiếu với cung Dậu. 

III. NGUYỆT VẬN : 

Sau khi đã ghi tiểu vận Quí Mùi (2003) cho tuổi Đinh Dậu tại cung Dậu, lấy cung này là tháng thứ 
nhất, đến nghịch tới tháng sinh, ngưng ở cung nào gọi là giờ Tí, từ giờ Tí đếm thuận đến giờ sinh, 














TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


41 


ngưng ở cung nào cung ấy lá tháng Giêng. Từ tháng Giêng, đếm thuận và ghi tháng hai, ba, tư, 
năm, vào những cung kế. 

Tuổi Đinh Dậu sinh tháng 11, ngày 19, giờ Dần. Ta đếm 

nghịch từ Dậu tới 11, ngưng ở Tí gọi là giờ Tí, Từ Tí đếm thuận tới giờ sinh Dần, ta được cung 
Dần, tức tháng Giêng. Từ cung Dần, tháng Giêng, đếm thuận, Mão tháng Hai, Thìn tháng Ba, Tỵ 
tháng Tư... Muốn coi tháng nào thì tìm tháng đó. 

Vấn đề năm nhuận một tháng : 

Thí dụ năm Quí Mùi có hai tháng Năm (nhuận), chúng tôi vẫn coi cả hai tháng đều là tháng Năm. 

IV. NHẬT VẬN : 

Lấy cung nguyệt vận tháng hiện tại là ngày mồng một, đếm thuận cho đủ 30 ngày, tính vận của 
ngày bằng cách xem sao trong cung tương ứng. 

V. SAO LƯU ĐÔNG : 

Khi xem tiểu vận, ngoài những sao đã an trong cung tiểu vận người ta còn an một số sao lưu động 
(gọi tắt là sao lưu) đề tăng thêm chi Tiết, màu sắc cho năm đó" 

Ý nghĩa của các soa lưu chí có tính cách nhất thời không nặng ký như những sao trong các cung 
đại tiểu vận chính. 

Có chín sao lưu động, các sao này dời chỗ từng năm một. 

1. An Lưu Thái tuế : 

Tiểu vân năm nào thí an Lưu Thái tuế ở cung có tên năm đó. 

Thí dụ năm Mậu Dần thí an Lưu Thái tuế ở cung Dần. 

2. Lưu Tang môn và Lưu Bạch Hổ : 

Lưu Tang môn an cách Lưu Thái tuế về phía trước một cung. 

Lưu Bạch hổ an ở cung xung chiếu với Lưu Tang môn. 

Thí dụ: Lưu Thái tuế ở cung Mùi, Lưu Tang môn ở cung Dậu, Lưu Bạch hổ ở cung Mão. 

3. An Lưu Thiên khốc - Lưu Thiên hư : 

Từ cung Ngọ kể là năm Tí, đếm nghịch đến cung mang tên tiểu vận để an Lưu Thiên khốc ở 
cung đó. Thí dụ năm tiểu vận là Thân, từ cung Ngọ đếm nghịch Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ 
Mùi Thân, ngưng ở cung Tuất, an Lưu Thiên khốc ở Tuất. 

(trang 80) 

Kể từ cung Ngọ là cung Tí, đếm thuận đến cung mang tên tiểu vận, an Lưu Thiên hư ở Sửu. 


4. An Lưu Lộc tồn : 

An theo Can của năm tiểu vận như bảng sau đây : 


Thí dụ: Nếu năm tiểu vận 

à năm 

Giáp Tí, an Lưu Lộc tồn tại Dần 

Can năm 

Giáp 

Ất 

Bính 

Đinh 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 
















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


42 


Tiểu vận 



Mậu 

Kỷ 





Vịt trí lưu 

Lộc tồn 

Dần 

Mão 

Tỵ 

Ngọ 

Thân 

Dậu 

Hợi 

Tí 


Nếu năm tiểu vận là Đinh Dậu, an Lưu Lộc tồn tại Ngọ 
5. An Lưu Kình dương, Lưu Đà la: 

An Lưu Kình dương trước cung Lưu Lộc tồn, Lưu Đà la sau cung Lưu Lộc tồn. Thí dụ : Nếu 
Lưu Lộc tồn ở cung Tỵ, Lưu Kình dương ở Ngọ và Lưu Đà la ở Thìn. 

Phải để ý đến hướng đi thuận nghịch của tuổi âm dương. Tuổi dương nam, âm nữ, an Kình 
dương thuận, tuổi âm nam, dương nữ an Kình dương nghịch. 


6.An Lưu Thiên mã, tính theo Chi của năm tiểu vận : 

Thí dụ : Năm tiểu vận là Tân Mùi thì Lưu Thiên Mã tại Tỵ. 


Chi của năm tiểu vận 

Vị trí Lưu Thiên mã 

Thân Tí Thìn 

Dần 

Dần Ngọ Tuất 

Thân 

Hợi Mão Mùi 

Tỵ 



CÁCH VÀ PHÚ 


I. KHÁI NIỆM VỀ CÁCH TRONG TỬ VI: 

L à một người bình thường mấy ai mà không lo cho tương lai của mình, ai cũng ngầm muôn 
biết sô" phận ra sao. 

Hỏi ai đây? Giản tiện nhất và hợp lý nhất là đi hỏi thầy, tò mò và có khả năng hơn thí tự tìm 
hiểu trong các sách về dự đoán tương lai. Dù hỏi thầy hay hỏi sách thì cũng là để mong biết 
trước mình có danh vọng, giàu sang, hay vô phước lại vướng vào cảnh nghèo nàn, khốn khổ. 





















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


43 


Một lời phán của thầy hay ý tứ của một vài trang sách, dù đã biết chỉ đoán, cũng gieo vào 
lòng người tin ở Tử vi một niềm hy vọng hay một mối lo sợ vẩn vơ... vì hỏi để hy vọng một vận 
may, không ai hỏi để thất vọng với số phận hẩm hiu của mình. 

Hy vọng để sống thì dễ vươn lên. 

Sống để hy vọng thì dễ bẽ bàng. 

Thấy trong lá số có nhiều cách đẹp thí đừng vội yên tâm nằm ngủ chờ sung rụng. 

Thấy trong lá số có nhiều cách xấu thì đừng vội buồn mà buông thả. 

Cách trong tử vi là hình ảnh mức sống cuộc đời mỗi người 

Dự đoán thời tiết để lo che chắn khi trời mưa nắng phũ phàng, dự đoán số mệnh để lo sắp xếp 
hành trang cuộc đời. 

Sau đây là một sô" cách cục tốt xấu, cao thấp theo kinh nghiệm người xưa, đề ra để cùng suy 
nghiệm : 


A. Quí cách (danh vọng, uy quyền) 


1. Kim dư phù giá 

Xe bằng vàng đi bộ hộ tống 

Mệnh có Tử vi đắc địa, Tả Hữu tam hợp chiếu, Thiếu dương, Thiếu âm giáp 


mệnh. 


Cách này chỉ có trong thế Tử Phá Sửu Mùi cho người tuổi Tỵ tuồi Hợi, sinh 
tháng 2 hoặc tháng 8. 

2. Tử phủ triền viên 

-Vua quan hội họp 

-Mệnh có Tử vi đắc địa, có Thiên phủ chính chiếu (trong cách Tử Sát ở Tỵ Hợi), tam hợp chiếu 
(trong cách Tử vi cư Tí Ngọ,hoặc Tử Tướng Thìn Tuất). 


3. Phủ tướng triều viên 

-Nữ hoàng dự yến tiệc. 

-Mệnh Thiên phủ, có Thiên tướng đứng hầu (đương nhiên khi mệnh có Thiên phủ là phải có 
Thiên tướng tam hợp chiếu, ví Thiên tướng nằm trong vòng Thiên phủ, cách Thiên phủ 4 cung 
theo chiều thuận). 


4. Thất sát triều đẩu 

-Triều bái, qui phục 
-Mệnh có Phá quân ở Tí Ngọ 
-Thất sát ở Dần Thân ngưỡng phục Phá quân. 

Thần đồng chi cách 

- Mệnh có Tử vi đồng cung Tấu thư 

- Thông minh tuyệt vời 


5 . 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


44 


6. Thạch trung ẩn ngọc 
-Ngọc quí ở trong đá 

-Mệnh có Cự môn, Di có Thiên cơ ở Tí Ngọ 

7. Tam hoá liên châu 
-3 viên ngọc quí 

- Mệnh có Cự môn, Di có Thiên cơ ở Tí Ngọ 

8. Toạ quí hướng hướng quí 
-Là người sang quí 

-Mệnh có Khôi, Di có Việt hoặc ngược lại 

- Cách này có trong thế : mệnh ở Sửu Mùi của người tuổi Giáp 
9. Khôi Việt giáp Mệnh 

Học giỏi, gần người quyền quí 

Mệnh ở giữa, Khôi một bên, Việt một bên 

Cách này có ở người tuổi Bính Đinh, Nhâm Quí có mệnh ở Thìn, Tuất 
10. Nhật Nguyệt giáp Mệnh 

Quyền quí cao sang 

Mệnh ở giữa, Nhật Nguyệt chần hai bên 

Cách này có ở thế Tử Sát, mệnh Sửu Mùi có Tham vũ đồng cung, Nhật Nguyệt chầu 
hai bên. 

11 . Nhật Nguyệt chiếu hư không 

Tài giỏi mưu lược, làm lớn 

Mệnh ở Mùi, vô chính diệu, Nhật ở Dần, Nguyệt ở Hợi chiếu lên. 

12 . Nhật xuất phù tang 

Cong danh rạng rỡ 
Như mặt trời mới mọc 

Mệnh ở Mão có Thái dương, Thiên lương đồng cung. 

13 . Minh châu xuất hải 

Ngọc quí ở giữa biển khơi 

Thái âm ở Tí ví như trăng sáng đêm rằm 

Tài đức vẹn toàn 

Mệnh đóng ở Tí có Thái âm đồng cung với Thiên đồng (Thiên đồng là biển rộng) 

14 . Khốc Hư Tí Ngọ 

Oai phong quyền thế 

Mệnh có Thiên Hình, Phục binh tam hợp chiếu Tướng quân, Quốc ấn. 

B. Phú cách (giàu có) 

1. Nhật Nguyệt chiếu biến 

Mệnh vô chính diệu ở Mùi có Nhật Nguyệt đồng cung ở Sửu chiếu lên, hoặc Mệnh vô chính diệu 
ở Sửu có Nhật Nguyệt đồng cung ở Mùi chiếu xuống. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


45 


2 . Tài - Lộc giáp Mã 

Thương gia giàu có 

Mệnh có Thiên mã, Tài (tên gọi của Vũ khúc), Lộc tồn đứng ở cung hai bên 
Cách này chỉ có ở thế Tử Sát Tỵ Hợi của người tuổi Ất, Tân 
Thiên mã ở Dần, Vũ Thâm ở Sửu, Lộc Tồn ở Mão 
Thiên mã ở Thân, Vũ Tham ở Mùi, Lộc tồn ở Dậu. 

3 . Tham Hỏa tương phùng 

Được thời giàu sang 

Mệnh ở tứ mộ, có Tham lang đồng cung với Hỏa Linh. 

4 . Đôi kim tích ngọc 

Vàng chôn ngọc cất 
Tiền của đầy nhà 

Mệnh có Thiên phủ - Vũ khúc đồng cung với Lộc tồn ở Tí Ngọ 

5 . Phú hữu lâu đài 

Nhà cao cửa rộng, tiền dư của để 
Mệnh có Cự - Cơ, Song Hao ở Mão Dậu 

C . Nhàn cách (Phong lưu nhàn hạ) 

1. Tiền Cái, hậu Mã 

Long che Ngựa kéo 
Danh giá hưởng lộc 

Mệnh ở giữa, Hoa cái ở cung đằng trước, Thiên Mã ở cung đằng sau. 

2 . Long Hổ giáp Mệnh 

Giàu có địa vị 

Mệnh ở cung giữa, Long trì, Bạch Hổ chầu hai bên. 

3 . Vân long tế hội 

Rồng mây gặp hội 
Được dịp làm giàu 

Mệnh có Thanh long gặp Hóa kỵ, Lưu hà đồng cung 

V // 

4 . Tiên Hình hậu An 

Có chức có tiền 

Mệnh ở giữa Thiên hình đóng ở cung ở cung đằng trước, Quốc ấn theo sau. 


5 . Tướng Phục Hồng Đào 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


46 


Tuổi trẻ gặp may sớm làm giàu 

Mệnh có Thiên tướng Phục binh Hồng loan, Đào hoa 

6. Thai Tọa giáp Mệnh 

Tuổi trẻ sớm hiển đạt 
Nhà cao cửa rộng 

Mệnh ở giữa, hai bên có Thai Tọa đứng chầu 

7. Xuất Tướng nhập Tướng 

Giàu có từ trong ra ngoài 

Mệnh có Thiên tướng, Di có Tướng quân hoặc người ngược lại 

8. Song Long vượt uyên 

Gặp thời làm ăn lớn 

Như hai con rồng cùng nhau bay lượn lên khỏi vực sâu 
Mệnh có Thanh long, Long đức đồng cung. 

9 . Long Phượng HỔ Cái 

Sự nghiệp đã có sẩn sàng 
Có quí nhân nâng đỡ 

Mệnh có một hoặc 2 sao trong 4 sao kể trên, còn lại làm tam hợp chiếu, thường thì 
Mệnh nên có Bạch Hổ thì hay hơn. 

D . Hạ cách (nghèo khó) 

1. Mã lực lạc không vong 
Ngựa què nằm ổ 

Mệnh có Thiên mã gặp Tuần Triệt án ngữ 

2 . Lộc phùng lưỡng sát 

Kho tàng bị cướp 

Mệnh có Lộc tồn, Hóa lộc gặp Không Kiếp đồng cung 

3 . Nhật Nguyệt tàng hung 

Trời đất tối tăm 

Mệnh có Thái dương Thái âm hãm địa, thủ mệnh hoặc chiếu mệnh 

4 . Thiên phủ ngộ Tuần 

Kho tàng trồng rỗng 

Mệnh có Thiên phủ gặp Tuần an ngữ. 


6. Đế ngộ hung đồ 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


47 


Vua gặp kẻ cướp 
Táng gia bại sản 

Mệnh có Tử Phủ gặp Không Kiếp đồng cung 
E. Kỳ cách (cách lạ) 

1 . Không Kiếp Tỵ Hợi 

Bạo phát bạo tàn 

Mệnh đóng ở Tỵ Hợi có Không Kiếp thủ mệnh 

2 . Đào hoa Thiên không 

Có danh thì nghèo 
Lên voi xuồng chó 

Mệnh có Thiên không, Đào hoa, hoặc có Thiên không, Đào hoa tam hợp chiếu. 

3 . Kình dương nhập miếu 

nổi tiếng văn chương. Mệnh ở tứ mộ có Kình dương tọa thủ, cho người tuổi Thìn Tuất 
Sửu Mùi vì Thái tuế sẽ nằm chung với Kình dương. 

4 . Tham Linh tịch thủ 

Nổi danh như cồn- 

Mệnh có Tham lang gặp hạn Không Kiếp 

5 . Tham lang Không Kiếp 

Giàu sang bất thần 

Mệnh có Tham lang gặp Linh tinh đồng cung 

6 . Cự môn ngộ Triệt 

Ngọc quí trong đá, gặp dịp giàu sang 
Mệnh ở Tí Ngọ có Cự môn gặp Triệt án ngữ 

7. Hóa kỵ Sửu Mùi 

Giàu sang phú quí 

Mệnh có Cự môn gặp Hóa kỵ đồng cung ở Sửu Mùi 

8. Thất sát ngộ Hình 

Thành công lạ lùng. Ví như con trời giáng thế 
Mệnh có Thất sát - Thiên hình đồng cung 

9. Thiên đồng — Đinh Mão 

Phát phúc, phát lộc 

Mệnh người Đinh Mão có Thiên đồng thủ mệnh. 


10. Thiên đồng ngộ Việt 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


48 


Sang quí như sao trên trời 

Mệnh có Thiên đồng - Thiên việt đồng cung 

11 . Thiên lương ngộ Khôi 

Được hưởng phước lớn 

Mệnh có Thiên lương, Thiên khôi đồng cung 


II. KHÁI NIỆM VỀ PHÚ ĐOÁN 

Phú cũng như thơ, là những câu văn có vần có điệu, đọc nghe suôi tai lại dễ nhớ. Ngày xưa các 
Tử vi tiền bối của chúng ta đã định nôm các câu phú của Trung hoa để coi Tử vi và dậy các môn 
sinh. Tuy nhiên ngày nay có những loại thơ gọi là thơ mới không vần không điệu, lại viết thư văn 
xuôi. Chúng tôi chỉ muốn so sánh các câu phú với các loại thơ cổ mà thôi. 

Có người coi Phú như các câu Thoán từ và Hào tử củ Dịch. Điều này chúng nhưng chỉ đúng một 
phần. Thoán và Hào từ chỉ có hai người làm ra là Chu công và Văn vương có tính chất nhất quán 
còn phú có nhiều tác giả nên cũng có nhiều lầm lỗi vì lý do tam sao thất bản. 

Có một điều chắc chắn nhất là muốn coi Tử vi nên thuộc lòng những câu phú. Phú là những định 
lý được đặt ra do thường nghiệm từ bao đời, căn xứ vào phú để giải đoán các lá số là điều các Tử 
vi gia đã làm và đang làm. 

Phú có phú chữ Hán và phú Nôm. Phú Nôm cũng là phú được dịch ra chữ Nôm Việt nam để dễ 
hiểu và dễ nhớ. Một trong những người dịch phú ra nôm có học giả Lê quí Đôn là người được 
truyền tụng nhất. 

Lê tiên sinh có những câu phú nôm tuy nôm na nhưng lại rất thông dụng như: 

Tỵ Hợi Mệnh ngộ Kiếp Không 

Dầu rằng đắc địa chết vòng trung niên 

Hoặc: 

Cự môn Thìn Tuất hai nơi, 

Đầu đường góc chợ những người ngụ cư. 

Phú có nhiều loại như phú Ma thị là loại được các thầy tướng số tin dùng nhất vì tính cách chuẩn 
xác của loại phú này. Ta còn phải kể thêm phú Trần Đoàn, phú Huỳnh Kim cũng được dùng đến 
nhiều để giải đoán. 

Không thuộc phú không coi được Tử vi nhưng phải vừa dung phú vừa dùng óc suy xét thì giải 
đoán mới tài tình. 

Sách có câu: Tận tín ư thư bất như vô thư (tin hoàn toàn vào sách thà không có sách còn hơn) vì 
không có sách nào đúng được trăm phần trăm cả, ngoài ra còn có lý do tam sao xuất bản, nhiều 
lỗi in ấn, và những cách giải nghĩa có khi không chính xác của người xưa. 

Thí dụ câu phú nôm: 

Trai bất nhân, Pha quân Thìn Tuất, 

Giái bạc tình, Tham Sát Dần Thân 
Có sách lại viết: 

Trai bất nhân Phá quân Thìn Tuất, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


49 


Giúi bạc tính Tham Sát nhàn cung, 

Sách khác: 

Giái bạc tình Tham Sát Dần cung. 

Còn giải đoán cứ thấy Phá quân Thìn Tuất là sổ toẹt thì cũng tội cho đương số quá, mà cứ phụ nữ 
có chính tinh thủ Mệnh là Tham lang và Thất sát, lại có Mệnh đóng tại Dần Thân thì lại phán bạc 
tình e hơi oan uổng cho người này và cũng có phần khiên cưỡng. 

Có những câu phú ngày nay không còn dùng được như câu: 

Cự môn cư thê, đa bất mãn hòa ( sao Cự môn cư thê thì trai bao nhiêu vợ cũng chưa đủ), hoặc 
câu: 

Sao Thai mà ngọ Đào hoa, 

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng 
E rằng không còn hợp thời nữa. 

Cho nên phú rất cần cho việc giải đoán lá số, nhưng áp dụng cho hợp tình hợp lý mới là sáng suốt 
và xác đáng. 

Sau đây là một số câu phú mà chúng tôi thấy thực dụng xin đưa ra để quí vị tùy nghi sử dụng. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TỬ VI 

1 . Tử vi cư Ngọ vô sát tâu, vị chí công khanh 

Mệnh có Tử vi ở Ngọ, không gặp sát tinh như Kình Đà Không Kiếp thì làm đến chức lớn. 

2 . Tử vỉ vô Phụ Bật đồng hành vi cô quân, mỹ trung bất túc 

Mệnh có Tử vi mà không có tả Hữu hội họp là ông vua cô độc, ngồi xếp xó, chỉ được vẻ đẹp bề 
ngoài bên trong rỗng tuếch. 

3 . Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bá nặc 

Cung Mệnh có Tử vi, Tả Hữu đồng cung thì có uy quyền, một tiếng gọi, trăm người thưa. 

4 . Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu 

Cung Mệnh ở Dần, Thâm có Tử vi, Thiên phủ đồng cung, cả đời sung sướng. 

5 .Tử vỉ cư Ngọ, Khoa Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ 

Cung Mệnh có Tử vi vi ở Ngọ, được khoa Quyền Lộc thủ và tam hợp chiếu là cách tốt đẹp lạ 
lùng. 

6 . Tử, Lộc đồng cung, Phụ Bật chiếu, quí bất khả ngôn 

Mệnh có Tử vi, Lộc tồn đồng cung, lại có Tả Hữu tam hợp chiếu thì quí hết chỗ nói. 

7. Tử vỉ Xương, Khúc, phú quí khả kỳ 

Mệnh có Tử vi, Xương Khúc đồng cung thì giàu sang lạ lùng. 

8. Tử vỉ, Thất sát gia Không vong, hư danh thụ ấm 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


50 


Mệnh có Tử sát ở Tỵ Hợi, gặp Không vong (Địa không, Tuần Triệt Không vong, Thiên không) 
thì chỉ dựa hơi cha mẹ mà có hư danh mà thôi. 

9. Tử vi nam Hợi, nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quí đồng 

Người nam có Tử vi thủ Mệnh ở cung Hợi, người nữ có Tử vi thủ Mệnh ở cung Dần đều được 
hưởng Phú quí. 

10 . Tử, Phủ, Kình dương tại cư thương 

Mệnh có Tử vi, Thiên phủ đồng cung với Kình dương, lực sĩ thì buôn bán giàu có. 

11 . Trương tử Phòng thao lược đa mưu, do phùng Tử Phủ Kỵ Quyền 

Mệnh ở Dần có Hoá kỵ, Hóa quyền đồng cung với Tử Phủ là người mưu cơ tài trí ví như Trương 
Lương phò Lưu Bang lập nghiệp nhà Hán. 

12 . Tử vi Thiên tướng, Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vương, Kình, đa mưu yếm trá 

Mệnh ở Thìn Tuất có Tử Tướng đồng cung, Thân có phá quân đồng cung với Đế vượng, là người 
mưu cơ nhưng không lương thiện. 

13 . Tử Sát đồng lâm Tỵ Hợi, nhất triều phú quí song toàn 

Cung an Mệnh ở Tỵ Hợi có Tử Sát đồng cung thì vừa giàu vừa sang. 

14 . Tử vi, Vũ khúc, Phá quân hội Dương Đà, khỉ cong danh chỉ nghị kinh thương 

Mệnh có Tử vi hoặc Vũ Phúc hay Phá quân có Kình, Đà đồng cung thì chỉ thích buôn bán, không 
ham công danh. 

15 . Tử vi Mão Dậu, Kiếp Không, đa vỉ thoát tục chi tăng 

Mệnh có Tử vi Tham lang ở Mão Dậu gặp Địa Kiếp, Địa không đồng cung là người thích đi 
Trường. 

16 . Tử vi tu cần Tam Hóa, nhược phùng Tứ Sát phong bãi hà hoa. 

Mệnh có Tử vi rất cần Khoa, Quyền Lộc hội chiếu, nếu chẳng may gặp Kình Đà Không Kiếp thì 
tan nát cuộc đời, ví như vườn hoa bị phong ba bão táp vùi dập phũ phàng. 

17. Tử vi, Quyền, Lộc ngộ Dương Đà, tuy mỹ cát nhi vô đạo vi nhân, tâm thuật bất chính 

Mệnh có Tử vi, Hóa quyền, Hóa lộc mà gặp Kình, Đà đồng cung thì dù có công danh đẹp đẽ, vẫn 

là người không có lòng ngay thẳng. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN cơ 

1 . Cơ Lương thủ Mệnh gia cát diệu, phú quí song toàn 

Mệnh ở Thìn Tuất có Cơ Lương tọa thủ lại thêm cát tinh hội họp thì giàu sang phú quí. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


51 


2 . Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thân, thử thiết 

Mệnh có Thiên cơ gặp lũ sát tinh đồng cung là người gian tham như chó, đục khoét như chuột bọ. 

3 . Cơ Lương đồng thiếu Mệnh, Thân không, thiên nhỉ tăng đạo 

Mệnh vô chính diệu ở Tuất có Thiên cơ, Thiên lương ở Thìn xung chiếu hoặc Mệnh vô chính diệu 
ở Thìn có Cơ lương ở Tuất xung chiếu là người có số tu hành. 

4 . Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân 

Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương hội chiếu thường là công chức. 

5 . Cự hãm Thiên cơ vi phá cách 

Người nữ mệnh có Cự Cơ Mão Dậu, tuy được hưởng phú quí nhưng nhiều dâm tính. 

6. Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh, cư Tuất diệc vi mỹ luận 

Mệnh có Cơ Lương đóng ở Tuất là người thích bàn luận nhiều mưu trí. 

7. Cơ Lương, Tứ sát, Tướng quân xung, vũ khách, tăng lưu Mệnh ở phùng 

Mệnh có Cơ Lương ở Thìn Tuất, gặp Kình Đà, Hỏa Linh, lại thêm Tướng quân cung chiếu, nếu 
không đi về ngành võ thuật thì lại thích tu hành, nay đây mai đó. 

8 . Thiên (Cơ) Am (Lương) triêu cương, nhân từ chi trưởng. 

Mệnh ở Thìn Tuất có Cơ Lương thì lòng nhân từ, cũng thích tu hành. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO LIÊM TRINH 

1 . Liêm trinh thanh bạch năng tương thủ 

Cung Mệnh có Liên trích đắc địa thường là người ngay thẳng trong sạch. 

2 . Liêm trinh Thân Mùi cung vô sát, Phú quí thanh dương phiên viễn danh 

Mệnh ở cung Thân có Liêm trinh độc thủ hoặc ở Mùi đi với Thất sát mà không bị sát tinh hãm 

địa thì giàu sang phú quí nổi danh thiên hạ. 

3 . Liêm trinh Mão Dậu cung gia sát, Công tư vô diện quan nhân 

Mệnh ở Mão Dậu có Liêm trinh đi với Phá quân lại bị sát tinh hãm hại thì không đi làm quan 

được, chỉ nên đi kinh doanh buôn bán thì hơn. 

4 . Liêm trinh ám Cự, tăng lại tham lam 

Mệnh có Liêm trinh gặp Cự môn chiếu thì đi làm hay đi tu cũng vẫn tham lam. 

5 . Liêm trinh, Phá quân, Hỏa tinh cư hãm địa, tự ải đầu hà 

Mệnh có liêm phá gặp Hỏa tinh đồng cung nên đề phòng có sô" tự tử treo cổ hoặc đâm đầu xuống 
sông mà chết. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


52 


6 . Liêm trinh Thất sát cư miếu vượng, phản vi tích phúc chi nhân 
Mệnh có Liêm Sát ở Sửu Mùi lại là số giàu có nhưng chậm. 

7. Liêm trinh, sát tinh cự Tỵ Hợi, lưu đãng thiên nhai 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Liêm trinh, Tham lang gặp sát tinh đồng cung thì suốt đời lang thang phiêu bạt. 

8. Liêm trinh nhập miếu hội Tướng quân, Trọng Do uy mãnh 

Mệnh có Liêm trinh đắc địa gặp Tướng quân đồng cung hay hợp chiếu là người dũng mãnh như 
Trọng Do ( học trò Khổng Tử ) ngày xưa. 

9 . Liêm trinh tứ sát, tao hình ngục 

Mệnh có Liêm trinh gặp Kình Đà Hỏa Linh hãm hại thì dễ bị tù. 

10 . Liêm trinh, Bạch hổ hình ngục nan đào 

Mệnh có Liêm trinh gặp Bạch hổ đồng cung thì dễ bị tù. 

11 . Liêm sát Sửu Mùi, thượng lộ mai thỉ 

Mệnh ở Sửu Mùi có Liêm sát thì có sô" chết xa nhà. 

12 . Tù ngộ Kình Đà, Hỏa, Linh hữu gia tỏa, thất cốc chi ưu. 

Mệnh có Tù (tên gọi Liêm trinh ) gặp Kình đà Hỏa linh hãm hại thì cả đời lo miếng ăn không 
đủ. 

13 . Liêm trinh Mão Dậu mặc ngộ Kiếp Kình tu phòng hình ngục 

Mệnh ở Mão Dậu có Liêm phá gặp Địa kiếp, Kình dương, làm ăn dễ bị tù tội. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THÁI DƯƠNG 

1 . Nhật xuất lôi môn, vinh hoa phú quí 

Mệnh đóng ở Mão (cung Chấn là biểu tượng sấm sét gọi là lôi môn) có Thái dương ví như mặt 
trời mới mọc, là người có sô" được hưởng phú quí. 

2 . Thái dương cư Ngọ, Nhật lệ trung thiên, chuyên quyền chỉ vị, địch quốc chỉ phú 

Mệnh có Thái dương ở Ngọ, vi như mặt trời chiếu sáng giữa trưa, đứng đầu thiên hạ, giàu có nhất 
nước. 

3 . Thái dương cư Ngọ, Canh Tân Đỉnh Kỷ phú quí song toàn 

Mệnh có Thái dương ở Ngọ, tuổi Canh Tân Đinh Kỷ được giàu sang phú quí mọi mặt. 

4 . Thái dương cư Tí, Bính Đỉnh phú quí trung lương 

Mệnh có Thái dương ở Tí, tuổi Bính Đinh vừa giàu sang vừa lương thiện. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


53 


5 . Nữ mệnh đoan chính Thái dương tinh, tảo ngộ hiền phu tín khả bằng 

Phụ nữ mệnh có Thái dương đắc địa là người ngay thẳng thì sớm lấy được chồng đàng hoàng tư 
cách. 

6. Nhật nguyệt thủ Mệnh bất như hợp chiếu tịnh minh 

Mệnh có Nhật, Nguyệt đắc địa tuy đẹp nhưng không hoàn mỹ bằng được Nhật Nguyệt chiếu 
Mệnh. 

Ví như Mệnh ở Sửu có Nhật ở Tỵ Nguyệt ở Dậu chiếu xuống. 

Mệnh ở Mùi có Nhật ở Mão Nguyệt ở Hợi chiêu lên. 

7. Nhật Nguyệt chiếu hư không, học nhất nhi thập 

Mệnh vô chính diệu được Nhật Nguyệt chiếu thì thông minh vô cùng học một biết mười. 

8 . Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, tam phương vô cát, phản vỉ hung 

Mệnh có Nhật Nguyệt ở đồng cung ở Sửu Mùi, lại không có Đào Hồng Hỉ hay Khoa Quyền Lộc 
hợp chiếu thì chỉ đủ cơm no áo ấm không thể vinh hiển được. 

9. Nhật Nguyệt tịnh tranh cpiang, Quyền lộc phỉ tàn 

Nhật Nguyệt xung chiếu nhau: mệnh ở Thìn có Thái Dương, được Nguyệt ở Tuất chiếu sáng, hoặc 
mệnh ở Tuất có Nguyệt, được Thái dương ở Thìn chiếu sáng, người có cách này thì suốt đời được 
hưởng giàu sang. 

10 . Nhật Nguyệt Sửu Mùi, âm dương hỗn hợp, tự giảm quang huy, kỵ phùng sát tinh, nhược lai văn 
diệu, diệc kiến Quí, Ân, Thai Tọa, Khôi Hồng, văn tài ngụy lý xuất xử thành công 

Mệnh ở Sửu Mùi có Nhật Nguyệt đồng cung, tranh nhau sáng lại làm nhau tối đi, thì không nên 
gặp lũ sát tinh, nếu nhà gặp được sao đẹp ví như Thiên quí, Ân quang, Thai Tọa, Khôi Việt Hồng 
loan thì giỏi văn chương lý luận, ắt hẳn thành công lổn trên đường đời. 

11 . Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngọ Tuần Không, Quí Ân Xương Khúc, văn tất thượng cách, đường 
quan xuất chính 

Mệnh ở Sửu Mùi có Nhật nguyệt đồng cung, rất cần Tuần không án ngữ ở Mệnh để trở nên sáng 
đẹp thì nổi tiếng văn chương, ắt sẽ làm lớn. 

12 . Nhật Nguyệt sát hại, nam đa gian, nữ đa dâm 

Mệnh có Nhật Nguyệt bí sát tinh hãm hại thì đàn ông, đàn bà đều là phường gian tà, dâm đãng. 

13 . Cự tại Hợi cung, Nhật mệnh Tỵ, Thực lộc trì danh 

Mệnh đóng tại Tỵ, có Thái dương, Cự môn tại Hợi xung chiếu, thì được hưởng lộc lâu dài. 

14 . Cự tại Tỵ cung, Nhật mệnh Hợi, phản vi bất giai 

Mệnh đóng tại Hợi có Thái dương, Cự môn tại Tỵ xung chiếu thì công danh trắc trở. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


54 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO VŨ KHÚC 

1 . Vũ khúc miếu viên, uy danh hiển hách 

Mệnh có Vũ khúc đắc địa thì có uy quyền nổi danh. 

2 . Vũ Phá tương ngộ Xương, Khúc, thông minh sảo nghệ định vô cùng. 

Mệnh có Vũ, Phá gặp Xương Khúc đồng cung là người giỏi về kỷ nghệ máy móc. 

3. Vũ khúc, Lộc Mã giao trì, phát tài viễn quận 

Mệnh có Vũ khúc, gặp Lộc, Mã hợp chiếu thì lập nghiệp phương xa thành công giàu sang lớn. 

4 . Vũ khúc, Văn khúc vỉ nhân đa học, cta năng 

Mệnh có Vũ khúc đồng cung với Văn khúc là người học rộng, tài cao. 

5 . Vũ Phá Tỵ Hợi, tham lận, bất lương 

Mệnh có Vũ Phá ở Tỵ Hợi, thì tham lam chỉ biết có tiền, chẳng kể lương tâm. 

6. Tiền bần hậu phú, Tham Vũ đồng mệnh thân, Tiền phú hậu bần, chỉ vỉ phùng Kiếp sát 

Mệnh ở Sửu Mùi có Tham Vũ đồng cung thì trước nghèo sau giàu, nếu lại gặp thêm Kiếp sát 
đồng cung thì trước giàu sau nghèo. 

7. Vũ khúc Thiên di, cư thương cao mại 
Vũ khúc ở cung Thiên di thì buôn bán lớn. 

8 . Vũ khúc, Khôi Việt, cư miếu vượng. 

Mệnh có Vũ khúc gặp Khôi, Việt đồng cung thì làm quan lớn về tài chính, chủ nhà băng. 

9 . Vũ Sát, Liêm Phá Mão Dậu, mộc áp lôi kinh 

Mệnh ở Mão có Vũ Sát hay Liêm Phá thì dễ bị bệnh thần kinh, đề phòng bị sét đánh. 

10 . Vũ khúc, Dương Đà kiêm Quả tú, táng mệnh nhân tài 

Mệnh có Vũ khúc, gặp Kình dương, Đà la, Quả tú hội chiếu thì dễ chết vì tiền. 

11 . Vũ khúc, Kiếp sát hội Kình dương, sát nhân bất biến 

Mệnh có Vũ khúc gặp Kiếp sát đồng cung, Kình dương hội chiếu là người khát máu độc ác. 

12 . Vũ khúc, Phá quân, phá gia lao toái. 

Mệnh ở Tỵ Hợi, có Vũ Phá đồng cung thì bôn ba vất vả, bỏ cửa bỏ nhà đi xa. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN ĐồNG 


1 . Thiên đồng hội cát, thọ nguyên thời 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


55 


Mệnh có Thiên đồng gặp nhiều cát tinh chắc chắn sống lâu, có số thọ lắm. 

2 . Nữ mệnh Thiên đồng tất thị hiền 

Đàn bà có Thiên đồng thủ mệnh chắc chắn là người hiền thục. 

3 . Thiên đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quí 

Mệnh ở Tuất có Thiên đồng là hãm địa nhưng người tuổi Đinh lại rất giàu sang. 

4 . Dần Thân tối hỷ Đồng Lương hội 

Cung mệnh ở Dần Thân có Đồng Lương tọa thủ đồng cung thì tót vô cùng, vừa giàu sang. 

5 . Đồng Ấm hãm cung gia sát, trọng kỷ nghệ doanh thương 

Mệnh ở Ngọ có Thiên đồng, Thái âm là hãm, lại thêm sát tinh hội hợp, là người thay vì ham làm 
quan lại thích kinh doanh buôn bán lớn. 

6. Đồng Lương Tỵ Hợi, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Đồng hay Lương thì đàn ông ưa phóng túng, đàn bà thì dâm đãng. 

7. Đồng, Âm, Dương cư Ngọ vị, Bính Mậu trấn ngự biên cương 

Mệnh đóng ở Ngọ có Đồng Âm thêm Kình dương tọa thủ thì người tuổi Bính, Mậu làm quan lớn ở 
chôn biên thùy. 


PHÚ ĐOÁN VÊ SAO THIÊN PHÚ 

1. Tử Phủ dồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần 

Mệnh có Tử Phủ thì được hưởng phúc lộc tốt rất nhiều, chỉ sợ Triệt Tuần án ngữ thì kém đi thôi. 

2 . Thiên phủ lâm giải ách nhi vô bệnh, Địa kiếp lâm Phúc đức nhi hữu tai 

Thiên phủ ở cung Ách thì không đau bệnh gì. 

Địa kiếp ở cung Phúc đức thì hay mang vạ lớn. 

3 . Nam nhân Thiên phủ, giao long vãng uyên, Nữ nhân Thiên phủ hoa dạng dung 
Đàn ông Mệnh có Thiên phủ thì khôn ngoan chín chắn như thuồng luồng qua vực. 

Đàn bà mệnh có Thiên phủ mặt đẹp như hoa. 

4 . Thiên phủ Tuất vô sát tâu, Giáp - Kỷ nhân hoạch phát danh tài 

Mệnh ở Tuất có Thiên phủ đi với Liêm trinh, người tuổi Giáp, tuổi Kỷ làm ăn dễ phát đạt lớn (vì 
có tam hợp Lộc tồn ở Dần, hoặc ở Ngọ chiếu sáng) 

5 . Thiên phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu, cao đệ ân vinh 

Mệnh có Thiên phủ được Xương, Khúc, Tả Hữu hợp chiếu là người đỗ đạt cao, danh vọng lớn. 

6. Thiên phủ, Vũ khúc cư tài bạch, canh kiêm Quyền, Lộc phú xa ông 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


56 


Người có Phủ Vũ đóng ở cung Tài bạch, có Quyền, Lộc đóng ở cung Điền (canh) trạch thì giàu 
lớn. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THÁI ÂM 

1 . Thái âm cư Tí, Bính Đinh phú quí trung lương 

Mệnh đóng ở cung Tí, có Thái âm đi với Thiên đồng, thì người tuổi Bính, Đinh được giàu sang, 
hiền lành tử tế, người tuổi Đinh có Lộc tồn ở Ngọ xung chiếu, người tuổi Bính có Thiên trù đồng 
cung ở Tí với Đồng Âm. 

2 . Nguyệt lãng thiên môn ư Hội địa, Đằng vân chấp chưởng đại quyền 

Mệnh đóng ở Hợi có Thái âm sáng đẹp, chắc chắc được hưởng phú quí lại có chức vị cao. 

3 . Thái âm, Vũ khúc, Lộc tồn đồng Tả Hữu tương phùng, phú quí ông 

Mệnh có Thái âm đắc địa, hoặc Vũ khúc đắc địa được Lộc tồn, Tả Hữu hợp chiếu thì giàu lớn. 

4 . Nguyệt diệu Thiên lương, nữ dâm bần 

Đàn bà có Mệnh giữ Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi, đương nhiên là có Thiên lương hãm địa ở Tỵ Hợi 
tam hợp chiếu, nên tình duyên chắp nối với người dỡ dang; người xưa chê là dâm đãng nghèo hèn 
e là gượng ép hẹp hòi không thực tế! 

5 . Thái âm, Dương Đà, tất chủ nhân ly, tài tán 

Mệnh có Thái âm gặp Kình dương hay Đà la đồng cung thì tan vỡ tình vợ chồng và hao tài tốn 
của. 

6 . Nhật Nguyệt giáp Mệnh, giáp Tài gia cát diệu, phi quyền tắc phú 

Cung Mệnh hay cung tài có Nhật Nguyệt đứng hai bên lại thêm các sao sáng đẹp hội chiếu thì 
không sang cũng giàu. 

7. Ầm dương Tả Hữu hợp vi giai 

Mệnh có Nhật Nguyệt tọa thủ ở Sửu Mùi, được Tử Hữu tam hợp chiếu thì lại tốt đẹp. 

8. Nhật Nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao toái bôn ba 

Mệnh có Nhật hay Nguyệt hãm địa gặp Kình, Đà, Không Kiếp thì bôn ba khốn khổ. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THAM LANG 

1 . Tham lang ngộ Hỏa, Linh, tứ mộ cung, Hào phú gia Tử vi, hầu bá chi quí 

Mệnh có Tham lang đồng cung với Hỏa, Linh ở tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) thì giàu sang, quyền 
thế. 


2 . Tham lang gia cát tọa Tràng sinh 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


57 


Thọ khảo vĩnh như Bành tổ: 

Mệnh ở Dần, Thân có Tham lam đồng cung với Tràng sinh thì sống lâu như ông Bành tổ ngày 
xưa. 

3 . Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tí. 

Danh vi phiếm thủy đào hoa 

Mệnh ở Hợi, Tí có Tham lang gặp Kình dương hoặc Đà la, là người chơi bời lang bạt nay đây mai 
đó. 

4 . Tham Đà Dần cung 
Phong lưu thái trượng 

Mệnh ở Dần có Tham lang đi với Đà la thì chơi bời phóng đãng đến nỗi bị phạt vạ đánh bằng gậy 
lớn. 

5 . Tham lang kỵ ngộ sát tinh, ưu xâm Không Kiếp, vãn niên phúc thọ lưỡng nan toàn 

Mệnh có Tham lang rất ghép gặp Kình Đà, sợ Không Kiếp, gặp lũ sát tinh này thì không được 
hưởng trọn phú quí, nếu giàu thì yểu, nếu nghèo thì thọ. 

6 . Tham lang Hợi, Tí, hạnh phùng Quyền, Vượng, biến hư thành thực, Giáp Kỷ tuế phú clanh viên 
mãn 

Mệnh ở Hợi, Tí có Tham lang gặp Hóa Quyền, Đế vượng thì xấu biến thành tốt, tuổi Giáp Kỷ 
được hưởng phước cả đời. 

7. Tham lang Tí Ngọ Mão Dậu, thử thiết, cẩu thân 

cung Mệnh ở Tí Ngọ Mão Dậu có Tham lang thì tùy theo tuổi mà quyết đoán là phường trộm cắp 
bất lương. 

8 . Tham lang hãm địa vô cát diệu, đồ tể chi nhân: 

Mệnh có Tham lang hãm địa (Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Tỵ, Hợi) không có cát tinh giúp đỡ thì làm nghề 
đồ tể. 

9 . Tham lang Hợi Tí, giáp biên tứ sát, chung thân bần khổ 

Mệnh ở Tí, Hợi có Tham lang tọa thủ lại bị giáp mệnh có Kình Đà Không Kiếp thì cả đời nghèo 
khổ. 

10. Nữ Mệnh Tham lang đa tật đô' 

Đàn bà mệnh có Tham lang thì hay ghen tuông 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO Cự MÔN 


1. Cự môn Tí Ngọ, Khoa Quyền Lộc, Thạch trung ẩn ngọc, phúc hưng long 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


58 


Mệnh ở Tí Ngọ có Cự môn được Khoa Quyền Lộc tam hợp chiếu là cách ngọc ở trong đá, phú quí 
giàu sang. 

2. Cự Nhật Dần Thân, quan phong tam đại: 

Mệnh ở Dần, Thân có cự môn đồng cung với Thái dương thì ba đời liên tiếp được danh giá.(trang 

111 ) 

3. Cự Nhật Dần cung, lập mệnh Thân tiên trì danh nhỉ thực lộc 

Cung mệnh vô chính diệu ở Thân có Cự Nhật ở Dần chiếu sang thí có công danh trước, tiền bạc 
mới có sau. Cự Nhật ở Dần tốt hơn Thân. 

4. Cự Nhật Dần Thân, thiên môn nhật lãng kỵ ngộ Lộc tồn, ái giao Quyền Phượng. 

Cung mệnh ở Dần Thân có Cự Nhật thí sáng đẹp như mặt trời trên cao chiếu sáng, không nên gặp 
Lộc tồn đồng cung vì sẽ tối đi( lúc đó có Kinh Đà giáp hai bên Thái Dương ), mà nên gặp Quyền, 
Phượng thì được hưởng phú quí vẹn toàn, vì làm sáng Cự môn. 

5. Cự Cơ Mão Dậu, công khanh chi vị: 

Mệnh ở Mão Dậu có Cự, Cơ thì làm quan lớn. 

Cự Cơ ở Mão tốt hơn ở Dậu 

6. Cự Cơ Mão Dậu, At, Tân, âm nữ vượng phu ích tử: 

Đàn bà có mệnh đóng Mão Dậu có Cự Cơ thì giúp chồng làm nên, giúp con khá giả. 

7. Cự Cơ Mão Dâu, hạnh ngộ Song Hao uy quyền quán thế 

Mệnh ở Mão Dậu có Cự Cơ gặp Song Hao đồng cung thì danh tiếng lẫy lừng, vì Song Hao là con 
sông lổn rửa sạch viên ngọc quí Cự môn. 

8. Tân nhân tôi ái Cự môn, nhược lâm tứ mộ hạnh phúc cứu mệnh chi tinh 

Tuổi Tân rất thích hợp với Cự môn, dù mệnh đóng ở tứ mộ là chỗ hãm địa của Cự môn, vẫn là 
sao cứu mệnh giải trừ tai hoạ. 

9. Cự môn, tứ sát hãm nhỉ nhung 

Mệnh có Cự môn gặp Kình Đà Không Khiếp thì suốt đời vất vả nghèo khổ. 

10. Cự Hỏa, Linh phùng ác hạn người ư ngoại đạo : 

Mệnh có Cự môn gặp Hoả linh thì gặp nạn chết ở ngoài đường. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN TƯỚNG 

1. Hữu Bật Thiên tướng phúc lai lâm 

Mệnh có Thiên tướng đồng cung với Tả Phù, Hữu bật là có số được hưởng phú quí giàu sang 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


59 


2. Thiên tướng Thìn Tuất khởi thị công danh 

Cung mệnh ở Thìn Tuất có Tử vi Thiên tướng là người có công danh. 

3. Thiên tướng chi tinh nữ mệnh triều, tất đương tử quí, cập phu hiền. 

Đàn bà mệnh có Thiên tướng lấy được chồng hiền, sinh con quí tử nhưng hay bắt nạt chồng. 

4. Tướng Hồng nữ mệnh, quí nhân hảo phối: 

Đàn bà mệnh có Thiên tướng, Hồng loan đồng cung lấy được chồng giàu sang. 

5. Tướng ngộ Khúc, Mộc, Cái. Đào, thuần tước dâm phong : 

Đàn bà mệnh có Thiên tướng gặp Văn khúc, Mộc dục, Hoa cái, Đào hoa đồng cung hay hợp 
chiếu là người đẹp nhưng dâm.. 

6. Thiên tướng, Liêm trinh, Kình Đà giáp, hình trượng nan đào : 

Mệnh đóng ở Tí Ngọ có Thiên tướng Liêm trinh toạ thủ đồng cung với Lộc tồn, cho nên bị Kình 
Đà giáp hai bên, thì dễ bị tù tội vì liên quan đến tiền bạc. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN LƯƠNG 

1. Thiên lương cư Ngọ vị, quan Tử vi thanh hiển triều đình 

Mệnh ở Ngọ có Thiên lương toạ thủ làm quan lớn trong triều, tuổi Đinh, Kỷ, Quí giàu sang, ví có 
Lộc tồn ở Ngọ cho tuổi Đinh Kỷ, và lộc tồn tuổi Quí ở Tí chiếu lên. 

2. Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần, Thân vị 

Nhất sinh lợi nghiệp thông minh 

Mệnh ở Dần Thân có Cơ Âm, tam hợp chiếu Thiên lương ở Ngọ, Thiên đồng ở Tuất chiếu vào 
nên được hưởng nhàn. 

3. Thiên lương, Thái âm khước tác phiêu bồng chi khách 

Mệnh ở Dậu có Thiên lương hãm địa bị Thái âm ở Tỵ hãm địa chiếu, là người lang thang phiêu 
bạt giang hồ. 

4. Thiên lương, Thiên mã vi nhân phiêu đãng phong lưu 

Mệnh có Thiên lương gặp Thiên Mã đồng cung là người thích chơi bời, nay đây mai đó. 

5. Thiên lương ngộ Mã, nữ mệnh tiên nhi thả dâm : 

Đàn bà mệnh ở Tỵ Hợi có Thiên lương gặp Thiên Mã đồng cung thì dâm đãng. 

6. Thiên lương xung chiếu Thái dương 
Xương Lộc Hợi, lô truyền đệ nhất danh. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


60 


Mệnh ở Tí có Thiên lương được Thái dương ở Ngọ chiếu, hoặc mệnh ở Ngọ có Thái dương toạ thủ 
được Thiên lương ở Tí chiếu lên, được Văn xương, Hoá Lộc hợp chiếu thì nổi danh giàu sang. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THẤT SÁT 

1. Thất sát Dần, Thân, Tí, Ngọ 
Nhất sinh tước lộc vinh xương 

Mệnh ở Dần Thân, Tí Ngọ có Thất sát toạ thủ thì được hưởng giàu sanh phú quí. 

2. Thất sát, Liêm trinh đồng vị, thượng lộ mai thi 

Mệnh hoặc Thiên di ở Sửu Mùi có Liêm sát đồng cung là có số chết xa nhà, xa quê, chứ không có 
nghĩa là gặp tai nạn chết đường chết chợ. 

3. Thất sát, Hoả, Dương bần thả tiện, đồ tể chi nhân. 

Mệnh ở Thìn Tuất Mão Dậu có Thất sát hãm địa gặp Hỏa Linh, Kình Dương là sồ nghèo nàn, ví 
như làm đồ tể. 

4. Sát hình hội long thần định giáng : 

Mệnh có Thất sát địa gặp Thiên hình đồng cung thì oai phong, hiển đạt về võ nghiệp. 


5. Sát Phá Tham tại nữ mệnh, nhỉ ngộ Văn xương 
Tân Đinh tuế, sương phụ chi nhân : 

Đàn bà tuổi Tân, Đinh có Sát Phá Tham thủ mệnh lại gặp Văn Xương đồng cung là goá phụ. 

6. Sát kình tại Ngọ, Mã đầu đới kiếm tương giao sát diệu, Bính Mậu nhân, mệnh nan toàn : 

Mệnh ở Ngọ, có Thất sát Kình dương toạ thủ, lại thêm nhiều sát tinh hội chiếu thì ví như kiếm kề 
cổ ngựa người tuổi Bính Mậu tất sẽ gặp tai nạn binh đao thê thảm. 

7. Liêm Sát Sửu Mùi, Ất Kỷ âm nam anh hùng trí dũng 

Đàn ông tuổi Ât, Kỷ có Liêm sát đóng cũng mệnh ở Sửu Mùi là người can đảm mưu trí. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO PHÁ QUÂN 

1. Phá quân Tý Ngọ cung vô sát 
Quan tứ thanh hiển chí tam công 

Cung mệnh ở Tý Ngọ có Phá quân tọa thủ mà không bị sát tinh hãm hại thì làm quan lớn trong 
triều. 

2. Phá quân, Tham lang phùng Lộc, Mã, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm, 

Mệnh có Phá quân hay Tham lang gặp Lộc, Mã đồng cung hay chiếu mệnh thì đàn ông đàn bà 
đều dễ kiếm tiền, ăn chơi hoang đàng dâm đãng, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


61 


3. Phá quân Hỏa lỉnh bôn ba lao toái; 

Mệnh có Phá quân gặp Hỏa linh thì suốt đời lang thang khổ sở. 

4. Phá quân Thìn Tuất nhi ngộ Khoa Tuần cải ác vi lương, ư hợp Mậu, Quí nhân đa hoạch danh 
tài: 

Mệnh ở Thìn Tuất có Phá quân tọa thủ gặp được Hóa khoa, đồng cung hoặc Tuần che chở thì lại 
là người lương thiện, tuổi Mậu Quí phát đạt lớn. 

5. Phá quân nhất diệu tính nan minh: 

Mệnh ở Tí Ngọ, Dần Thân, Thìn Tuất, có Phá quân độc thủ là người ưa nghe nịnh, không sáng 
suốt. 

6. Phá quân Tí Ngọ, gia quan tiến lộc, cô thân độc ảnh. 

Mệnh ở Tí Ngọ có Phá quân độc thủ là người được hưởng 
phú quí nhưng cô độc, khắc vợ chồng, hiếm con... 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC 

1 . Văn Xương, Vãn Khúc vi nhân đa học da năng: 

Mệnh có Xương, Khúc là người học rộng, tài cao 

2 . Xương Khúc giáp mệnh tối vi kỳ 

Mệnh có Xương Khúc giáp hai bên là quí cách 

3 . Nữ nhân Xương khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm 

Đàn bà mệnh có Xương khúc thì thông minh, giàu sang nhưng dâm đãng. 

4 . Xương Khúc Tỵ Hợi, phi tắc phú: 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Xương, Khúc thì không sang cũng giàu. 

5 . Xương Khúc Liêm trinh ư Tỵ Hợi, Vỉ nhân bất thiện tao hình: 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Xương khúc gặp Liêm trinh đồng cung với Tham lang thì gian dối tham lam, dễ 
bị tù tội. 

6. Xương, Khúc, Phá quân phùng, hình khắc đa lao toái 

Mệnh có Xương khúc gặp Phá quân thì lao đao vất vả và dễ bị tù tội. 

7. Xương Khúc, Lộc tồn do vi kỳ đặc: 

Mệnh có Xương Khúc đồng cung với Lộc tồn là người có tài lạ lùng. 


8 . Văn Xương hội Liêm trinh, chi táng mệnh thiên niên: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


62 


Mệnh ở Sửu Mùi có Liêm Sát 
Mệnh ở Tỵ Hợi có Liêm Tham 
Mệnh ở Mão Dậu có Liêm Phá 
đồng cung với Văn xương thì không sống lâu 

9 . Nhị Khúc vượng cung, uy clanh hiển hách 

Mệnh có Vũ khúc đồng cung với Văn khúc thì nổi danh quyền thế. 

10 . Nhị Khúc triều viên, phùng Tả Hữu, tướng tướng chỉ tài 

Mệnh có Văn khúc, Vũ khúc, Tả Hữu hội hợp chiếu vô là người văn võ toàn tài. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO KHÔI VIỆT 

1 . Thiên Khôi, Thiên Việt, cái thế văn chương, vỉ phúc thọ, đa chiếu quế: 

Mệnh có Khôi, Việt là người giỏi văn chương, sống lâu, thi đỗ cao. Ví như bẻ được cành quế 
tượng trưng danh vọng. 

2 . Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc tồn phùng, Hình Sát vô hung, đại phú quí: 

Mệnh có Khôi Việt, Xương, Khúc và Lộc tồn đồng cung hay hội chiếu lại không bị Hóa kỵ Thiên 
hình cản phá thì giàu sang lớn. 

3 . Khôi tỉnh lâm Mệnh vị chí tam công, Khôi tinh giáp mệnh vi kỳ cách 

Mệnh có Thiên Khôi thì làm lớn, nếu được Khôi Việt giáp mệnh thì được mọi người kính 
nể, yêu quí. 

4 . Khôi Việt trùng phùng sát thấu, cố tật vưu đa: 

Cung mệnh có Khôi Việt lại bị sát tinh hội chiếu thì mang bệnh tật khó chữa khỏi. 

PHÚ VỀ SAO LỘC TỒN 

1 . Lộc tồn thủ ưTài, Trạch, tích ngọc mai kim: 

Lộc tồn đóng ở cung Tài, hay cung Điền là người giàu có, vàng chôn, ngọc cất. 

2 . Lộc tồn hậu trọng đa y thực, Lộc tồn tại viên, chỉ tứ cổ nghiệp: 

Mệnh có Lộc tồn thì được hưởng giàu sang, ăn ngon mặc đẹp. 

Mệnh có Lộc tồn thì được hưởng gia tài của cha mẹ để lại. 

3 . Lộc tồn Tí Ngọ vị, mệnh nhân, Thiên di phùng chi, lợi lộc nghi 

Cung mệnh, Thân, Di đóng ở Tí Ngọ có Lộc tồn thì giàu sang, tiền bạc chất đống. 

4 . Song Lộc thủ mệnh, Lã Hậu chuyên quyền: 

Mệnh có Lộc tồn, Hóa lộc đồng cung là người độc đoán, chuyên quyều ví như bà Lã Hậu đời 
xưa. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


63 


5 . Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quí: 

Mệnh có Lộc tồn, được Hóa lộc chiếu, hay ngược lại, mệnh có Hóa lộc được Lộc tồn chiếu, 
hoặc mệnh được song Lộc chiếu, là người được hưởng giàu sang suốt đời. 

6 . Lộc phùng xung Phá, cát đã thành hung: 

Mệnh có Lộc tồn gặp Phá quân xung chiếu thì tốt biến thành xấu, cả đời nghèo khổ. 

7. Minh Lộc ám Lộc, vị chí công khanh. 

Mệnh có Lộc tồn được Hóa lộc nhị hợp, hoặc ngược lại, mệnh có Hóa lộc được Lộc tồn nhị hợp 
chiếu thì có công danh lớn. 

8. Lộc Mã giao trì, chúng nhân sủng ái: 

Mệnh có Lộc tồn tọa thủ được Thiên mã xung chiếu, hoặc mệnh có Thiên Mã được Lộc tồn 
xung chiếu là người được hưởng giàu sang, mọi người yêu mến. 

9 . Lộc đảo, Mã đảo kỵ Kiếp, Không: 

Cung Mệnh có Lộc tồn được Thiên mã xung chiếu hay ngược lại mệnh có Mã được Lộc chiếu 
nhưng lại bị Không Kiếp hội hợp thì công danh sự nghiệp lại đổ vỡ, tai họa đầy nhà. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TẢ - HỮU 

1 . Tả Hữu đồng cung, phỉ ta y tử: 

Mệnh có Tả, Hữu đồng cung thì được hưởng giàu sang, quần gấm áo hoa đẹp đẽ. 

2 . Tả Hữu, Văn Xương, vị chí thai phụ: 

Mệnh xó Tả Hữu gặp Văn xương thì làm lên chức lớn. 

3 . Hữu Bật Thiên tướng phúc lai lâm: 

Mệnh có Thiên tướng, Hữu bật đồng cung, được hưởng phúc đức phú quí. 

4 . Phụ Bật giáp Đê phúc lai lâm: 

Mệnh có Tử vi, hai bên giáp Tả, giáp Hữu, được hưởng phúc, có uy quyền hiển hách. 

5 . Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh ly tông thứ xuất: 

Mệnh vô chính diệu chỉ có Tả Hữu đồng cung thì phải lập nghiệp phương xa. 

6. Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quí: 

Mệnh ở tứ mộ có Tả Hữu thì sớm được công danh. 

PHÚ ĐOÁN VỀ SAO KÌNH DƯƠNG - ĐÀ LA 

1 . Dương Hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng; 

Mệnh ở Tứ mộ, có Kình dương đồng cung với Hỏa tinh, là người có uy quyền lớn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


64 


2 . Kình Đà Linh Hỏa thủ mệnh yếu đà bối khúc chi nhân 

Mệnh có Kình Đà Hỏa Tinh, Linh Tinh là người vất vả nghèo khổ, ví như phải còng lưng đi kiếm 
ăn. 

3 . Kình dương Tí, Ngọ, Mão, Dậu phỉ yếu chiết, nhỉ hình thương: 

Cung Mệnh đóng tại Tí Ngọ Mão Dậu có Kình dương nếu không chết non, thì bị tật nguyền, mổ 

xẻ. ^ 

Mệnh ở Ngọ thì dễ nguy, ở Tí thì giảm bớt, ở Mão Dậu thì nhẹ hơn. 

Người sinh năm Giáp, mệnh ở Mão 
Người sinh năm Bính, mệnh ở Ngọ 
Người sinh năm Canh, mệnh ở Dậu 
Người sinh năm Nhâm, mệnh ở Tí 

4 . Dương, Linh tọa mệnh, lưu niên Bạch hổ tai thương: 

Mệnh có Kình dương, Linh tinh, gặp tiểu hạn có Bạch hổ thì dễ gặp thương tổn. 

5 . Mã đầu đới kiếm, phỉ yểu chiết nhi hình thương 

Mệnh ở Ngọ, có Kình dương, gặp Thất sát, Thiên hình đồng cung là cách kiếm kể cổ ngựa, thì 
không chết yểu cũng mang tàn tật khổ sở. 

6 . Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cương: 

Mệnh ở Ngọ, có Kình dương đồng cung, nhưng xa lánh được Thất sát, Thiên hình mà lại gặp được 
Khoa Quyền Lộc thì tại có sự nghiệp lớn, hiển đạt về võ nghiệp. 

7. Kình dương, Đồng Ầm nhi phùng Phượng, Giải nhất thế uy danh: 

Mệnh ở Ngọ có Kình dương tọa thủ đồng cung với Thiên đồng, Thái âm, Phượng các, Giải thần 
thì lại nổi danh, giàu sang cả đời. 

8 . Dương Đà giáp Kỵ vi bại cục: 

Mệnh có Hóa kỵ, giáp Kình, giáp Đà hai bên là cánh xâu, cả đời nghèo, mắc họa, vì Lộc tồn bị 
Hóa kỵ bôi nhọ, ví như kho tàng bị tịch thu. 

9 . Kình, Hư, Tuế, Khách gia lâm, Mãn thế da phùng tang sự: 

Mệnh có Kình dương, Tuế phá + Thiên hư đồng cung là người cả đời khắc sát vợ chồng, anh em 
cha mẹ, tang tóc cô đơn. 

10 . Kình dương phùng Lực sĩ, Lý Quảng nan phong 

Mệnh có Kình dương đương nhiên là Lực sĩ đi kèm, là người hay lập được công nhưng ít được 
khen thưởng, vì có Tấu như (hay nói kể công) và Tiểu hao (mất mát) tam hợp chiếu có nghĩa là 
hữu công vô lao. 


PHÚ ĐOÁN VỀ HỎA LINH 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


65 


1 . Hỏa Linh tương ngộ, đa chấn chư bang: 

Mệnh có Hỏa linh tọa thủ được Linh tinh chiếu, hoặc mệnh có Linh tinh tọa thủ được Hỏa tinh 
chiếu là người có tài năng lớn, có quyền hành rộng rãi. 

2 .Hỏa Linh, Kình dương vi hạ cách: 

Mệnh có Hỏa, Linh gặp Kình dương đồng cung thì công danh trắc trở, là cách xoàng. 

3 . Hỏa Linh Giáp mệnh vi bại cục: 

Mệnh có Hỏa Linh giáp hai bên thì cuộc sống long đong vất vả nghèo hèn. 


4 . Hỏa diệu phùng Tuyệt ư Hợi cung nhi ngọ Tham, Hình, uy danh quán thế: 

Mệnh tại Hợi có Hỏa, Linh đồng cung với Tuyệt và Liêm Tham, Thiên Hình thì lại là người có chí 
khí hiên ngang uy danh lừng lẫy. 

PHÚ ĐOÁN VỀ KHÔNG KIÊP 


1. Kiếp, Không lâm tài phúc chi hương, sinh lai bần tiện : 

Cung Tài, cung Phúc có Không Kiếp toạ thủ là người có số nghèo khổ. 

2. Địa kiếp độc thủ, thị kỷ phỉ nhân : 

Mệnh có Địa kiếp đóng một mình, là người ích kỷ. 

3. Sinh sử Kiếp Không, do như bán thiên chiết sí: 

Mệnh ở tứ sinh, có Không kiếp toạ thủ thì nửa đường đứt gánh ví như chim bay gãy cánh ngang 
trời là số không thọ. 

4. Không kiếp giáp Mệnh vi bại cục chủ bần tiện : 

Mệnh ở Tỵ Hợi, có Không, Kiếp giáp hai bên, là người nghèo hèn lang thang vất vả. 

5. Dần Thân, Không Kiếp nhỉ ngộ quí tinh, thăng trầm vô độ : 

Mệnh ở Dần, Thân, có Không Kiếp toạ thủ, nếu gặp quí tinh hội chiếu thì cuộc đời cũng lên 
xuống bất thường. 

6. Mệnh trung ngộ kiếp, Tham, do như lãng lý hành thuyền 

Mệnh có Địa kiếp, Tham lang đồng cung thì long đong vất vả, như ngồi trên thuyền trôi dạt lênh 
đênh không biết đi về đâu. 

7. Nhan Hồi yểu tử do hữu Kiếp Không, Đào, Hồng, Đà, Linh thủ mệnh : 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


66 


Ông Nhan Hồi, học trò cưng của Khổng Tử bị chết non vì cung Mệnh co"Kiếp, Không, Đào, 
Hồng, Đà, Linh Thủ Mệnh. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TỨ HÓA 

1. Quyền, Lộc trùng phùng tài Quan song mỹ. 

Cung mệnh có Hóa quyền được Hóa lộc chiếu, hoặc mệnh có Hoá lộc được Hóa quyền chiếu thì 
vừa giàu vừa sang. 

2. Hoá Lộc Dần Mão, cố thủ tham tài 

Mệnh ở Dần, Mão, có Hóa lộc toạ thủ thì ham tiền, giữ của. 

3. Hoá lộc hoàn vì hảo, hưu hướng Mộ trung tàng : 

Mệnh có Hóa lộc là tốt đẹp, nhưng đóng ở tứ mộ thì giảm đi nhiều ví như tài lộc bị chôn vùi ở 
dưới mộ sâu. 

4. Hóa lộc Tí, Ngọ, Phu tử văn chương : 

Mệnh ở Tí Ngọ, có Hóa lộc là người giỏi văn chương như đức Khổng tử đời xưa. 

5. Khoa, Lộc giáp mệnh vỉ quí cách : 

Mệnh ở Tí có Hóa khoa ở Hợi, Hoá lộc ở Sửu, là cách giàu sang. 

6. Quyền, Lộc thủ Tài, Phúc chi vị, sử thê vinh hoa. 

Cung Tài, cung phúc có Hóa quyền, Hoá lộc toạ thủ thì được giàu sang nổi tiếng. 

7. Song Lộc cư nhi ngộ Cơ, Lương, phú gia địch quốc : 

Cung Mệnh có Lộc tồn toạ thủ thêm Thiên cơ, Thiên lương thì rất giàu có không ai bì kịp. 

8. Mệnh vô chính diệu, hoan ngộ tam không, hựu Song Lộc, phú quí khả khả kỳ : 

Mệnh không có chính tinh, rất cần Tuần không an ngữ, với Thiên không, Địa không thủ mệnh, lại 
gặp Song Lộc thì giàu sang lạ lùng. 

9. Quyền, Khốc đồng cung, minh danh vụ thế : 

Cung Mệnh ở Tí Ngọ, có Quyền toạ thủ với khốc đồng cung thì giàu sang quyền thế rõ ràng. 

10. Tam kỳ giao hội, mặc ngộ Kỵ, Kình giáng lộ thanh vân : 

Cung mệnh có Khoa, Quyền, Lộc hội họp mà lại bị Hóa kỵ, Kình dương đồng cung hoặc chiếu 
vào thì đường công danh mờ mịt như sương tụ đầy đường đi. 

11. Hoá ky, văn nhân bất nại: 

Cung mệnh có Hóa kỵ gặp được phúc tinh, quí tinh thì giỏi văn chương nhưng đường 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


67 


công danh vẫn trắc trở không thành. 

12. Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi, Tí, ngôn hành danh thuận. 

Cung mệnh tại Hợi, Tí có Hóa kỵ tọa thủ gặp Hoá khoa đồng cung hay xung chiếu là người cẩn 
thận lời ăn tiếng nói, nên được mọi người kính nể. 


PHÚ ĐOÁN VỀ BỘ SAO LỤC BẠI 

1. Nam nhân Tang, Hổ, hữu tài uyên bác, Nữ mệnh HỔ, Riêu, đa sự quả ưu : 

Đàn ông cung mệnh có Tang, Hổ là người học rộng, tài cao. 

Đàn bà cung mệnh có Tang, Ho thì lại buồn khổ vì chồng con. 

2. Hao ngộ Tham lang, tàng dâm tình ư tỉnh để: 

Mệnh có Song Hao, Tham lang đồng cung thí rất dâm ngầm, ví như giấu ở đáy giếng. 

3. Khốc Hư Tí Ngọ, tiền bần hậu phú 

Cung mệnh ở Tí Ngọ, có Khốc Hư tọa thủ đồng cung, tuổi trẻ thì nghèo, tuổi già mới giàu có. 

4. Song Hao Mão Dậu, chúng thủy triều Đông, tối hiềm Hóa lộc, ái ngộ Cự, Cơ : 

Cung mệnh ở Mão Dậu có Song Hao tọa thủ thì rất sợ gặp Hóa lộc, nhưng lại rất cần Cự Cơ ; gặp 
Hóa lộc thì trôi hết của cải, gặp Cự Cơ thí được hưởng phú quí, sống lâu. 


PHÚ MA THỊ 

Là những phú đoán tầm cỡ rộng lớn. 

Ý nghĩa của các câu phú Ma Thị vững vàng, vô tư, cô đọng, có thể coi như những qui tắc luận 
đoán căn bản, rút tỉa từ những kinh nghiệm lâu năm của bậc thầy trong khoa Tử vi. 

Mỗi câu phú thường có hai vế đối xứng, nói lên ý nghĩa đôi khi trái nghịch nhau, đó cũng là ưu 
điểm của Ma Thị để cho dễ đọc và dễ nhớ. Cho nên phú Ma Thị rất được truyền tụng và được sử 
dụng rộng rãi. 

Sau đây là một sô" câu phú thực dụng liệt kê theo thứ tự các chính tinh, phụ tinh. Chúng tôi dịch 
nghĩa hai vế để dễ đọc. 

1. Tử vỉ Thìn Tuất, Phá quân lương thương quân tử: 

Trong cách Tử vi - Thiên tướng ở Thìn Tuất thì người có Mệnh đóng ở Thìn, hoặc Tuất sẽ giữ 
Phá quân trong La, Võng, nên tính tình ngang ngược, mưu cơ, bị người xưa chê cười là hạng quân 
bất lương, chứ không phải mệnh ở Thìn Tuất giữ Tử Tướng là người bất lương. 

Kiếp Không, Phục binh phúng Dương Nhận, lộ thượng kiếp đồ : 

Mệnh có Không Kiếp, Phục binh kèm Kình dương là kẻ côn đồ, cướp bóc. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


68 


2. Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần 

Tử Phủ ở Dần Thân là người có phúc lớn, chỉ sợ gặp Triệt Tuần lại hoá ra bị trở ngại, khó khăn. 

Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tối hỷ ngoại chiều Khôi Việt. 

Mệnh có Nhật Nguyệt hãm địa thì làm sao sáng được, chỉ mong được Khôi Việt chiếu mới là tốt 
đẹp. 

3. Khốc Hư Tí Ngọ đồng cung, Tiền bần hậu phú : 

Mệnh ở Tí Ngọ có Khốc Hư đồng cung thì tuổi trẻ nghèo, tuổi già giàu có. 

Kiếp Không Tỵ Hợi, đồng vị hoạnh phát công danh. 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Không Kiếp đồng cung thì một bước có công danh. 

4. Mệnh phùng Thiên cơ miếu địa đa năng 

Mệnh có Thiên cơ đắc địa thì nhiều nhiều tài năng. 

Thân cư Thái tuế dữ nhân quả hợp 
Thân có Thái tuế thí ít người thân với mình. 

5. Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng. 

Mệnh có Thiên mã là người có nhiều tài chịu khó 
Thiên cơ tại viên sảo tài xuất chúng 
Mệnh có Thiên cơ đắc địa thí tài giỏi hơn người. 

6. Hồng Loan cư Tí, thiến niên định chiếm khôi nguyên. 

Mệnh ở Tí có Hồng Loan tuổi trẻ đã đỗ đầu bảng. 

Đào hoa cư Quan, tảo tuế đắc quan hành chính. 

Đào hoa đóng cung Quan lộc, tuổi trẻ đã làm quan to. 

7. Thiên Riêu cư Tài bạch họa dồ sinh ưng. 

Thiên Riêu đóng ở cung Tài, dễ mang hoạ ăn chơi mà sạt nghiệp. 

Mã ngộ Trường sinh thanh vân đắc lộ 
Mệnh có Thiên mã, Trường sinh thì đường công danh dễ dàng. 

8. Xương Khúc giáp Quan, Đinh tác cao khoa. 

Cung Quan lộc có Xương, Khúc giáp hai bên thì người tuổi Đinh thi đỗ cao. 

Long Phượng giáp quan, Thân cư cẩm thất 

Cung Quan có Long, Phượng giáp hai bên thì người tuổi Thân được làm quan lớn, ở nhà cao. 

9. Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ 

Cung Mệnh có Tuần Triệt án ngữ thì tuổi trẻ lao đao vất vả. 

Tam không dộc thủ phú quí nan toàn 

Cung mệnh có một trong ba Không, Tuần Không, Địa không, Thiên không thì khó được giàu sang 
vững vàng. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


69 


10. Hoá ky, Điền, Tài, phải vi giai luận. 

Hoá kỵ đóng ở cung Điền, hay cung Tài lại là tốt vì giữ được của. 

Thai lâm mệnh vị, đa học thiểu thành 
Sao Thai ở Mệnh thì học nhiều mà ít thành đạt. 

11. Riêu Đà Kỵ tế giao, hoạ vô đơn chí 

Mệnh có Riêu Đà Kỵ hội họp, thì gặp hoạn liên miên. 

Khoa Quyền Lộc trùng phùng, phúc tất trùng lai 
Mệnh có Khoa Quyền Lộc thì có phúc may mắn liên tục. 

12. Nhật Nguyệt cư Quan lộc, phú quí nan danh 

Nhật nguyệt đóng ở cung quan lộc, thí hưởng phú quí không kể xiết. 

Xương Khúc nhập Mệnh, tài danh quán thế 
Xương Khúc đóng ở cung mệnh thì tài giỏi hơn người. 

13. Địa kiếp độc thủ, thị kỷ phi nhân 

Mệnh vô chính diệu có Địa Kiếp độc thủ là người ích kỷ. 

Tham lang độc cư, đa thư thiểu thực 

Cung mệnh có Tham lang đứng một mình ( Tí, Ngọ, Dần, Thân, Thìn, Tuất) là người dối trá. 

14. Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu mệnh 

Mệnh có Nhật Nguyệt không được tốt bằng Nhật Nguyệt hợp chiếu. 

Khoa Quyền củng bất như lâm viên 

Mệnh có Khoa, Quyền chiếu không được tốt bằng Khoa Quyền thủ mệnh. 

15. Nhật lạc Mùi cung, vi nhân tiên cần hậu lãng 

Mệnh ở Mùi có Thái dương là người lúc đầu chăm chỉ, lúc sau lười biếng. 

Nguyệt tàn Dần vị, tác sự hữu thủy vô chung 
Mệnh ở Dần có Thái âm, là người đáng trống bỏ dùi, làm đâu bỏ đó. 

16. Thiên lương bảo tư tài dĩ dư nhân 

Mệnh có Thiên lương là lấy tiền của mình cho người để làm phúc. 

Thất sát thủ tha tài vi kỷ vật 

Mệnh có Thất sát lấy tiền của người làm riêng của mình. 

17. Đan Quế, Đan trì chiếu người Điền trạch phú tỷ Thạch Sùng. 

Cung Điền có Thái dương (đan quế), Thái âm (đan trì) đắc địa thì giàu như Thạch Sùng ngày xưa. 

Văn Quế, Văn hoa đối ưphu thê, thọ như Bành Tổ 
Cung Phu, Thê có Văn Xương, Văn Khúc thì sống lâu như ông Bành Tổ đời xưa, trên 100 tuổi. 

18. Văn khúc hí Nguyệt ư Hợi cung, Quốc sắc thiên hương nhân sở úy 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


70 


Cung Phu Thê có Thái âm đồng cung với Văn Khúc ở Hợi, là người lấy được vợ, hoặc chồng sang 
quí. 

Văn Xương triều Nhật ư ngọ vị, phong trần địa bộ thế nan mâu. 

Cung mệnh có Thái dương đồng cung với Văn Xương ở Ngọ là người lịch thiệp khó ai bì kịp. 

19. Hình xũ Dương Đá, hưởng phúc ưNgũ Tuần chi hậu 

Cung Mệnh có Kình dương, Đà la, đắc địa thì sau 50 tuổi mới được hưởng phú quí. 

Tính cần Mã, Khúc ưtứ thập nhỉ tiền 

Cung Mệnh có Thiên mã, Vũ khúc thì cần kiệm nên giàu có trước năm 40 tuổi. 

20. Chích Hỏa phần Thiên Mã, bất nghi viễn hành : 

Mệnh có Thiên mã, không nên đi xa vào những năm tiểu vận có Hỏa Linh dễ gặp tai nạn. 

Thốn Kim khuyết Kình dương phản hiềm tao khẩn 
Mệnh có Kình dương không nên đi xa vào năm tiểu hạn ở cung Dậu ( Kim). 

21. Phì mãn kim ô tuy gia sát, nhi chí phú : 

Có Thái dương ( Kim ô ) đắc địa thì dù gặp sát tinh cũng vẫn rất giàu. 

Thanh kỳ ngọc thỏ tuy lạc hãm, nhi bất bần 
Có Thái âm (ngọc thỏ) dù hãm địa cũng chẳng nghèo. 

22. Thất sát Tí Ngọ Dần Thân thọ khảo 

Mệnh ở Tí, Ngọ, Dần, Thân có Thất sát tọa thủ thì sông lâu. 

Thiên hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng. 

Mệnh ở Dần, Thân, Mão, Dậu có Thiên hình tọa thủ là người đàng hoàng, can đảm. 

23. Phá Liêm ngộ Hỏa, tử nghiệp vô nghi 

Mệnh có Liêm Phá ở Mão Dậu gặp Hỏa Linh ở cung Đại Tiểu vận trùng phùng thì chết chẳng sai. 
Tham Ky trùng Riêu, thủy tai nan miễn 

Mệnh có Tham lang, Hóa Kỵ gặp Hỏa đại tiểu vận có Riêu Y thì chết đuối không tránh được. 

24. Phúc, Vũ củng chiều ư Sửu vị, Kim bạch mãn tương xương 

Mệnh có Thiên lương ( Phúc) hay Vũ khúc ở cung Sửu, thì giàu có tiền bạc đầy rương. 

Đồng, Tham miếu vượng ư ngọ cung, điền trạch thâu thiên hạ: 

Mệnh có Thiên đồng, hay Tham lang đắc địa ở cung Ngọ, thì nhà cửa có khắp mọi nơi. 

25. Tử vi cư Dậu, toàn vô uy lực chi công 

Mệnh ở Dậu có Tử vi, Tham lang thì không có sức mạnh quyền hành. 

Thất sát tại Thâm hưởng đắc an toàn chi phúc 
Mệnh ở cung Thân, có Thất sát thì được hưởng phú quí hoàn toàn. 

26. Hình Hỏa ky, phần Thiên mã 

Mệnh có Thiên Hình, Hỏa Linh gặp Thiên mã thì nguy hiểm 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


71 


Sát Phá hỉ trợ Kình dương: 

Mệnh có Kình dương đắc địa gặp Thất sát, Phá quân thì thêm sức mạnh nổi danh. 

27. Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc tồn, tư cơ phá hoại: 

Lộc tồn gặp Tuần Triệt thì cơ nghiệp chẳng còn. 

Dương phận phùng Nhật Nguyệt bệnh tật liên miên 
Nhật Nguyệt gặp Kình dương thì đau ốm hoài. 

Riêu tại Hợi vi minh mẫn 

Mệnh có Thiên Riêu - y ở Hợi là người rất thông minh. 

29. Phụ Bật phùng Thiên tướng Địch thị lương y 

Mệnh có Thiên tướng đồng cung với Tả Hữu, chắc chắc là thầy thuốc giỏi như người họ Định đời 
xưa. 

Đào Hồng ngộ Thiên cơ Doãn vi sảo họa: 

Mệnh có Đào hoa, Hồng loan gặp Thiên cơ là họa sĩ nổi danh như người họ doãn đời xưa. 

30. Giáp Thai giáp Tọa, danh phận tảo vinh 

Mệnh có Thai Tọa giáp hai bên thì tuổi trẻ sớm thành đạt. 

Giáp Liêm giáp Sát công danh vãn dạt 
Mệnh có Liêm trinh, Thất sát giáp hai bên thì về già mới có công danh. 

31. Sửu Mùi, Ân, Quí tương phùng, tam sinh hữu hạnh 

Mệnh ở Sửu Mùi có Ân quang Thiên Quí đồng cung thì ra đời đã gặp may mắn. 

Tí Ngọ, Khốc, Hư, tịnh thủ nhất thế xưng hùng: 

Mệnh ở Tí Ngọ có Khốc Hư thì nổi danh thiên hạ. 

32. Thất Tuế phùng Thất sát, trí dũng hữu dư 

Mệnh có Thái tuế đồng cung với Thất sát là người mưu lược, dũng mãnh có thừa. 

Thiên mã ngọ Tam thai, anh hùng vô đôl 
Mệnh có Thiên mã gặp Tam thai đồng cung là người anh hùng vô địch. 

33. Phá quân cung phá Văn tinh, tam canh bão vân song chi hận 

Mệnh có Văn tinh (Xương Khúc, Khôi Việt) mà gặp Phá quân đồng cung, thì cả đêm trằn trọc ôm 
hận, vì công danh không thành đạt. 

Hóa khoa trợ thành Văn diệu, nhất giáp đề mai bảng chi vinh: 

Mệnh có Hóa khoa gặp Xương khúc Khôi việt đồng cung thì chỉ thi một lần đã đỗ cao. 

34. Mệnh trung Hồng ngộ Kiếp Không, mặc đàm phú quí. 

Cung mệnh có Hồng loan gặp Không Kiếp đồng thì đừng bàn đến chuyện giàu sang. 

Thân nội Tuế phùng Đà Kỵ mặc đạo phồn hoa: 

Thân có Thái tuế gặp Đà, Kỵ thì không thể là người thanh lịch. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


72 


35. Địa Kiếp, Địa không Tỵ Hợi lưỡng nghi 

Mệnh ở Tỵ Hợi có Địa Kiếp, Địa không đồng cung thì khỏi nói cũng thành công chớp nhoáng. 

Thiên Hình, Thiên Riêu Dậu, Sửu tối cát 
Mệnh ở Dậu có Thiên Hình, mệnh ở Sửu có Riêu Y thì tốt. 

36. Long trì khoa đệ, yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ, kham ưu 

Mệnh có Nhật, Nguyệt hãm địa gặp Long trì đồng cung thì công danh thi cử thất bại, buồn rầu, 
khó tả. 

Phượng các quan giai, tụ Khốc Hư nhi bá thiên hữu hoạn. 

Mệnh có Phượng Các gặp Khốc Hư đồng cung thì ra đời hay gặp nạn. 

37. Hỏa Linh hãm ư Tử tức, đáo lão vô nhi khốc 

Hỏa Kinh đóng ở cung Tử tức thì về già cũng không có con khóc đưa đám. 

Thiên không liệt người mệnh viên, chung thân phong hoa ách 
Cung Mệnh có Thiên không thì cả đời mắc họa trăng hoa, trai gái. 

38. Cô Thần Quả tú yếu thủ ư Điền Tài 

Cô Thần, Quả tú nên đóng ở cung Điền Trạch và cung Tài bạch để giữ cửa được lâu bền. 

Bạch Hổ Tang môn bất nghi người Điền trạch 

Bạch Hổ, Tang môn không nên đóng ở Điền trạch vì hay gây tai họa kiện cáo, mất mát nhà cửa. 

39. Hung tinh đắc địa phát dã như lôi 

Có các sao hung tinh đắc địa thì phát đạt nhanh chóng như sấm sét. 

Cát tỉnh đắc địa tầm thường sự nghiệp 

Các sao phúc tinh, quí tinh dù đắc địa cũng chỉ phát thường thường mà thôi. 

40. Tứ sát an tàng ư vượng địa 

Kình, Đà, Không, Kiếp đắc địa thì nằm yên, không phá phách. 

Song Hao thiết kỵ ưtàỉ cung 

Đại hao, Tiểu hao lại không nên đóng ở cung Tài bạch (vì gây hao tán tiền bạc). 

41. Tấu như thủ Mệnh, đa khẩu thiệt chỉ nhân: 

Mệnh có Tấu như là người mắc vạ miệng, nhiều chuyện. 

Quan phủ thủ viên, tị thử phòng nhân chi phản: 

Mệnh có Quan phủ, nên đề phòng bị lứa phản 

43. Nữ tử Hồng loan thủ mệnh chủ nhị phu: 

Đàn bà mệnh có Hồng loan là số hai chồng 

Nam tử Hoa cái cư Thân, xuất ngoại đa ái: 

Đàn ông có Hoa cái ở Mệnh, thì được phụ nữ đẹp bám. 

44. Khoa Quyền hữu Khôi Việt dĩ thành công 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


73 


Mệnh có Hóa Khoa, Hóa quyền lại thêm Khôi, Việt họp chiếu thì phải thành công lớn. 

Xương, Khúc hữu Ấm dương thì đắc lực 

Mệnh có Xương, Khúc lại thêm Thái âm, Thái dương hợp chiếu thì mới thành công mạnh mẽ. 

45. Nam tử tối hiềm Nhật hãm: 

Đàn ông rất sợ mệnh có Thái dương hãm địa, có cách này không có công danh. 

Nữ mệnh thiết kỵ hắc vân 

Đàn bà rất sợ mệnh có Thái âm gặp Hóa kỵ, có cách này không có hạnh phúc. 

46. Sở ai giả Hồng Loan tứ mộ liệt phu quân chi vị: 

Cung Phu ở Thìn Tuất Sửu Mùi, có Hồng loan thì đàn bà có số khóc chồng. 

Sở hỷ giả Thiên hỷ nhị minh phù tử tức chi cung: 

Cung tử tức có Thiên hỷ gặp Nhật Nguyệt hội chiếu, đàn bà có con quí tử. 

47. Long trì, Phượng các ôn lương: 

Đàn bà mệnh có Long, Phượng là người hiền hậu. 

Thiên khốc, Thiên Hư táo bạo. 

Đàn bà mệnh có Khốc, Hư thì liều lĩnh 

48. Ách địa hiềm Thai phùng Bạch hổ 

Cung Tật ách đàn bà có Sao Thai gặp Bạch hổ thì đề phòng bị băng huyết. 

Mệnh cung ky, Nguyệt ngộ Đà la: 

Cung mệnh đàn bà không nên có Thái âm đồng cung với Đà la, có cách này thì dâm loạn. 

49. Mộc dục, Hoa Cái thủ mệnh, hoang dâm 

Đàn bà cung mệnh có Hoa cái đồng cung với mộc dục là người dâm đãng bừa bãi. 

Mã Ngộ không vong chung thân bôn tẩu: 

Đàn bà cung mệnh có Thiên Mã gặp Tuần Triệt, Địa Không, Thiên Không thì cả đời long đong 
vất vả. 

50. Xương Khúc giáp mệnh ngộ cát hữu duyên. 

Đàn bà mệnh có Xương Khúc giáp hai bên là người có duyên. 

Xương Khúc thủ Thân phùng Cơ dâm loạn 
Đàn bà Thân có Xương Khúc gặp Thiên cơ thì dâm đãng vô cùng. 

51. Nữ mệnh phùng Hỏa lộc vô hung tinh, tài lộc phong dinh: 

Đàn bà mệnh có Hóa lộc không gặp hung tinh xung phá thì giàu sang lớn. 

Nữ mệnh phùng Xương, Riêu nhất sinh dâm đãng: 

Đàn bà Mệnh có Văn xương đồng cung với Riêu Y thì mới nứt mắt đã dâm đãng rồi. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


74 


Ý NGHĨA CÁC SAO 


Các sao trong Tử vi không phải là sao trên trời mà chỉ là những ký hiệu đã được nhân cách hóa 
để nói lên tượng Âm Dương của Dịch lý. Khi đọc các ký hiệu này, ta sẽ luận đoán được những 
biến cô" cuộc đời người mang là số. Đây là một điều khẳng định nếu ta biết chính xác ngày giờ 
sinh của đương số. 

CHÍNH TINH 

Những sao chính, ta thường gọi là chính tinh, gồm có hai chòm 

1. Chòm Tử vi 

2. Chòm Thiên phủ 

A. CHÒM TỬ VI 

Chòm Tử vi vi có 6 chính tinh: 

Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng và Liêm trinh. 

Chòm Thiên phủ có 8 chính tinh: 

Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, và Phá quân. 

1. Sao Tử vỉ: 

Được coi là vua của các sao, nghĩa là đứng đầu tất cả các sao khác. 

Tử vi là sao dương, hành Thổ, một hình ảnh bắt nguồn từ nguyên lý âm dương của kinh Dịch và 
khái niệm Ngũ hành của Đông phương. Tử vi tượng trưng cho uy quyền, cho may mắn và cứu giải. 

Tính nết: 

Thông minh trung thực và từ thiện. 

Người có Tử vi đắc địa cư Mệnh thì đẫy đà và hồng hào, còn nếu bình hòa thì thân hình vừa phải. 
Thế đứng của Tử vỉ: 

Đóng ở cung nào, Tử vi thể hiện tính cách uy quyền, may mắn và cứu giải tại cung đó. 

Ớ những cung tốt thường được gọi là đắc địa, Tử vi vi bộc lộ được hết những đức tính trên. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


75 


Đắc địa là đắc chính nghĩa là tài năng được đặt đúng chỗ nên phát triển tốt. Theo thứ tự ta có tốt 
nhất là miếu địa, sau là vượng địa, rồi đắc địa. Hãm địa là xấu. 

Ớ Tí, Ngọ, Dần, Thân là những cung miếu địa, Tử vi hoặc đứng một mình, hoặc đi cùng Thiên 
phủ thì rất uy thế, từ thiện và thông minh. 

Ớ những cung vượng địa như Thìn, Tuất, Tử vi đi với Thiên tướng, cũng rất từ thiện, uy quyền và 
mưu lược. 

Ớ những cung tàm tạm như Sửu, Mùi, Tử vi đi với Phá quân nên liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, 
xoay sở giỏi nhưng dễ vô ơn vì quá tự cao. 

ở những cung tầm thường như Hợi, Tỵ, Mão, Dậu, (đi với Thất sát và Tham lang), Tử vi không 
còn từ thiện nữa vì liên kết với phe xã hội đen nên bị kẹt. Khi kẹt, Tử vi trở nên buông thả, yếu 
đuối, sắng bậy. 

Tuy nhiên ở tất cả các cung, Tử vi đều có cách cứu giải. 

Theo ý muôn của chúng tôi, ta chỉ nên gọi đắc địa là vị trị tốt và hãm địa là vị trí xấu vì sự khác 
biệt giữa ba vị trí tốt (miếu địa, vượng địa và đắc địa) cũng không được minh định rõ ràng cho 
lắm. 

Tử vi không sợ Hỏa, Linh, là hai sao đoản mệnh sát tinh tượng trưng cho tai nạn và bệnh tật, mà 
còn chấn áp được ác tinh của chúng. 

Tử vi rất sợ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Tuần, Triệt vì chúng biến Tử vi thành một kẻ côi cút, 
bệnh tật sống vất vả, chẳng có địa vị gì trong xã hội. 

Ớ những cung bị Tuần Triệt đóng, lại có Kình Đà, Không Kiếp hãm thì Tử vi như ông vua bị kẻ 
cướp bao vây, “Đế ngộ hung đồ”, nên mất hết quyền lực. 

Nói chung thì Tử vi ban phúc nhiều hơn lộc, ban sức khỏe, ban cứu giải nhiều hơn tiền bạc, giàu 
sang. 

Tử vi ở các cung: 

Mệnh: 

Tử vi là đế tinh, giáng phúc giải trừ tai nạn ở các cung. 

Tử vi đắc địa thủ Mệnh gặp các sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp như Thất sát đồng cung, là cách 
“Đế huề bảo kiếm”, tăng nhiều uy lực, 

Thiên phủ đồng cung tài lộc dồi dào, 

Thiên tướng đồng cung vua có tôi hiền, 

Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Nhật Nguyệt và Lộc Tồn là các bầy tôi lương đông thì được 
hưởng phú quí đến cực độ và sống lâu. 

Tử vi thiếu Tả Hữu đồng hành ví như vua mất triều thần, gọi là cô quân, giảm tốt nhiều lắm. 

Tử vi gặp Tuần Triệt án ngữ thì gian khổ lúc thiếu thời, nếu không xa gia đình tha lập nghiệp thì 
không thọ. 

Tử vi gặp Tham lang và sát tinh đồng cung chỉ có tu hành mới yên thân. 

Nữ nhân Mệnh có Tử vi, thêm sát tinh xung phá tuy không tốt nhưng cũng rơi vào cảnh hạ tiện. 

Phụ mẫu: 

Cha mẹ sang, thọ nếu Tử vi ở Tí Ngọ hay ở Thiên phủ, Thiên tướng đồng cung. 

Nếu đồng cung Thất sát, cha mẹ bất hòa. 

Nếu đồng cung Phá quân, Tham lang thì khắc cha mẹ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


76 


Phúc: 

Phúc lộc lâu dài nếu Tử vi cư Tí Ngọ hay có Thiên phủ hoặc Thiên tướng đồng cung, 

Tha phương cầu thực nếu đi với Thất sát, 

Xấu nếu đi với Phá quân, Tham lang, 

Riêng gặp Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh thì rất bất lợi. 

Điền: 

Cũng như ở Phụ và Phúc, nếu có Thiên phủ và Thiên tướng thì tốt, 

Nếu gặp Sát Phá Tham thì không nhà cửa, hoặc phá sản. 

Quan: 

- Nếu đồng cung với Thất sát có khiếu võ nghiệp, với Phá quân, Tham lang thì thăng trầm. 


Di: 

Gặp Phá quân Tham lang thường bị dèm pha, quấy nhiễu. 

Tật: 

- Tử vi rất tốt cho cung này vì tính cách cứu giải, dù có đồng cung với Thất sát. 

Tài: 

Đi với Thiên phủ, Vũ khúc thì thịnh vượng. 

Tử: 

- Đồng cung với Phủ Tướng thì đông con. 

Phối: 

- Trắc trở nếu gặp Sát Phá Tham, Sát thì muộn gia đạo, Phá thì hao tán phu thê, Tham chủ ghen 
tuông. 

Bài độc thêm về Tử vi 

Xưa này nhiều người quan niệm sao Tử vi là tất cả. Ai mới có Tử vi vi chiếu Mệnh thì đã tưởng 
đời lên hương, đừng nói là có Tử vi thủ Mệnh chắc hẳn là nhất trên đời (number one)! 

Rút kinh nghiệm trong nhiều năm, chúng tôi mạo muội đem sao Tử vi ra mổ xẻ tìm hiểu về ý 
nghĩa và thực chất của sao này. 

Sao Tử vi ngoài ý nghĩa thông thường là một phúc tinh mang đến may mắn, công danh, tài lộc còn 
dùng được làm chuẩn để an vòng Tử vi (căn cứ vào ngày sinh và cục của đương số). Thế đứng 
của Tử vi nói lên hoàn cảnh sông của đương số) mà chúng tôi đề nghị gọi là Cục của đương số. 

Thí dụ: Tử vi cư Ngọ được coi là “đế cư đế vị”, đầy quyền uy, cai trị một xã hội văn minh, thịnh 
vượng, quần thần, dân chúng đâu vào đó. Ý nghĩa này nói lên hoàn cảnh tốt đẹp của đương số 
nên chúng tôi gọi là cục. 

Cục đây mới thực sự là hoàn cảnh của đương số, còn Thủy nhị Cục, Mộc tam Cục..., những con sô" 
2, 3, 4, chỉ là ký hiệu mốc để an sao Tử vi mà thôi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


77 


Mỗi thế đứng của Tử vi trong 12 cung mới thực sự là Cục chứ không phải Cục là những con số 
như cách gọi của các sách xưa. 

Khi Tử vi đóng ở Ngọ thì đương nhiên Vũ khúc đóng ở Dần (tiền bạc) và Liêm trinh ở Tuất (cai 
quản) đều ở trong vị trí tốt để phát huy tài năng của mình nên cung Ngọ là đắc địa có nghĩa là 
đúng người, đúng chỗ. (Right man in right place). 

Thoát ý từ chữ đắc chính trong Dịch, chúng tôi xin để ra ngoài các từ miếu địa, vương địa vì 
không hiểu tại sao tiền nhân lại đánh cường độ tốt xấu bằng những từ trên, mà thực tế chỉ thấy 
đắc địa là đắc chính là tốt, hãm địa là không đắc chính thì không tốt. 

Từ đây chúng tôi xin thu hẹp ý niệm tót xấu vào hai tiếng đắc địa và hãm địa mà thôi. 

Khí Tử vi cư Ngọ, an vị cầm quyền thì Vũ khúc đắc địa lo việc kinh doanh tiền bạc một cách danh 
chính ngôn thuận ví như Bộ trưởng Tài chính, Liêm trinh đắc địa cai quản giám sát nhân sự. 

Khí Tử vi đi với Tham lang ở Mão chỉ lo ăn chơi, say sưa nên coi như ở hãm địa, thì Vũ khúc đi 
với Phá quân ở Hợi làm ăn bạo tợn bằng mọi phương tiện, Liêm trinh đi với Thất Sát ở Mùi, nên 
chậm trễ, thăng trầm, dù có thành công, cả hai đều được coi là nằm nơi hãm địa. 

Do vậy, chúng tôi quan niệm đắc địa và hãm địa của các chính tinh là tùy thuộc vào thế đứng của 
sao Tử vi hơn là dựa vào ngũ hành sinh khắc của sao và cung. 

Tử vi: 

- đơn thủ ở Tí, Ngọ thì độc lập, độc đoán, nổi danh, nhân hậu. 

đi với Thiên Tướng ở Thìn Tuất thì giỏi giang, tích cực nhưng vất vả ngược xuôi, 
đi với Thiên phủ ở Dần Thân thì ổn định, thịnh vượng nhưng không có thực tài. 
đi với Sát Phá Tham thì thay đổi tính nết tùy theo kẻ đi với mình. 

đi với Thất sát ở Tỵ Hợi, thì thoát ly lập nghiệp sớm, dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ mất tiền. 

- đi với Tham lang ở Mão Dậu, thì tham dâm, giầu có, nhưng gian dối. 

đi với Phá quân ở Sửu Mùi, thì liều lĩnh, nếu giầu thì lại quen ơn, thêm chứng ngụy quân tử. 

Thế đứng của Tử vi: 

a) Tử vi ở Ngọ: 

Đứng đầu một ngành, - Phú quý, gặp may 

b) Tử Sát ở Tỵ: 

Thích thoát ly lập nghiệp nhưng dễ giàu, dễ mất. 

c) Tử Tướng ở Thìn: 

Có sự nghiệp lớn do tích cực giỏi giang nhưng vất vả. 

d) Tử Tham ở Mão: 

Có sự nghiệp lớn lao do mánh mung nhưng tham dâm. 

e) Tử Phủ ở Dần: 

Phú quí, - Nhưng an phận. 

f) Tử Phá ở Sửu: 

Có sự nghiệp do liều lĩnh dám làm nhưng dễ vô ơn phụ bạc. 

g) Tử vi ở Tí: 

Hiền lành hưởng phúc, - Nhưng tiêu cực, chẳng giúp được ai. 

h) Tử Sát ở Hợi: 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


78 


Giống như ở Tỵ. 
ỉ) Tử Tướng ở Tuất: 

Giống như ở Thìn. 

j) Tử Phủ ở Dậu: 

Giông như ở Mão, nhưng biết hồi tâm. 

k) Tử Phủ ở Thân: 

Giống như ở Dần, nhưng kém hơn. 

l) Tử Phá ở Mùi: 

Giống như ở Sửu, nhưng biết điều hơn. 


+ Đàn ông có cách Tử vi: 

gặp Tuần Triệt, thì nên muộn lập gia đình vì đương gặp nghịch cảnh dễ liều lĩnh làm bé. 
gặp Không Kiếp thì nên giữ gìn đạo đức đừng đua đòi làm hại chồng con. 


Trong phú đoán về sao Tử vi, có 2 cách đặc biệt: 

1. Tử Phủ giáp Mệnh vi quí cách: có nghĩa là Mệnh có Tử vi - Thiên phủ đứng ở 2 bên là cách 
sang trọng, xin đem phân tích ở đây: 

Cách giáp Tử Phủ chỉ có trong thế Mệnh có cơ Âm tại Dần Thân, mà cơ Âm là cách văn chương 
thi phú, hưởng nhàn. 

Vậy cỏ lẽ nên hiểu theo quan niệm xưa, làm quan vă n suốt đời được hưởng nhàn mà thôi! 




Thiên Phủ 

Cơ Âm 

* Ậ 


Cách Tử Phủ 

Giáp Mệnh 

Tử'Tham 

Tử Tham 


Or Âm 

◄— 

Thiên Phủ 




2. Tử Phủ triều viên, thực lọc vạn chung 

có nghĩa là: Cung Mệnh có Tử vi và Thiên phủ tam hợp chiếu thì được hưởng lộc nhiều vô kể 
(vạn chung). 

Cách này chỉ có ở thế Vũ - Tướng ở Dần Thân, lúc đó Tử vi ở Ngọ hoặc Tí, Thiên phủ ở Tuất 
hoặc Thìn chiếu vào. 

Cách Tử Phủ triều viên quả là tốt đẹp thực sự. Có cách này được hưởng phú quí ngay buổi thiếu 
thời, về già vẫn sướng! 

























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


79 


Vũ Tướng 


Tử Vi 



2. Sao Thiên Cơ: 

Thiên cơ là sao âm, hành Mộc. 

Thiên cơ tượng trưng cho : 

Máy móc, mưu lược, tính toán, sự làm việc bằng trí óc. 

- Tuổi thọ, mày mắn và bền vững. 

Coi trên địa bàn ta thấy Thiên cơ đi trước Tử vi (Thiên đi trước vì chòm sao Tử vi đi ngược) để mở 
đường cho sao Tử vi. 

Vì vậy khi lý giải một là số) ta phải coi cung có Thiên cơ trước xem Thiên cơ có đắc địa hay 
không thì biết được hoàn cảnh của Tử vi. 

Tính nết: 

Có tàm tổ chức, có mưu trí, có óc từ thiện. 

Tướng mạo: 

Đắc địa thì người cao, da trắng, mặt dài nhưng đày đặn, hãm địa thì thấp, da trắng, mặt tròn. 

Thế đứng của Thiên cơ: 

Miếu địa ở Thìn Tuất Mão Dậu. 

Đắc địa ở Tỵ Thân. 

Bình hòa ở Tí Ngọ Sửu Mùi. 

Trong cả ba thế này, Thiên cơ đều khéo léo, có tài tổ chức, có óc từ thiện. Chỉ trong thế hãm địa 
ở Dần Hợi, Thiên cơ bớt từ thiện và có thể trở thành kẻ lưu manh. 

So sách với Tử vi thì Thiên cơ cũng giầu và nổi danh như Tử vi, có thể thông minh hơn nhưng thua 
Tử vi về phần cứu giải. 

Khi Thiên cơ có các phúc tinh đi kèm thì giầu có và nổi tiếng. 

Khi gặp Tuần Triệt thì nghèo khó lang thang, (nhưng lại có ý kiến đáng tin cậy cho rằng Thiên cơ 
gặp Tuần Triệt mới tới vận hay vì Thiên cơ là bộ máy nhà trời, phải có Tuần Triệt thắng lại mới 
không trơn tuột đi). 

Thiên cơ ở hãm địa Dần Hợi mà gặp Hóa kỵ, Thiên hình thì có cô đơn và tật nguyền, vì vừa mở 
mồn ra đã bị nói xấu (Hóa kỵ), vừa đưa ý kiến đã bị phê phán (Thiên hình). 

Thiên cơ va các sao khác: 

Cơ Lương Thìn Tuất thì tài đức phú quí 

Cơ Lương Thìn Tuất nhưng lại gặp Tuần Triệt, sất tinh thì gian truân, có số đi tu. 

- Cự Cơ Mão Dậu có tài đức và rất giầu có 

Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc địa thì nho phong hiền triết 

- Cơ gặp sát tinh đồng cung thì trộm cướp, bất lương. 

Cơ Nguyệt đồng cung ở Dần, Thân gặp Xương Riêu thì dâm đãng, đĩ điếm, viết văn thơ dâm 
tình. 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


80 


Thiên cơ ở các cung: 

Mệnh : 

- Thiên cơ là ích thọ tinh, còn sao là của trí tuệ, mưu cơ và nhân nghĩa, 

nếu đắc địa là người giỏi giang khác thường, đi cùng Thiên lương, Tả Hữu, Xương Khúc làm 
quan văn thì thanh hiển, làm võ chức thì trung lương, đặc biệt ở Thìn Tuất, thì có khả năng chiến 
thuật, chiến lược cao, ở Mão Dậu thì tài năng hiển hách, phú quí song toàn, 

nếu hãm địa gặp tứ sát xung phá là hạ cách, nếu gặp Thiên lương, Thất sát nên tình cảm thanh 
nhàn của tăng đạo để được yên thân. 

- Nữ Mệnh có Thiên cơ và nhiều sao tốt củng chiếu thì vượng phu ích tử, nếu có thêm Hóa quyền, 
Hóa lộc sẽ là mệnh phụ phu nhân. Chữ gì trang 156 dong 8 

Bào: 

- Cự cơ đồng cung có anh em dị bào 

Phối: 

Tỵ Ngọ Mùi: sớm lập gia đình, người hôn phối nhỏ tuổi hơn nhiều. 

- Cơ Riêu-Y: vợ chồng dâm đãng. 

Tử: 

- Cơ Lương hay Nguyệt: 3-5 con. 

Tài: 

Cơ Cự, Cơ Lương hay Cơ đơn thủ ở Ngọ Mùi thì phát tài còn ở các cung khác thì chật vật. 

Cơ Lộc Mã thì đại phú. 

- Cơ Lương hay Cơ Nguyệt đồng cung ở Thân thì may mắn, có quí nhân giúp. 

Nô: 

- Cơ Lương, Tả Hữu có bạn bè tốt giúp. 

Quan: 

Cơ Lương hay Cơ Cự văn võ kiêm toàn. 

Cơ Nguyệt Dần Thân có khiếu y dược. 

Cơ Riêu Tướng làm bác sĩ giải phẫu. 

Điền: 

Cơ Lương đồng cung, Cơ Nguyệt ở Thân hay Cơ Cự ở Mão có nhiều nhà đất, Cơ Cự tại Dậu 
nhà đất ít, có thể phá sản. 


Phúc: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


81 


- Cơ ở Hợi Tí Sửu thì bạc phúc 
Cơ ở Tỵ Ngọ Mùi thì hưởng phúc 
Cơ ở Dần thì kém phúc, đàn bà trắc trở vợ chồng. 

Phụ: 

Cơ Cự cha mẹ xa cách 


Vận: 

- Cơ Thương Sứ: đâu ốm, tai nạn 

- Cơ Tang Khốc: tang thương 

Cơ Khốc Hỏa Hình; trong nhà không hòa khí 

Bài đọc thêm về Thiên cơ 

Thiên cơ tượng trưng: 

Cỗ máy nhà trời 
Mưu mô nhưng nhân hậu 

Vận gặp Thiên cơ tì có việc liên quan đến kinh doanh, huynh đệ. 

Thiên cơ: 

gặp Lộc, thì phát đạt, gặp Kình Đà, Cự môn thì khó tránh tai họa. Cho nên cách Cự cơ Mão 
Dậu dễ gặp tai bay vạ gió vì khỉ ngộ Kình Đà, Cự môn là cái mồm tranh cải, gây nên khẩu thiệt. 
gặp Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Khôi, Việt, thì được hưởng phú quí. 
gặp Tả, Hữu, Y, Lộc, Quang, Quí, Hình, sẽ chuyên về y dược, 
gặp Tả, Hữu, Hỏa, Linh, Hình, thì chuyên về kỹ nghệ, máy móc. 
gặp Tuần, Triệt thì tha phương, cầu thực, vất vả, tai nạn đau thương. 

Thiên cơ ở Dần, Hợi, hãm địa lại gặp Kình đà, Không kiếp, Hỏa Linh đồng cung, là hạnh trộm 
cướp bất lương. 

Thiên cơ ở Thìn Tuất, đi kèm với Thiên Lương, là cách Cơ Lương Thìn Tuất, thì nhân từ hưởng 
phúc, nhưng gặp thêm Tuần Triệt thì nên đi tu để tránh cảnh ngang trái, gặp Kình đà thì giang hồ 
mãi võ, cũng dễ xuất gia tu hành. 

Thiên cơ có Thái âm, Thiên đồng, Thiên lương hợp chiếu thì thích yên thân, làm công chức. 

H Thiên cơ rất sợ Hỏa linh nhưng rất thích Song Hao. Cự Cơ ở Mão Dậu gặp Song Hao thì được 
hưởng phú quí. 

Thế đứng của Thiên cơ: 

a) Thiên cơ ỏ Ngọ, đắc địa, là lúc Tử vi đi với Phá quân ở Mùi, xã hội giành giựt, mạnh được, yếu 
thua, nên rất bén nhạy, mưu lược và lịch thiệp. 

b) Thiên cơ ở Tỵ, đắc địa, là lúc Tử vi ở Ngọ, xã hội thịnh vượng, kỷ luật nghiêm minh, nên đầy 
uy tín, có tài thao lược, giầu sang, hòa đồng. 

c) Thiên cơ ở Thìn, đi với Thiên lương, đắc địa, là lúc Tử vi đi với Thất sát ở Tỵ, có uy tín, nhân 
hậu, mưu lược, trong sạch. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


82 


d) Thiên cơ ở Mão, đi với Cự môn đắc địa, là lúc Tử vi đi với Thiên tướng, nên tài năng mưu 
lược, thành công nhưng dễ mang họa vì Cự môn là vua khẩu thiệt. 

e) Thiêm cơ ở Dần, đi với Thái âm, hãm địa, là lúc Tử vi đi với Tham lang ở Mão vua đàng điếm 
ăn nhậu còn thiết gì đến quân sư bàn luận, nên bị thất sủng, thành ra mơ mộng viễn vông (utopic), 
sống đạm bạc... 

f) Thiên cơ ở Sửu, đắc địa, là lúc Tử vi đi với Thiên phủ ở Dần, xã hội ổn định, nên được nể 
trọng vì có mưu lược, cũng giầu sang. 

g) Thiên cơ ở Tí, đắc địa, là lúc Tử vi đi với Phá quân ở Sửu, cũng bặt thiệp, sáng suốt, thành 
công. 

h) Thiên ở Hợi, hãm địa, là lúc Tử vi ở Tí, thì cô đơn, bị bỏ quên, nghèo và yểu. 

i) Thiên cơ ở Tuất, giống như ở Thìn. 

j) Thiên cơ ở Dậu, giống như ở Mão. 

k) Thiên cơ ở Thân, đi với Thái âm, lại là người say mê thơ phú văn chương, là thi sĩ nổi danh, 
giầu có. (tốt hơn ở Dần) 

/) Thiên cơ ở Mùi, giông như ở Sửu. 

Ghi chú: 

- Đàn ông Mệnh có Cự Cơ ở Mão Dậu thì tài cán giỏi giang nhưng hay gặp khẩu thiệt tai bay vạ 
gió, kiện tụng. 

Đàn bà Mệnh có Cự môn ở Mão Dậu thì dâm đãng. 

- Vận gặp Cự Cơ thì dễ mắc vạ kiện tụng, mất chức, 

Thân có Cự Cơ ngộ Không Kiếp thì tán gia bại sản không chừng. 


3. Sao Thái dương: 

Là sao dương, hành Hỏa. 

Thái dương tượng trưng cho danh vọng, tài lộc 

Tính nết 

Thông minh, trung thực, từ thiện. 

Trong Tử vi lo nhiều về cái cứu giải thì Thái dương lo nhiều về danh vọng, Tử vi lo về ban ơn, về 
may mắn, Thái dương lo về danh tiếng. 

Tuy nhiên cả hai đều thông minh, từ thiện và trung thực. 

Tướng mạo: 

Nếu đắc địa người đẫy đà cao, hồng hào, mặt vuông và đầy đặt, dáng uy nghi bệ vệ. Hãm địa thì 
người nhỏ nhắn hơi gầy, da xám, mặt choắt. 

Thế đứng của Thái dương: 

Miếu địa tại Tỵ, Ngọ. 

Vượng địa tại Dần, Mão, Thìn (cung ban ngày) 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


83 


Đắc địa tại Sửu Mùi. 

Hãm địa tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi (cung ban đêm) 

* Quan điểm của chúng tôi về hai sao Thái dương, Thái âm và Ấm Dương trong khoa Tử vi. 

Hai sao Thái dương, Thái âm tượng trưng cho âm dương của Dịch. Thế đứng của hai sao này cho 
ta rõ những người mang âm dương mới là người có tài dẫn dắt thiên hạ chứ không phải những 
người mang Tử vi, Thiên phủ. (Tử vi là Thiên phủ tượng trưng cho tiền bạc, phúc đức, không cho 
tư tưởng). 

Người mang Thái dương, Thái âm thông minh, tài đảm, xây dựng nên chiến lược và kiến thức cho 
đời sau. Giá trị của họ là không phải ở tiền bạc mà ở tài lãnh đạo và nghệ thuật hướng dẫn. 

Mệnh có Thái dương đóng tại những cung ban đêm thì đần độn và hay nhầm lẫn. Mệnh có Thái 
dương ở những cung đắc địa bàn ngày thì thông minh, quyền quí, giầu sang. 

Đặc biệt khi tam hợp với Đào Hồng Hỉ tức Tam minh thì Thái dương rất sáng vì Đào hoa thông 
minh mau lẹ, Hồng loan đẹp đẽ, từ thiện, Thiên hỉ may mắn, vui vẻ, ba sao này làm cho Thái 
dương sáng thêm. 

Thái dương đồng cung với Hóa kỵ tại Sửu, Mùi thì thật toàn mỹ vì Sửu, Mùi là chỗ tranh tối tranh 
sáng được Hóa kỵ đánh tan đám mây đen đi. 

Những người Mệnh có Thái dương hãm địa tại Hợi Tí thì thanh liêm nho nhã và từ thiện, họ say 
mê văn chương triết lý bởi vì họ không tranh đua nổi trong thế giới tiền bạc nữa nên trở thành 
những nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng. 

Mệnh có Thái dương đóng tại các cung dương ban ngày như Dần, Thìn, Ngọ bao giờ cũng tốt hơn 
Mệnh có Thái dương đóng tại các cung âm ban ngày như Mão, Tỵ,. Ta lại quay về áp dụng thế 
đắc chính của Dịch (các hào 1,3,5 nếu là hào dương thì đắc chính). 

HChú ý: 

Hai sao Thái dương - Thái âm đóng vai trò rất quan trọng. Khi giải đoán, nhìn vào Thái dương ta 
thấy hình ảnh người cha, người chồng, nhìn vào Thái âm, hình ảnh người mẹ, người vợ, nhìn thái 
dương biết công danh, sự nghiệp, nhìn Thái âm biết tiền tài danh vọng bất cứ ở cung nào. 

Nếu hai sao đồng cung (chỉ ở hai cung Sửu và Mùi) thì tranh nhau sáng, nên người Nhật Nguyệt 
hay có day dứt nội tâm (moral conAict) tỉ như làm xong một việc gì đó thì lại ân hận, không làm 
được việc đó cũng ân hận; làm rồi lại không bằng lòng với mình vì muốn cầu toàn mà không hoàn 
hảo được. 

Nhật Nguyệt chia nhau sáng tại một cung là hình Lưỡng Nghi, một hình ảnh nói lên sự không 
quyết định (indecisive) củ người Nhật Nguyệt, một người lúc nào cũng ngập ngừng, lừng chừng 
không dứt khoát. 

Thái dương hãm địa mà gặp Khôi, Việt, Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Đào Hồng Hỉ thì lại giầu 
có danh vọng, tỉ như người không gặp thời, có tài không thực hiện được lý tưởng, nay có người 
giới thiệu với cấp thẩm quyền để được nâng đỡ. 

Thiên Khôi, Thiên Việt là quí nhân, Tả Hữu là bạn bè, Đào Hồng Hỉ là nhan sắc, khoan dung và 
vui vẻ, Xương Khúc là người tài ba, sáng suốt thì sự giúp đỡ phải hữu hiệu. 

Thái dương ở hãm địa gặp Tuần Triệt thì sáng lại tỉ như một kẻ sĩ tài ba đang nằm trong tù được 
phóng thích, trả lại tự do. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


84 


Thái dương ở bất cứ cung nào gặp Thiên hình đồng cung thì có tật ở mắt, Thái dương ở hãm địa 
mà gặp Kình Đà, Thiên hình, Riêu y sẽ khổ sở vất vả. 

Thái dương ở các cung: 

Mệnh : 

Thái dương là quan lộc tinh, ở cung Thân Mệnh bẩm tính thông minh, từ ái, khoan hậu, đại 
phúc đại thọ. Vì vậy Thái dương đóng ở cung Quan là tốt nhất, đó là biểu tượng của quyền hành, 
uy tín vì có tài năng. 

- Thái dương đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, 
Khoa Quyền Lộc, Đào Hồng Hỉ tất sẽ phú quí uy quyền hiển hách, phúc thọ song toàn, 

Thiên dương đắc địa rất thông minh, thẳng thắn cương trực, nhưng hơi nóng nẩy, chuyên 
quyền, nhưng nhân hậu, từ thiện và thích triết lý. 

- Thái dương đắc địa lại gặp Tuần Triệt án ngữ thường thiếu sức khỏe, hay đau đầu, suốt đời 
không mấy khi được xứng ý toại lòng, 

Thái dương đắc địa gặp nhiều sao xấu nhất là Kình Đà, Không Kiếp, Hóa Kỵ, Riêu Hình thì 
suốt đời vất vả, thường mắc tai nạn, tuổi thọ chiết giảm, 

Thái dương hãm địa về già mới an nhàn, hãm địa Hợi Tí là người cao khiết, hãm địa Thân 
Tuất Tí không lo ngại về bệnh tật, Thái dương hãm địa gặp Tuần Triệt án ngữ lại thành sáng sủa. 
Ớ Sửu được Nhật ở Tỵ, Nguyệt ở Dậu chiếu thì phú quí, phúc thọ song toàn, 
ở Mùi được Nhật ở Mão, Nguyệt ở Hợi chiếu cũng tốt như trên. 

Ớ vô chính diệu được Nhật Nguyệt sáng chiếu thì rất thông minh, có Tuần Triệt an ngữ thì tốt 
hơn. 

Thái dương, Thái âm hãm địa gặp sát tinh thì trộm cướp, bôn ba, dâm đãng. 

Mệnh ở Sửu hay Mùi gặp Thái dương, Thái âm, Triệt hay Tuần cũng tài danh phúc thọ. 

Phu thê: 

Nhật Nguyệt miếu địa sớm có vợ chồng. 

Tử: 

- Nhật Nguyệt Thai có con sinh đôi. 

Tài: 

Nhật Nguyệt, Tả Hữu, Vượng: triệu phú. 

Nhật Nguyệt sáng chiếu rất giầu có. 

Tật: 

Nhật Nguyệt hãm địa gặp Hóa kỵ, Đà la mù mắt, què chân. 

Di: 

Nhật Nguyệt, Tam hóa: phú quí, quyền uy. 

Nô: 

Nhật Nguyệt sáng : người dưới lạm quyền. 

Nhật Nguyệt hãm địa: tôi tớ ra vào luôn không ai được ở được lâu. 

Phụ: 

Nhật Nguyệt gặp Tuần Triệt: cha mẹ mất sớm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


85 


Vận 

Nhật Riêu-Y Đà Kỵ đau mắt nặng, ngoài ra còn có thể hao tài mất chức. 

Nhật Nguyệt Không Kiếp chiếu Mệnh có Kình Đà: mù hai mắt. 

Bài đọc thêm về Thái dương: 

Sao Thái dương (gọi tắt là Nhật, Dương) chủ về công danh, quan lộc, Ớ đời hễ có danh thì dễ kiếm 
tiền! 

Là biểu tượng người cha, người chồng, con mắt, sự sáng tạo, chỉ huy, tư cách. 

- Thái dương đắc địa ở những cung ban ngày (Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ) thì sáng suốt, 
thành đạt. 

Thái dương hãm địa ở những cung ban đêm (Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tí) thì lầm lẫn, thất thế. 
Theo dịch lý, Thái dương là biểu tượng dương, dù đóng ở cung ban ngày hay cung ban đêm, miễn 
là ở cung dương (Tí, Ngọ, Dần, Thân, Thìn, Tuất) là đắc chính, đúng người đúng việc, hợp lý hợp 
pháp thì không giàu cũng sang, cuối đời vẫn có chỗ đứng; 
còn ngược lại đóng ở cung âm (Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi, Mão, Dậu) 

thì dù có giầu sang trước mắt nhưng cũng chẳng bền vì không đắc chính, tiếm vị nên chẳng đàng 
hoàng, e rằng cuối đời lại vẫn trắng tay. 

*Thái dương đắc địa vẫn cần Đào Hồng Hỉ, có nhóm Tam minh này thì công danh đến mau chóng 
dễ dàng. 

- Thái dương hãm địa, cần gặp Tuần, Triệt, cũng cần gặp Đào, Hồng, Hỉ giúp sức gỡ thế bí, để 
có đường thoát. 

Thái dương thích Xương, Khúc, Khoa, Quyền, Lộc, có nhóm văn tinh này giúp sức thì được 
hưởng phúc lộc. 

Thái dương ghét lũ Riêu, Đà, Kỵ gặp đám tang ám này, thì bị miệng tiếng, bôi nhọ danh dự và 
chính bản thân cũng có điều mờ ám! 

- Thái dương SỢ: Kình, Đà, Không, Kiếp, gặp đám sát tinh này thì công danh trắc trở, đổ vỡ, lúc 
đó cần Tuần Triệt cứu giải để giảm bớt đau thương! 

- Thái dương gặp Tuần, Triệt, có 2 cách: 

+Thái dương đắc địa ở cung ban ngày gặp Tuần Triệt thì bế tắc vì như mặt trời bị mây che 
phủ, không chiếu sáng được, đang thành công mà hoàn cảnh xã hội thay đổi, không cần đến mình 
nữa. 

>^Thái dương hãm địa ở cung ban đêm mà gặp Tuần Triệt thì bế tắc ví như mặt trời bị 
mây che phủ, không chiếu sáng được, đang thành công mà hoàn cảnh xã hội thay đổi, không cần 
đến mình nữa. 

>^Thái dương hãm địa ở cung ban đêm mà gặp Tuần Triệt thì lại có dịp thoát được khó 
khăn đang giam hãm, nhờ hoàn cảnh xã hội thay đổi, mà người ta cần đến tài năng sẩn có của 
mình. 

ÌSL Hai trường hợp Thái dương - Thái âm (Nhật Nguyệt) đồng cung ở Sửu Mùi là nan giải 

hơn cả. 

Thái âm ở Sửu là trăng về sáng, công danh mới có đã sắp tàn, Thái âm ở Mùi Thái dương là sao 
dương đòng ở Sửu hay ở Mùi đều không đắc chính (không đúng chỗ vì Sửu Mùi đều là cung âm) 
cho nên Thái dương ở thế bất lợi so với Thái âm là sao âm dù ở Sửu hay Mùi đều đắc chính cả. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


86 


Thái dương ở Sửu hay Mùi thì công danh khó hiển đạt, tuy nhiên ở Sửu vẫn hơn vì mặt trời ló 
dạng vào buổi sớm mai tuy chưa sáng, còn ở Mùi, mặt trời tuy chưa xế bóng nhưng sẽ tối, tuổi già 
chắc chắn nhạt nhòa! 

Thái âm ở Sửu hay ở Mùi đều đắc chính, vì Thái âm có đức khiêm nhường, tính tình khôn ngoan, 
bao dung, chịu đựng lúc nào cũng có dịp thể hiện không nhiều thì ít tài năng của mình, ngậm 
miệng ăn tiền, chẳng giàu thì cũng không nghèo! 

Thái âm ở Sửu là trăng về sáng, công danh mới có đã sắp tàn, Thái âm ở Mùi thì mờ nhạt trơ trẽn 
buổi hoàng hôn nhưng sẽ sáng đẹp vào đêm, tương lai cuối đời vẫn còn no đủ. 

Cho nên cách “Nhật Nguyệt đồng lâm Sửu Mùi” là hình ảnh tranh chấp nội tâm của người 
“bất hiển công danh”, có tài mà không có đất dụng võ, hay nói đúng hơn, không biết phát huy 
đúng mức, không có can đảm lựa chọn cái mình muốn, cuộc đời lúc nào cũng lâm vào thế lưỡng 
nan, chờ nước đến chân mới nhẩy. 

Thế đứng của Thái clương: 

a) Thái dương ở Ngọ: 

Quyền cao chức trọng, đứng đầu một ngành. 

Ví như mặt trời giữa trưa, chói sáng. 

b) Thái dương ở Tỵ: 

- Công danh hiển đạt, đức độ, uy tín 
Nhưng thiếu chiều sâu. 

c) Thái dương ở Thìn: 

- Có đủ tiền tài danh vọng. 

d) Thái dương ở Mão, đi với Thiên lương: 

Hiền đức, phú quí, nhân hậu, sống lâu. 

e) Thái dương ở Dần, đi với Cự môn: Cự Nhật Dần Thân 

Sướng từ trong trứng, dựa hơi cha mẹ. 

Thích văn chương. 

- về già bất mãn vì công danh dở dang. 

f) Thái dương ở Sửu đi với Thái âm: Nhật Nguyệt tranh huy 

Phong lưu công tử, tuổi trẻ không hiển đạt. 

g) Thái dương ở Tí: 

- Ham nghiên cứu văn chương nghệ thuật, ghét gian tà. 

h) Thái dương ở Hợi: 

Giống như ở Tí nhưng có phần hay hơn. 

i) Thái dương ở Tuất: 

Khó hiển đạt, thích văn chương. 
ị) Thái dương ở Dậu: 

- nghệ sĩ, từ thiện. 

k) Thái dương ở Thân đi với Cự môn: 

Học giỏi nhưng không làm nên, bát đắc chí. 

- Tuổi trẻ sung sướng, tuổi già bình thường. 
ỉ) Thái dương ở Mùi: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


87 


giống như ở Sửu. 

4. Sao Vũ khúc 

Vũ khúc là sao âm, hành Kim. 

Vũ khúc tượng trưng cho giầu có, thịnh vượng. 

Tính nết: 

- Nghiêm nghị, oai vệ, cô đơn (càng oai thì càng cô đơn). 

Đại cứu giải mạnh hơn Tử vi (vì Vũ khúc chủ tiền bạc, mà có tiền thì mua tiên cũng được). 

Tướng mạo: 

Vũ khúc đắc địa người nở nang, nặng cân, đầu và mặt dài, vẻ uy nghi. 

Vũ khúc hãm địa người bé nhỏ, có nhiều ngấn vết, tóc rậm và xấu. 

Thế đứng của Vũ khúc: 

Miếu địa tại 4 cung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

Vượng địa Dần Thân Tí Ngọ 
Đắc địa Mão Dậu 
Hãm địa Tỵ Hợi 

Vũ khúc tượng trưng cho tài lộc, cho oai vệ nên kiêu căng, nếu đóng ở hai cung hãm địa Tỵ Hợi, 
tính kiêu căng biến tính tham lam và biển lận ( bần cùng sinh đạo tặc). Vũ khúc ở hãm địa nếu bị 
đầu độc bởi các sao xấu thì nghèo nàn, nếu có phúc tinh cứu giải thì sẽ trở nên kỹ nghệ và thương 
gia giầu có. 

Vũ khúc và các sao khác: 

- Vũ Lộc Mã: lập nghiệp xa quê nhưng rất thành công. 

Vũ Tấu Đào Hồng Hỉ: ca kịch sĩ. 

Vũ Phá Tỵ Hợi: tham lận bất lương, phá tán nghiệp tổ. 

Vũ Kình Đà Phá: khốn khổ vì tiền. 

Vũ Tham Sửu Mùi ở Mệnh: càng già càng phú quí. 

Vũ khúc ở các cung: 

Mệnh : 

Vũ khúc là tài bạch tinh, nếu đắc địa tại Mệnh là người thông minh, có chí lớn có tài tổ chức, có 
óc kinh doanh, tính quả quyết cương nghị nhưng hiếu thắng, suốt đời được hưởng giầu sang và 
sống lâu. Nếu gặp được các sao tốt đẹp hội hợp như Tử Phủ, Tướng, Tham, Xương Khúc, Khôi 
Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, tất phú quí tột bực. 

Vũ khúc Sửu Mùi công danh trắc trở lúc thiếu thời. 

Phải đứng tuổi mới khá, càng già càng giầu. 

Vũ khúc tại Mão tuy giầu sang nhưng trong mình có tật, lại hay mắc bệnh thần kinh, 

Vũ khúc tại Dậu thường có bệnh nội thương khó chữa, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


88 


Vũ khúc hãm địa kém thông minh lại tham lận, công danh trắc trở tiền tài khó kiếm phải bỏ 
nhà đi lập nghiệp phương xa. 

Vũ khúc hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa như Kình Đà Không Kiếp, Hỏa Linh, Hình Kỵ 
thì gian tham độc ác bất lương suốt đời cùng khổ cô đơn lại hay mắc tai nạn. 

Tài và Điền: 

Giầu có, 

Các sao hợp với Vũ khúc ở Tài, Điền là Thiên phủ, Nhật Nguyệt sáng, Tử vi, Thiên tướng, 
Đẩu quân, Cô Quả, Thiên mã, Hóa quyền. 

Các sao khắc Vũ khúc ở Tài Điền là Phá quân đồng cung, Tuần Triệt, Không Kiếp, Kình Đà, 
Hóa kỵ, Phục binh. 

Tật: 

Những người Mệnh Kim và Thủy ít bệnh vì là hai hành tương sinh với Vũ khúc, còn những 
người Mệnh Mộc và Hỏa nhiều bệnh hơn. 

Di: 

Đi xa làm ăn tốt hơn ở nhà. 

- Có Phủ, Tướng đồng cung rất tốt. 

Quan: 

Đồng cung Thiên phủ thì công danh hoạnh đạt, 

- Đồng cung Thất sát: võ biển. 

- Đồng cung Tham lang: buôn bán giầu có. 

Bài đọc thêm về Vũ khúc 

Vũ khúc là sao chủ về tài lộc, tính cương nghị có óc kinh doanh. 

Vận gặp Vũ khúc, có việc liên quan đến tiền bạc làm ăn, tâm hồn cô đơn trống trải. 

■?S5.Vũ khúc bao giở cũng đi với Tử vi - Liêm trinh trong thế tam hợp chiếu, Tử vi đắc địa thì Vũ, 
Liêm đắc địa, Tử vi hãm địa thì Vũ, Liêm hãm. 

- Vũ khúc cũng cần Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, có văn đoàn này giúp sức, nếu 
đắc địa thì được hưởng phú quí, nếu hãm địa thì cũng kinh doanh buôn bán khá giả. 

Vũ khúc gặp Văn khúc, là cách “Nhị khúc” thì tài kiêm văn võ, đầy uy danh. 

Tuần Triệt không ảnh hưởng tốt xấu gì đến Vũ khúc cả. 

Thế đứng của Vũ khúc: 

a) Vũ khúc ở Ngọ, đi với Thiên phủ, cách Phủ Vũ, là người căn cơ, trí thức, giầu có. 

b) Vũ khúc ở Tỵ, đi với Phá Quân, cách Vũ Phá là người có quyền ngầm, nhưng hay lên bổng 
xuống trầm, ương ngạnh và cô đơn, 

c) Vũ khúc ở Thìn, đơn thủ, là người quả cảm thông minh, có sự nghiệp lớn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


89 


d) Vũ khúc ở Mão, đi với Thất Sát, cách Vũ Sát, thì tuổi trẻ lao đao, bực dọc, nóng nẩy, tuổi già 
mới khá. 

e) Vũ khúc ở Dần, đi với Thiên Tướng, cách Vũ Tướng, cực quí, đại phú. 

f) Vũ khúc ở Sửu, đi với Tham lang, cách Tham Vũ đồng hành, là người giầu có nhưng cố thủ 
tham tài, tiền bạc là trên hết. 

g) Vũ khúc ở Tí, giống như ở Ngọ. 
lĩ) Vũ khúc ở Hợi, giống như ở Tỵ. 

i) Vũ khúc ở Tuất, giống như ở Thìn. 

j) Vũ khúc ở Dậu, giống như ở Mão. 

k) Vũ khúc ở Thân, giống như ở Dần. 

l) Vũ khúc ở Mùi, giống như ở Sửu. 

H Đàn ông có Vũ khúc thủ Mệnh, đắc địa lại gặp nhóm Văn tinh thì hiển đạt, có tài nhưng hay 
xa cách người thân. 

H Đàn bà có Vũ khúc thủ Mệnh đắc địa thì đảm đang, giầu có nhưng nên muộn lập gia đình mới 
vượng phu ích tử, có lợi cho chồng con, hãm địa thì bắt nạt chồng! 


5. Sao Thiên đồng: 

Là sao dương, hành Thủy 

Thiên đồng tượng trưng cho thay đổi bất thường, cho phúc lộc và trường thọ. 

Tính nết: 

Rộng lượng và từ thiện. Thiên đồng là một trong những đại phúc tinh (hơn cả Tử vi). Vì canh cải 
bất thường nên mỗi lần tới vận gặp Hóa lộc, Thiên đồng lại canh cải để giầu thêm. 

Tướng mạo: 

- Đắc địa thì thân hình nở nang, hơi thấp, chân tay ngắn, mặt vuông. 

- Hãm địa: mập và đen. 

Thế đứng của Thiên đồng: 

Khi miếu địa tại Dần Thân, vượng địa tại Tí, Thiên đồng rộng lượng và quả quyết. 

Khi bình hòa tại Mão, Tỵ, Hợi, Thiên đồng trung thực, rộng lượng nhưng không quả quyết 
nữa. 

Khi hãm địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Ngọ, Dậu, Thiên đồng hay thay đổi và sống vất vả. 

Thiên đồng và các sao khác: 

Đồng Lương Dần Thân: 
danh giá, có khiếu y, dược, sư phạm. 

Đồng Âm ở tí: đẹp đẽ, phúc hậu, thọ, nhưng nếu thêm Hổ, Khốc, Riêu Y đàn bà bạc phận 
khóc chồng. 

- Đồng, Không Kiếp, Hỏa Linh: u mê, nghèo khổ, số ăn mày. 


Thiên đồng ở các cung: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


90 


Mệnh: 

Thiên đồng là chủ tể cung Phúc đức 

Mệnh cơ Thiên đồng là người khiêm tốn, ôn hòa, văn mặc tinh thông, nhiều ý chí nhưng 
không hung bạo, 

- Thiên đồng đắc địa là người thông minh nhưng không quả quyết, tuy vậy vẫn được hưởng giàu 
sang và phúc thọ song toàn, 

Thiên đồng đắc địa lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu 
Khoa Quyền Lộc chắc chắn phú quí tột bực, nhưng gặp nhiều sao mờ ám xấu xa như sát tinh, 
Hình Kỵ thì bị lao tâm khổ tứ, sức khỏe suy kém. 

Thiên đồng hãm đắc địa Thìn Tuất Sửu Mùi là người hay khoác lác không cẩn ngôn 

Phu thê: 

Gia đạo tốt đẹp nếu Đồng Lương hay Đồng Âm đồng cung ở Tí. 

Gia đạo kém nếu Đồng ở Mão hay đồng với Nguyệt ở Ngọ. 

Gia đạo xấu nếu Đồng cung ở Dậu, ở Tỵ, 

Thìn Tuất thì bất hòa, xa cách. 

Thiên đồng, Cự môn đồng cung thì bỏ nhau, Thiên đồng Riêu-Y đồng cung thì ngoại tình. 

Tử tức: 

ơ Mão: đông con. 
ở Tỵ Hợi ít con. 

ở Thìn Tuất nhất là đồng cung với Cự thì hiếm con. 

Tài: 

Ớ Mão đồng cung với Lương thì giàu có. 

Gặp Nguyệt ở Tí, tay trắng làm giầu (bạch thủ thành gia). 

Tại Thìn Tuất thì túng thiếu. 

Đồng cung với Cự cũng túng thiếu mà còn bị kiện tụng vì tiền. 

Quan lộc: 

Cư Tí Mão và đồng cung với Lương có tài và hiển đạt. 

- Tại Tỵ Hợi phú quí bất thường, hoặc tại Dậu thì muộn công danh, 

- Xấu nếu gặp Cự đồng cung. 

Thiên đồng và canh cải: 

Người Thiên đồng thích canh cải. 

Sự canh cải này nhiều hay ít tùy theo thế đứng ở miếu địa, vượng đắc địa hay hãm đắc địa, 

nhưng dù có canh cải ở bật cứ cung nào 

Thiên đồng cũng vẫn trung thực, từ thiện, và rộng lượng. 

Ớ miếu địa Dần, Thân: Thiên đồng có toàn quyền canh cải. 

Ớ vượng địa Tí việc canh cải chỉ giới hạn trong phạm vi cố vấn thôi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


91 


ở các cung bình hòa như Mão, Tỵ, Hợi thì Thiên đồng lưỡng lự trước khi thay đổi. Lưỡng lự 
của Thiên đồng khác với lưỡng lự của Nhật Nguyệt vì dù sao cuối cùng Thiên đồng cũng thay đổi 
trong khi Nhật Nguyệt lưỡng lự rồi không làm gì cả. 

ở Tứ mộ và ở Ngọ là những cung hãm địa, Thiên đồng thay đổi thành ra ba hoa khoác lác nên 
bị coi thường, trở nên nghèo và vất vả. 

Hú kiến cần lưu tâm và chiêm nghiệm: 

Có Tử vi gia quyết đoán rằng Mệnh có Thiên đồng tại bất cứ cung nào (dù hãm địa) cũng làm 
nên vì Thiên đồng là Bạch thủ thành gia nghĩa là tay trắng làm nên sự nghiệp. 

Bài đọc thêm về Thiên đồng: 

Thiên đồng là sao phủ về phúc thọ, 

Tượng trưng bộ máy tiêu hóa. 

Trung hậu, từ thiện 
Tính canh cải bất thường. 

- Vận gặp Thiên đồng, có việc liên quan đến chỗ ở hay công việc. 

Người có Thiên đồng thủ Mệnh ở bất cứ cung nào cũng tay trắng làm nên, “Bạch thủ thành 
gia”. 

- Thiên đồng, miếu địa, vượng địa, đắc địa gặp đoán Văn đoàn, được hưởng phú quí, hãm địa 
thì thay đổi bất thường, bôn ba vất vả, đi buôn đủ ăn. 

Thiên đồng không sợ Tuần Triệt, có ý kiến lại chủ trương rằng Thiên đồng cần Tuần Triệt để 
ngăn ngừa tính thay đổi, cho dễ ổn định hơn. 

Thiên đồng là sao hiền lành, không nên gặp sát tinh, nếu gặp Hỏa tinh, Hình Kỵ dễ bị bệnh tật 
ở đường tiêu hóa. 

H Đàn ông có Thiên đồng thủ Mệnh, đắc địa, gặp nhiều may mắn, phúc thọ song toàn. 

H Đàn bà có Thiên đồng thủ Mệnh, đắc địa thì đảm đang, vượng phu ích tử, hãm địa thì nên 
muộn lập gia đình. 

Thế đứng của Thiên đồng: 

a) Thiên đồng ở Ngọ, đi với Thái âm, là người hiền hậu, nhu mì, hưởng tài lộc trung bình. 

b) Thiên đồng ở Tỵ, đơn thủ, được hưởng phúc sinh nhiều con. 

c) Thiên đồng ở Thìn, đơn thủ, bình thường, làm công chức. 

d) Thiên đồng ở Mão, đơn thủ, hiển đạt tột bực, đại phúc thọ. 

e) Thiên đồng ở Dần, đi với Thiên lương, là cách Đông Lương, suốt đời không có họa, con cái 

hiển đạt. 

f) Thiên đồng ở Sửu, đi với Cự môn, là cách Cự Đồng, dù hiển đạt cũng không thỏa chí. 

g) Thiên đồng ở Tí, đi với Thái âm, là người trí thức hiển đạt tột bực, có tài can gián của bậc 
trung thần. 

h) Thiên đồng ở Hợi, đơn thủ, giống như ở Tỵ. 

i) Thiên đồng ở Tuất, giông như ở Thìn. 

j) Thiên đồng ở Dậu, hiển đạt trung bình. 

k) Thiên đồng ở Thân, giống như ở Dần. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


92 


l) Thiên đồng ở Mùi, giống như ở Sửu. 

6. Sao Liêm trinh: 

Liêm trinh là sao âm, hành Hỏa, tượng trưng cho sự ham danh vọng cũng như Thái dương. 

Tính nết: 

Nóng nầy nên dễ lầm lỗi, dễ bị tù, thẳng thắn nhưng hay quạu. 

Người ta còn gọi Liêm trinh là sao Đào hoa thứ hai. Chỗ nào có Liêm trinh là chỗ đó có bóng 
giáng người đẹp, vận nào có Liêm trinh thì vận ấy có ướt át tình yêu. 

Cho nên tìm tình yêu không nên tìm ở Hồng loan, Đào hoa mà ở Liêm trinh. 

Nếu Liêm trinh đi với Đào Hồng Hỉ thì mối tình đoan chính và đẹp đẽ, ngược lại, nếu Liêm 
trinh đi với tam ám Riêu Đà Kỵ thì là mối tình sai trái, xấu xa của kẻ cuồng dâm. 

Tướng mạo: 

Đắc địa hay hãm địa thân hình cũng cao lớn, xương to và lộ, mặt dài, vẻ mặt không tươi 
nhuận, lông mày rậm, lộ hầu. 

Thế đứng của Liêm trinh: 

Miếu địa ở Thìn, Tuất. 

Vượng địa ở Tí Ngọ Dần Thân. 

Bính hòa ở Sửu Mùi. 

Hãm địa ở Tỵ, Hợi, Mão, Dậu. 

- Ớ vượng địa, đắc địa thì Liêm trinh thẳng thắn, can đảm nhưng khắc nghiệt. 

- ở hãm địa, Liêm trinh vẫn không bỏ được tính khó khăn, khắc nghiệt, mà lại còn thâm hiểm và 
mưu mô, nên cuộc sống vất vả, thiếu may mắn. 

- ở đắc địa Liêm trinh thành công về tình ái. 

- ơ hãm địa Tỵ Hợi mà còn có Hóa kỵ, Thiên hình, Tham lang đi kèm thì bị tù tội, mà dù có quí 
tinh Xương Khúc đi kèm cũng dễ bị tù vì đi với Xương Khúc, Liêm trinh là hình ảnh ngụy quân tử 
Nhạc Bất Quần. 

- Liêm trinh hãm địa ở Mão Dậu gặp Hỏa Linh là người không trung thực. 

Thế tam hợp Tử vi Vũ khúc Liêm trinh: 

Tử vi đóng đâu thì phía tay mặt có Vũ khúc, tay trái có Liêm trinh, có nghĩa là Vũ khúc và Liêm 
trinh là mặt phải và mặt trái của Tử vi, thí dụ Mệnh có Tử vi, Tài và Quan sẽ là Vũ khúc, Liêm 
trinh, nếu Mệnh có Vũ khúc thì Tài Quan sẽ là Tử vi và Liêm trinh. 

Liêm trinh và các sao khác : 

Liêm Tướng: dũng mãnh, oai quyền. 

Liêm, Xương Khúc: có tài thao lược. 

Liêm, Thiên hình đắc địa: quan võ giỏi, thẩm phán tài ba. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


93 


Liêm, Phá, Hỏa hãm địa: trong đời đã có lần tự tử. 

Liêm, Phá, Kỵ, Tham: chết cháy. 

Liêm, Kiếp, Kình ở Mão, Dậu: bị tù đầy. 

- Liêm, Kiếp sát ở Tỵ Hợi: tự ải trong tù. 

Liêm trinh ở các cung: 

- Liêm trinh là quyền lệnh tinh, 

Mệnh: 

- Mệnh có Liêm trinh đắc địa là người liêm khiết thẳng thắn can đảm dũng mãnh nhưng nghiêm 
nghị, nóng nầy, được hưởng giầu sang và sống lâu, nếu lại gặp các sao sáng sủa tốt đẹp như Phủ 
Tướng, Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, tất phú quí tột bực, uy danh lừng lẫy. 

- Liêm trinh đắc địa lại gặp các sao mờ ám xấu xa như sát tinh Kỵ Hình suốt đời chẳng mấy khi 
xứng ý toại lòng vì công danh trắc trở tiền tài khó kiếm lại hay bị bắt bớ giam cầm hay mắc tai 
nạn, 

- Liêm trinh hãm địa là người cay nghiệt tham hiểm nhưng có óc kinh doanh, khéo tay, thích đua 
chen, thường chuyên về kỹ nghệ hay thủ công, nhưng suốt đời vất vả và sức khỏe suy kém, lại 
khó tránh tai nạn và tù tội. 

Phu thê: 

- Hầu hết các vị thế đều bất lợi cho gia đạo. 

- Muộn lập gia đình, lập gia đình nhiều lần: ở Dần Thân hoặc có Tham lang hoặc Thất sát hay 
Phá quân, Thiên tướng đồng cung, 

- Khắc gia đạo nếu gặp Sát Phá Tham hay Thiên tướng. 

Tử tức: 

- Chậm con, ít con trừ khi đồng cung với Thiên phủ. 

- Khó nuôi con nếu gặp Thiên tướng, Sát Phá Tham. 

Tài bạch: 

Giầu có lớn khi có Thiên phủ, Thiên tướng đồng cung. 

Tốt ở Dần Thân, nhưng phải cạnh tranh với giầu có. 

Nếu đồng cung với Thất sát thì giầu có thất thường. 

Đồng cung với Phá quân thì tiền bạc đi liền với tai ương. 

Đồng cung với Tham lang thì lụy vì tiền. 

Thiên di: 

Rất tốt nếu đồng cung với Thiên phủ, Thiên tướng hoặc đơn thủ tại Dần, Thân. 

Có Phá quân đồng cung thì may rủi đi liền nhau. 

Có Thất sát đồng cung thi tai nạn gươm đao. 

Có Tham lang đồng cung thì bị hình tù, ám hại. 

Làm ơn nên oán. 


Nô: 

- Làm ơn nên oán. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


94 


Quan: 

Tại Dần Thân, hoặc đồng cung với Thiên phủ, Thiên tướng có uy quyền được người kính nể. 
Khi đi với Thất sát, công danh chậm. 

Khi có Phá quân đồng cung bất toại công danh. 

Khi đi với Tham lang thì có thể bị hình ngục. 

Điền: 

Hai trường hợp không tốt: 

ở Dần Thân không có điền sản. 

Có Tham lang đồng cung, tổ nghiệp bị phá sản. 

Phụ: 

Đồng cung với Thiên phủ, Thiên tướng thì cha mẹ khá giả. 

Đồng cung với Tham lang tại Dần Thân, cha mẹ nghèo. 

Đông cung với Thất sát, Tham lang: mồ côi sớm. 

Bài đọc thêm về Liêm trinh: 

Liêm trinh chủ quan lộc, hình ngục, tính thẳng thắn nóng nẩy, cạnh tranh, moi móc, đào hoa. 

- Vận gặp Liêm trinh có việc liên quan đến tình ái, tiếng tăm, tù tội ( Liêm Tham Tỵ Hợi). 

- Liêm trinh gặp : 

Phủ, Tướng, Tả Hữu, Khoa Quyền Lực: được hưởng phú quí. 

Xương, Khúc đồng cung: có tài chỉ huy, bén nhậy. 

Lũ sát tinh và Hóa kỵ, Thiên hình: dễ bị tù. 

Kình đà, Hỏa linh: luôn luôn ưu tư vì thiếu ăn, thiếu mặc, tù tội 
Bạch hổ đồng cung: cũng dễ bị tù. 

Không Kiếp: vô địch thế gian, nổi danh như cồn. 

- Liêm trinh bao giờ cũng đi với Tử vi - Vũ khúc trong thế tam hợp chiếu, nếu Tử vi đắc địa thì 
Liêm đắc địa, và ngược lại Tử vi hãm địa thì Liêm cũng bị hãm địa. 

Thế đứng của Liêm trinh: 

a) Liêm trinh ở Ngọ, đi với Thiên tướng, cách Liêm Tướng, là người có kỳ tài, được mến mộ. 

b) Liêm trinh ở Tỵ, đi với Tham lang, cách Liêm Tham Tỵ Hợi, dễ ở tù, có hiển đạt thì cũng gian 
truân. 

c) Liêm trinh ở Thìn; đi với Thiên phủ, cách Liêm Phủ, thì giầu có, hiển đạt, ít thăng trầm, sống 
lâu. 

d) Liêm trinh ở Mão,đi với Phá Quân, cách Liêm Phá, tàn nhẫn, dễ gặp nạn lớn, thành công và 
thất bại đi liền với nhau. 

e) Liêm trinh ở Dần, đơn thủ, bạo phát do thiên ân, nhưng sinh ra đời giữa lúc bố mẹ đang gặp 
khó khăn. 

f) Liêm trinh ở Sửu, đi với Thất sát, là cách Liêm Sát, sự nghiệp to lổn nhưng thăng trầm, 
“thượng lộ mai thi”, đi xa dễ gặp nạn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


95 


g) Liêm trinh ở Tí, giống như ở Ngọ. 

h) Liêm trinh ở Hợi, giống như ở Tỵ. 

i) Liêm trinh ở Tuất, đi với Thiên phủ, trung hiếu vẹn toàn, hưởng phú quí. 

j) Liêm trinh ở Dậu, giống như ở Mão. 

k) Liêm trinh ở Thân, giống như Dần. 

l) Liêm Trinh ở Mùi, giông như ở Sửu . 

HĐàn ông có Liêm trinh thủ Mệnh, đắc địa thì đa tài, đào hoa. Đàn bà có Liêm trinh thủ Mệnh 
đắc địa, thanh cao nhưng cũng dâm tính, nên muộn lập gia đình thì tốt. 

B. CHÒM THIÊN PHỦ: 

Sao Thiên phủ đứng đầu chòm sao đối nghịch với chòm Tử vi. Các sao trong hai chòm Tử vi và 
Thiên phủ đa số thường được coi là phúc tinh. 

Chòm Tử vi chủ trương ôn hoà, dùng đầu óc nhiều hơn là sức mạnh, được coi là chòm âm trong 
khi chòm Thiên phủ chủ trương hành động, ít lý luận nên được gọi là chòm dương. 

Thật vậy, sao Tử vi chẳng mạnh mẽ gì, chỉ đóng vai Lưu Bị khi cần đến thì tha, Vũ khúc là kẻ 
thực hiện kế hoặc kinh tài có đầu óc thực tế, Liêm trinh thì dám ra tay nhưng chỉ ra tay để phán 
xét, moi móc, doạ nạt, đập bàn đập ghế làm gương trong sạch nhưng chẳng làm gì được ai, chẳng 
đánh chẳng phá ai. 

Còn chòm Thiên phủ đa số các sao đều chủ trương hành động. Thiên tướng oai vệ, Thất sát dũng 
mãnh, Phá quân chống đối... làm thành một lực lượng chống lại lực âm của chòm Tử vi. 

1. Sao Thiên phủ: 

Sao âm, hành Thổ, 

Thiên phủ tượng trưng cho quyền lực, trên thực tế là quyền lực trong ý tưởng chứ không là quyền 
lực thực sự. Thiên phủ còn tượng trưng cho phồn thịnh ( nhưng chưa hẳn là giầu có ), uy tín, từ 
thiện và tài lộc. 

So Thiên phủ với Tử vi thì cả hai đều từ thiện nhưng Tử vi có thêm tính cách cứu giải các tai họa 
và bệnh tật, Thiên phủ thêm tính cách bao dung, phát lộc và sự bình an. 

Tướng mạo: 

Người Thiên phủ đắc địa thân hình đầy đặn, da trắng, vẻ mặt thanh tú, phụ nữ thì tươi đẹp như 
hoa. 

Thế đứng của Thiên phủ: 

Miếu địa ở Dần, Thân, Tí, Ngọ. 

- Vượng địa ở Thìn, Tuất. 

- Đắc địa ở Tỵ, Hợi, Mùi. 

- Bình hòa ở Mão, Dậu, Sửu. 

Thiên phủ không có hãm địa vì Thiên phủ là một sao “ba phải” cho nên chẳng hay cũng 
không dở. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


96 


Thiên phủ là kho tàng cho nên khi thời thế thay đổi như gặp sao Tuần thì kho bị mở cho cướp 
vào vơ vét rỗng tuếch. 

Thiên phủ rất sợ Tuần mà lại không sợ Triệt, Tử vi lại rất sợ Triệt. 

Nhưng dù nằm ở đâu, Thiên phủ cũng là người dễ gần, có óc từ thiện, có tài tổ chức, có thể 
giầu có, bình yên và vững vàng. 

Tử vi là người cha có lúc tốt, lúc xấu, là người có thủ đoạn nhất là khi rời cung Ngọ đi cặp kè 
với bọn đàng điếm. 

Thiên phủ là người mẹ hiền nên có thể làm sự xấu xa, tính hung hăng của Kình Đà, Hỏa Linh, 
nhưng nếu bị Tuần không, Thiên không, Không Kiếp hãm thì kho Thiên phủ tan tành và trống 
rỗng. 

Nếu Thiên phủ đi với Tử vi, Xương Khúc, Hóa khoa, Thiên việt, Thiên khôi thì rất mạnh vì có 
nhiều quí nhân bao bọc. 

Thiên phủ và các sao khác: 

- Các cách Tử Phủ, Tử Phủ Vũ Tướng, Phủ Vũ đều rất tốt về mọi mặt công danh, tài lộc, phúc 
thọ. 

- Nếu Thiên phủ đi với Hóa lộc, Lộc tồn thì càng thịnh đạt. 

- Nhưng nếu gặp Không Kiếp, Tuần Triệt, Kình Đà, Hỏa Linh thì tài lộc bị giảm đáng kể. 

Thiên phủ ở các cung: 

Mệnh: 

Thiên phủ là giải tai ách chi tinh, 

Mệnh có Thiên phủ đắc địa tọa thủ với nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp như Tử Tướng, 
Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc là người khoan hòa nhân hậu, ưu việc từ thiện, 
biết suy tính và nhiều mưu cơ, tất được hưởng phú quí và sống lâu. 

Thiên phủ sợ gặp Hóa kỵ và Không Kiếp, Mệnh có Thiên phủ gặp các sao ấy thì nghèo hèn 
không giữ được sản nghiệp ông cha. 

Thiên phủ gặp Tuần Triệt án ngữ hay Thiên không, Không Kiếp hội hợp thì cùng khổ suốt 
đời, khó tránh tai họa, gặp cách này chỉ lánh mình chôn cửa Thiền mới sông lâu được. 

Thiên phủ chế giảm được tính hung ác của Kình Đà linh Hỏa 

Nữ nhân có Thiên phủ thủ Mệnh là người nhan sắc, nếu gặp nhiều cát tinh thì giầu sang, 
vượng phu ích tử. Nếu bị Tuần Triệt án ngữ hay gặp Không Kiếp thì suốt đời vì chồng con. 

Tài, Điền, Quan : 

Thường rất tốt đặc biệt ở Tỵ, Hợi. 

Phối: 

Thiên phủ đẹp nhất ở Tỵ Hợi, hoặc đồng cung với Tử Vũ Liêm, 
ở Sửu Mùi Mão Dậu thì vợ chồng bất hòa. 

Vận: 

Nếu gặp Tam Không thì phá sản, hao tài, mắc lừa, đau yếu. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


97 


Bài đọc thêm về sao Thiên phủ: 

Thiên phủ chủ tài lộc, quyền thế, bao dung, tha thứ. 

Là sao hòa giải, can gián, nuôi dưỡng, giảm bớt tính hung hăng của lũ sát tinh, tăng thêm tính 
nhân hậu của các phúc tinh ví như tá dược, chất xúc tác trong một dược phẩm. 

Không tự mình làm nên chuyện, mà chỉ điều hành vun đắp, ví như mẹ hiền săn sóc đàn con. 

Là mắt xích nối vòng Tử vi với Sát Phá, Liêm Tham. Chính Phá Quân mới là kẻ đương đầu 
với Tử vi, ví như lý trí (Tử vi ) và hành động (Phá Quân) luôn tranh chấp, chống đối rối lại hòa 
hợp tùy theo hoàn cảnh. 

Có thể ví Tử vi là Càn và Thiên phủ là Khôn trong dịch lý vậy. 

Thiên phủ cần Tử vi, Thiên hướng, Vũ khúc, Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Khôi việt, để 
giải quyết những công việc khó khăn. 

Thiên phủ không sợ Triệt, vì dù hoàn cảnh nào, người có Thiên phủ cũng vẫn vững lòng 
(coníident). 

Thiên phủ lại sợ Tuần không, Thiên không, vì gặp lũ Không vong thì kho tàng trở nên rỗng 
tuếch, táng gia bại sản, tình duyên tan vỡ - cách “Phủ phùng không”. 

Thế đứng của Thiên phủ: 

a) Thiên phủ ở Ngọ, đi với Vũ khúc, thì giầu có trí thức, căn cơ. 

b) Thiên phủ ở Tỵ, đơn thủ, càng ngày càng giầu, sống lâu. 

c) Thiên phủ ở Thìn, đi với Liêm trinh, giầu có hiển đạt, ít thăng trầm, trường thọ. 

d) Thiên phủ ở Mão, đơn thủ, trầm tĩnh, có danh dự, trọn đời không lo cơm áo mặc. 

e) Thiên phủ ở Dần, đi với Tử vi, là cách Tử Phủ, quí bất khả ngôn (tốt hết chỗ nói) ngũ phúc 
trường cửu (Phú, Quí, Thọ, Khang Ninh) giầu sang, sống lâu, bình an, yên ấm lâu dài. 

f) Thiên phủ ở Sửu, đơn thủ, không sang thì giầu (Phi vinh tắc phú), có quyền lớn. 

g) Thiên phủ ở Tí, đi với Vũ khúc, giống như ở Ngọ. 

h) Thiên phủ ở Hợi, giống như ở Tỵ. 

i) Thiên phủ ở Tuất, đi với Liêm trinh nhất phẩm đại thần, trung hiếu vẹn toàn. 
ị) Thiên phủ ở Dậu, đơn thủ, giống như ở Mão. 

k) Thiên phủ Thần, giông như ở Dần nhưng hơi kém một tí. 

l) Thiên phủ ở Mùi, giống như ở Sửu. 

H Đàn ông có Thiên phủ ở thủ Mệnh, gặp nhiều sao tốt đẹp phù trợ chắc chắn sẽ giàu sang, sống 
lâu, gặp lũ không vong thì lao tâm khổ trí. 

H Đàn bà có Thiên phủ thủ Mệnh, mặt đẹp như hoa được hưởng giầu sang, gặp lũ không vong thì 
khổ vì chồng con. 

2 . Sao Thái âm: 

Thái âm là sao âm, hành Thủy. 

Thái âm tượng trưng cho tiền bạc, nhà cửa, văn chương. 


Tính nết: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


98 


Từ thiện, khiêm nhường (người Thái âm hay nhường nhịn nên tránh được tai họa, ai mà chẳng ưa 
người hiền lành, bảo sao nghe vậy). Hào một của quẻ Khiêm trong kinh Dịch nói: 

“Khiêm khiêm, quân tử dụng thiệp đại xuyên” 

Tạm dịch: “Cứ khiêm nhường thì người quân tử vượt mọi trở ngại”. 

Tướng mạo: 

Nếu đắc địa thân hình to lớn, cao, da trắng, mặt tròn, mắt sáng. 

Nếu hãm địa thì thân hình nhỏ, cao, mặt dài. 

Thế đứng của Thái âm: 

- Miếu địa ở: Dậu, Tuất, Hợi 

- Vượng địa ở Thân, Tí 
Bình hòa ở Sửu, Mùi 

ở ba thế trên thì Thái âm là người từ thiện và dễ gần. 

Nếu ở hãm địa tại: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thái âm ít từ thiện và hay sai lầm. 

+ Chú ý: 

Thái âm là mặt trăng, hiền lành, nhu mì, nên khi đóng ở những chỗ tranh đấu thì không có 
khả năng vì không đúng chỗ. Không đúng chỗ là không đắc chính, thì dụ Thái âm ở vào 
những cung ban ngày không đắc chính nên lầm lẫn, nổi cáu, không tử thiện và vô ơn. Thiên 
âm dù vậy cũng không làm hại ai cả. 

Ớ những cung không đắc chính mà có Đào Hồng Hỉ giúp thì Thái âm lại sáng. 

Có Hóa kỵ đồng cung ở Sửu Mùi cũng thật toàn mỹ vì Hóa kỵ tầy được đám mây đen tối đi, 
Có xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc là quí nhân phù trợ thì lại trở nên 
giầu sang và nổi tiếng. 

Thái âm ở hãm địa mà gặp Tuần Triệt thì lại sáng nhưng gặp Riêu-Y thì càng khổ thêm. 

Thái âm ở vượng địa, miếu địa mà gặp Tuần Triệt thì trở nên tối tăm ngay. 

Thái âm dù ở cung nào mà gặp Thiên hình đồng cung thì cũng có thương tật ở mắt, Thái 
dương cũng vậy, vì hai mắt là hai chỗ linh động và sáng nhất trên mặt người ta biểu tượng 
bởi hai sao Nhật Nguyệt. 

Thái âm và các sao khác: 

Thái âm sáng gặp Lộc tồn thì rất giầu có, 

Thái âm đắc địa gặp Hóa kỵ càng rực rỡ thêm, 

Thiên âm sáng gặp Tam hóa thì vừa giầu sang vừa có khoa bảng, 

Thái âm sáng gặp Xương Khúc thì rất thông minh, 

Thái âm sáng gặp Tứ linh thì hiển hách, 

Thái âm sáng gặp Đào Hồng Hỉ thì người đẹp đẽ, đây là sô" các minh tinh, bộ sao này có thể xấu 
về tình duyên. 

Thái âm hãm gặp Thiên lương chiếu thì đàn bà dâm đãng, 

Thái âm gặp Tam ám Riêu Đà Kỵ thì lao khổ nghèo hèn, 

Thái âm gặp Tam không thì phú quí nhưng không bền, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


99 


Thái âm, Thiên đồng ở Tí, đàn bà rất đẹp nhưng bạc Mệnh khóc chồng, 

Thái âm, Thiên cơ ở Dần gặp Xương, Riêu thì đa tình, sa đọa, làm thì văn dâm tình. 

Thái âm ở các cung: 

Mệnh: 

Thái âm là tinh hoa của Thủy, cùng với Thái dương là nghi biểu của trời. 

Người cung Mệnh có Nguyệt đắc địa, sinh ban đêm, từ ngày 10 đến 20 thì toàn mỹ. 

Nguyệt đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, 
Khoa Quyền Lộc, Đào Hồng Hỉ, tất phú quí tột bực và nổi tiếng. 

Nguyệt đắc địa bị Tuần Triệt án ngữ thì mất tốt đẹp, hãm địa rất cần Tuần Triệt hoặc Thiên 
không để sáng ra, hãm địa gặp được Thiên tài hay Khôi Việt cũng tốt. 

Nguyệt rất SỢ Không Kiếp, Kình Đà Riêu Kỵ gây cô đơn cùng khổ và tai nạn, Nguyệt hãm địa 
gặp Hóa Kỵ gây cô đơn cùng khổ và tai nạn, Nguyệt hãm địa gặp Hóa kỵ cũng như mặt trăng mờ 
ám còn bị mây đen che lấp (nữ Mệnh thiết kỵ hắc vân), sợ Liêm trinh, Thất sát đồng cung. 

Bào : 

Nhật, Nguyệt giáp thai có anh em song sinh 

Phối: 

Nhật Nguyệt đắc địa : sớm có gia đình, 

- Nguyệt, Xương Khúc : vợ đẹp, 

- Nguyệt, Quyền cư Thân: sợ vợ 

Tử: 

Nhật, Nguyệt, Thai có con sinh đôi. 

Tài: 

- Nguyệt sáng gặp Sinh, Vượng rất giầu có. 

Nhật Nguyệt sáng gặp Vũ chiếu : giầu có lớn. 

- Nguyệt Tuất, Nhật thin đại phú. 

Di: 

Nhật Nguyệt sáng gặp Tam hóa : được nhiều người quí trọng. 


Nô: 

Nhật Nguyệt sáng : tôi tớ lạm quyền, có phụ tá đắc lực. 

Quan: 

Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi không gặp Tuần Triệt: bất đắc chí. 

Bài đọc thêm về Sao Thái âm : 

Thái âm là sao chủ về tiền bạc, nhà đất, gọi tắt là Nguyệt, Âm. 

Tính nết từ thiện may mắn, có khiếu văn chương, mỹ thuật. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


100 


Biểu tượng người mẹ, người vợ, con mắt 
Tượng trưng sự thừa hành, bao dung, nuôi dưỡng. 

Vận gặp Thái âm, liên quan đến tiền bạc nhà đất. 

Theo dịch lý, Thái âm là biểu tượng âm, dù đóng ở cung ban ngày hay ban đêm miễn là đóng ở 
cung âm là đắc chính, cuộc đời không sang cũng không giầu, còn ngược lại đóng ở cung dương dù 
hiện tại công danh có phát đạt thì cuộc đời cũng chẳng yên thân vì tiếm vị. 

H Thái âm cần Đào Hồng Kỷ, thích Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, sợ Riêu Đà Kỳ, ghét Không 
Kiếp. 

Thái âm gặp Tuần Triệt, nếu đắc địa thì bế tắc, nhưng nếu hãm địa thì lại có dịp thoát cảnh khó 
khăn. 

H Đàn ông có Thái âm ở Mệnh là người mềm dẻo, khôn ngoan, lo làm giầu, thích văn chương 
mỹ thuật. 

H Đàn bà có Thái âm ở Mệnh là người đảm đang, giầu sang, gặp Tuần Triệt thì nên muộn lập 
gia đình để tránh cảnh ngang trái. 

Thế đứng của Thái âm: 

a) Thái âm ở Ngọ, đi với Thiên đồng, cách Đồng âm, là người hiền nhân quân tử, hưởng phú quí 
trung bình. 

b) Thái âm ở Tỵ, đơn thủ, nhu nhược, có nhiều nữ tính, chịu nhiều cay đắng. 

c) Thái âm ở Thìn, đơn thủ, mất mát nhà cửa, hưởng phong lưu qua thăng trầm. 

d) Thái âm ở Mão, đơn thủ, thích nhàn hạ, hiển đạt trung bình. 

e) Thái âm ở Dần, đi với Thiên cơ, cách Cơ Âm Dần Thân, mơ mộng viễn vông, lãng mạn, 
không giầu. 

f) Thái âm ở Sửu, đi với Thái dương, cách “ Nhật Nguyệt tranh huy”, mặt trời mặt trăng tranh 
nhau sáng, hóa ra cùng mờ nhạt, cuộc sống vẫn phong lưu, tuổi trẻ không hiển đạt, về già có 
danh. 

g) Thái âm ở Tí đi với Thiên đồng, cách Đồng Âm cư Tí, bậc trí thức hiển đạt, có tài can gián của 
bậc công thần. 

h) Thái âm ở Hợi, đơn thủ, đứng đầu quan văn, quyền cao chức trọng. 

i) Thái âm ở Tuất, đơn thủ, cả đời giầu sang, chẳng bao giờ tàn. 

j) Thái âm ở Dậu, đơn thủ, trọn đời phong lưu, phú quí, nghiêng nhiều về phúc. 

k) Thái âm ở Thân đi với Thiên cơ ( đắc địa ) là nhà văn, nhà thơ lớn, phú quí nhàn hạ. 

i) Thái âm ở Mùi đi với Thái dương , tuổi trẻ không hiển đạt, phong lưu suốt đời, về già có tiền. 


3. Sao Tham lang: 

Tham lang là sao âm, hành Thủy. 

Tham lang tượng trưng cho dâm dục, quyền hành, giầu sang đi kèm nghèo khổ, thành công đi kèm 
thất bại, người có Tham lang thủ Mệnh thì mỗi thành công lại có thất bại đi theo. 

Tham lang nằm trong chòm Sát Phá Tham, một chòm sao hành động, khi hành động thì thành 
công và thất bại theo nhau là chuyện thường tình. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


101 


Tính nết: 

Tham lam, dâm dục, chỗ nào có Tham lang thì tham lam, say mê, huênh hoang, nhưng lại trung 
thực, không gian manh. 

Tướng mạo: 

Nếu đắc địa thì thân hình cao lớn, da trắng, mặt đầy đặn, tóc râu rậm rạp. 

Nếu hãm địa thân hình gầy, người xấu, mặt dài, không đầy đặn, cổ cao. 

Thế đứng của Tham lang: 

- Miếu địa : Thìn, Tuất, Sửu , Mùi, Tham lang bộc lộ được đúng nhân cách và tư 
cách của mình : rất dâm, rất say mê, huênh hoang và kiêu ngạo. 

Vượng địa : Dần, Thân, Tham lang có quyền hành và tài lộc 
( chỗ nào có Tham lang là có quyền hành và tài lộc). 

Hãm địa : Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Tỵ, Hợi. Tham lang trở nên cuồng dâm ( sadist), bừa bãi, buông thả 
nhưng không hẳn là xấu hoàn toàn. Thí dụ Tham lang đi với Tử vi trong thế Tử Tham ở Mão Dậu. 
Trong thế này, Tham lang làm đâu bỏ đó, tính nết cẩu thả, có thể đi đến bê tha, nhưng cũng rất 
khéo léo và có tài. 

Tham lang đắc địa mà có Hóa kỵ, đồng cung thì buôn bán giầu có, nhưng Tham lang đã có Hóa 
kỵ, lại thêm Riêu-Y đồng cung, ở bất cứ cung nào, cũng dễ bị tù tội hoặc mắc tai nạn sông nước. 


Tham lang và các sao khác: 

Tham Hỏa đồng cung : miếu địa phú quí tột bậc. 

Tham lang, Trường sinh ở Dần, Thân : sống lâu. 

Tham Vũ đồng cung ở Tứ mộ giầu sang từ 30 trở đi, nhưng nếu cách này gặp Phá quân thì lại 
sa đọa tửu sắc. 

- Tham Liêm đồng cung ở Tỵ, Hợi : trai đàng điếm, gái giang hồ, cần có Hóa kỵ mới hóa giải 
nổi. 

Tham Liêm ở Dần Thân gặp Văn Xương đồng cung có phen bị tù đầy khổ ải. 

Tham, Liêm,Tuyệt, Linh đồng cung : chết non. 

Tham Liêm, Không Kiếp, Kình, Hư, Mã : chết non. 

Tham lang Tí Hợi có Kình Đà đồng cung : giang hồ lãng tử. 

Tham lang, Không Kiếp ở Mão Dậu đi tu phá giới. 

Tham Đào hay Tham Hồng : dâm đãng, lăng loàn. 

Tham Vượng, Quyền ở Tí Hợi: rất giàu sang. 

Tham Kỵ ở Tứ mộ buôn bán đa đoan nhưng giầu có. 

Tham lang ở các cung: 

Mệnh: 

- Tham lang đắc địa thiếu thời vất vả nhưng càng về già càng sung sướng an nhàn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


102 


Tham lang đắc địa gặp nhiều sao tốt đẹp nhất là Vũ Sát Phá Liêm, Tả Hữu Khoa Quyền Lộc 
hay Hỏa Linh đắc địa chắc chắn được hưởng giầu sang tột bực, uy quyền hiển hách và sống lâu. 

Tham lang hãm địa hội hợp nhiều trung cát tinh cũng có sự nghiệp nhưng không lâu bền. 
Tham lang hãm địa gặp nhiều sao mờ xấu nhất là Hóa kỵ Thiên hình thì suốt đời cung khổ. 

Tham lang Tí Ngọ hay Tỵ Hợi là người gian hiểm, tham lam, nhiều dục vọng, có óc kinh 
doanh nhưng không bền chí, 

Tham lang hãm địa ở Mão Dậu là người yếm thế, hay thất bại, hay gặp tai nạn, chỉ có tu hành 
mới mong yên thân. 

Có Tham lang ở Tứ chính : Tí Ngọ Mão Dậu đều là hạng trộm cắp, gian xảo. 

Phối: 

Tham lang ở Thìn Tuất: vợ ghen tuông, chồng chơi bời. 

Tham lang ở Dần Thân : vợ chồng dâm đãng bạc tình, hôn nhân chóng thành nhưng dễ tan rã. 
Tham Liêm : vợ chồng dễ lấy dễ bỏ. 

Tham Vũ : muộn gia đạo hoặc tuổi tác chênh lệch nhiều. 

Tham Hồng Đào : tới vận lập gia đình. 

Tài: 

Cùng Vũ khúc ở Thìn Tuất thì phát đạt sau 30 tuổi. 

Cùng Liêm trinh ở Tí Ngọ : túng thiếu. 

Tham lang đơn thủ Tí Ngọ cũng nghèo. 

Quan: 

ở Tí Ngọ thì tham nhũng. 

Đồng cung với Liêm trinh thì quan nhỏ dễ bị tù. 

Phúc: 

Đi cùng Vũ Khúc ở Thìn Tuất: tốt. 

Đi với Liêm trinh : tai họa về hình tù. 

Tử: 

Tham lang ít hợp với Tử tức cho nên ở các cung đều muộn con hay con phá gia chi tử 

Bài đọc thêm về sao Tham lang: 

- Tham lang là sao chủ về uy quyền, tài lộc, dục vọng. 

Biểu tượng của thịt 

Đắc địa thì khá thông minh, trung hậu, hiếu thắng, tự đắc. 

Có óc kinh doanh, hay suy tính làm ăn lớn. 

Thích giao tế, lui tới chôn ăn nhậu ồn ào. 

Có chất “mánh” trong người 

H Tham lang thích Hỏa Linh, có 2 sát tinh này thì làm ăn phát đạt, giầu lớn nhất là ở tứ mộ 
(Thìn Tuất, Sửu Mùi). 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


103 


Tham lang ghét Riêu Kỵ, gặp 2 ám tinh này dễ bị tai tiếng, bắt bớ giam cầm vì tình và tiền. 

Tham lang không sơ Tuần Triệt. 

Tham lang ở: 

- Tí Ngọ thì ham chơi bời, dâm dật. 

- Tỵ Hợi đi với Liêm trinh thì liều lĩnh, nôn nóng, nham hiểm nên dễ bị tù. 

Vận gặp Tham lang có việc liên quan đến công danh, tài lộc, dễ được hoạnh tài (tiền bạc tự nhiên 
dâng đến), tình duyên, sắc dục. 

H Đàn ông có Tham lang đắc địa ở Mệnh thì tài giỏi, tham tiền, siêng năng lúc ban đầu, sao 
lãng lúc cuối. 

H Đàn bà có Tham lang đắc địa ở Mệnh thì tài giỏi đảm đang, gan góc, ghen tuông. 

Thế đứng của Tham lang: 

a) Tham lang ở Ngọ, gian tham, khó hiển đạt. 

b) Tham lang ở Tỵ, đi với Liêm trinh, là cách Liêm Tham Tỵ Hợi, dễ ở tù 

c) Tham lang ở Thìn, giầu có tột độ, bạo phát. 

d) Tham lang ở Mão, đi với Tử vi, là cách Tử Tham Mão Dậu, có sự nghiệp lớn, trong tình 
trường có nhiều uẩn khúc, lòng hay dối trá. 

e) Tham lang ở Dần, là dân chơi thứ thiệt, ăn ngon mặc đẹp, chơi bời thỏa chí, luôn luôn có 
tiền, có vợ hay chồng giầu. 

f) Tham lang ở Sửu, đi với Vũ Khúc lá cách Tham Vũ đồng hành, giầu có quyền uy, cố thủ 
tham tài. 

g) Tham lang ở Tí, đàn ông chơi bời, đàn bà dâm đãng, nhưng suốt đời phong lưu. 

h) Tham lang ở Hợi, giông như ở Tí. 

i) Tham lang ở Tuất, giống như ở Thìn. 

j) Tham lang ở Dậu, giông như ở Mão. 

k) Tham lang ở Thân, giống như ở Dần. 

l) Tham lang ở Mùi, giống như ở Sửu . 


4. Sao Cự Môn : 

Cự môn là sao âm, hành thủy. 

Cự môn tượng trưng cho cái mồm cho nên chủ ngôn ngữ, thị phi. 

Tính nết: 

Hoạt bát và thuyết phục, có uy quyền và tài lộc. 

Tướng mạo : 

Đắc địa thì thân hình đẫy đà, thấp, da trắng, mặt vuông, đầy đặn, mắt lộ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


104 


Thế đứng của Cự môn : 

Miếu địa ở Mão Dậu 
Vượng địa ở Tí Ngọ, Dần 
Đắc địa ở Thân, Hợi 

Ớ những cung trên Cự môn là người có uy quyền, nhân hậu, dễ gần, có óc tổ chức như Thiên 
cơ. 

Đừng tìm ở Cự môn một ân sủng vì vô ích, Cự môn chỉ có lý không có tình. 

Cự môn hãm địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ thì gian giảo, dễ giận và hiếu thắng. 

- Dù ở miếu địa, vượng địa, đắc địa, Cự môn cũng vẫn cần Tuần Triệt để thắng lại cái đa ngôn 
đa quá. 

Dù ở miếu địa, vượng địa, đắc địa mà gặp Hóa kỵ, Cự môn cũng trở thành một kẻ “ thối 
mồm”, hay sinh chuyện, thất bại trên tình trường, còn làm người ta ghét. 

Gặp Hóa kỵ cũng dễ mắc nạn đường xá, sông nước. 

Cự môn ở hãm địa mà được Thái tuế, Lộc tồn thí lại giầu vì buôn bán phát tài. 

Cư môn và các sao khác : 

Cự môn,Thái dương đồng cung ở Dần vinh hiển ba đời,(Cự Nhật Dần cung, quan phong tam 
đại) 

Nếu thêm Quyền Phượng thì thêm tốt. 

Nếu thêm Lộc tồn thì lại xấu, suốt đời bấc đắc chí (Lộc tồn là sao chậm trễ). 

- Cự Cơ Mão Dậu có quan chức lớn, tài lộc dồi dào, nếu có thêm Song Hao thì giầu có và uy 
quyền nhưng tính tình phóng đãng. 

Cự Khoa Thìn Tuất: có khả năng du thuyết. 

Cự môn hãm địa, gặp Kình đà, có bệnh nan y, nếu không bệnh thì trộm cắp, đàng điếm, lăng 
loàn. 

Cự môn, Hỏa Linh rất xấu, có thể chết thảm, nếu thêm Kình Đà có thể tự trầm hay thắt cổ. 

- Cự môn ở Tí Ngọ, có Lộc tồn đồng cung, có học có tài nhưng bất đắc chí. 

Cự môn, Hóa kỵ, ở nữ Mệnh có con gái thất trinh đàn bà thất Tiết (nếu có thêm Không Kiếp 
thì đúng lắm). 


Cự môn ở các cung: 

Mệnh : 

- Cự môn chủ ngôn ngữ, thị phi 

- Cự môn đắc địa là người thông minh, nhân hậu vui vẻ, có mưu cơ, có trí xét đoán sáng suốt, ăn 
nói đanh thép, được hưởng giầu sang và sống lâu. Cự môn đắc địa gặp Xương Khúc Khôi Việt 
Khoa, Tuế, Tả Hữu Khoa Quyền Lộc hội hợp là người có văn tài lỗi lạc, khẩu thuyết hùng hồn, 
thích hoạt động chính trị, thường xuyên về tư pháp, ngoại giao, được hưởng giầu sang. 

- Cự môn đắc địa gặp Tuế, Hổ, Phù hội hợp là người hay lý luận, thường làm quan tòa thầy cãi. 

- Cự môn hãm địa là người kém thông minh gian quyệt, tham lam, khoác lác suốt đời vất vả bệnh 
tật hay mắc tai nạn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


105 


Tật: 

- Cự Kỵ, Lưu hà chết đuối 

- Cự môn, Kình Đà, Hỏa Linh đồng cung bệnh do tửu sắc. 


Di: 

- Cự môn: bị khẩu thiệt. 

- Cự môn, Hỏa Linh: chết đường. 

Nô: 

- Tôi tớ bạn bè oán trách. 

- Bị phản bội nếu hãm địa. 

Điền: 

- Rất nhiều nhà cửa 

Phụ: 

- Cha mẹ bật hòa. 

Phối: 

- Cự môn Tí, Ngọ, Hợi: vợ chồng quí hiển nhưng bất hòa. 

- Cự môn Thìn, Tỵ, Tuất: vợ chồng bỏ nhau nhiều lần lập gia đình. 

Tử: 

- Cự môn, Thiên cơ: có con bị bào. 

Tài: 

- Tại Hợi, Tí, Ngọ tay trắng làm nên. 

- Tại Dần giầu có lớn 

- Tại Thìn, Tuất tiền tài khi vô khi ra. 

- Cự môn Thiên cơ buôn bán giầu có. 

Quan: 

- Tại Tí Ngọ: văn võ kiêm toàn. 

- Tại Tỵ công danh trắc trở. 

- Tại Thìn Tuất công danh về sau mới phát. 

Vận: 

Cự môn, Hóa kỵ: tai nạn sông nước hay xe cộ. 

- Cự môn: kiện tụng. 

- Cự môn, Tang Hỏa Linh: đau ốm tán tài. 


Bài đọc thêm về sao Cự môn: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


106 


Cự môn là sao chủ về miệng lưỡi, ngôn ngữ. 

Là biểu tượng cái mồn. 

Đắc địa thì ăn nói đanh thép (là sao của các nhà hùng biện, luật sư, thẩm phán, thầy giáo), hãm 
địa thì điêu ngọa, lắm điều, xấu miệng. 

Vận gặp Cự môn, dù ở cung nào cũng liên quan đến tranh cãi, miệng tiếng, nổi danh tốt cũng như 
xấu: 

Cự môn đóng ở cung Phu Thê là xấu nhất, nếu cung Mệnh, Thân, Phúc cũng xấu thì vợ chồng 
khắc khẩu, sinh ly, tử biệt. 

Cự môn hãm địa cần có Hóa khoa cứu giải, có nghĩa là cần khiêm nhường, xuống nước năn nỉ thì 
tránh được họa lổn. 

H Người có Cự môn thủ Mệnh, dù ở bất cứ cung nào cũng ôm cao vọng nhưng hay bất mãn. 

Cự môn ở Tí Ngọ gặp Tuần Triệt là kỳ cách, người xưa gọi là “Thạch trung ẩn ngọc” ví như ngọc 
nằm trong đá, có thợ đẽo đá cắt gọt thành viên ngọc quí, có nghĩa là tài năng gặp thời. 

Cự môn cần Song Hao (Mão, Dậu) ví như phải khổ công gánh nước sôn nghĩa là lớn rửa sạch viên 
ngọc thô còn dính đất cát, có nghĩa là tài năng cần trao dồi hàng ngày thì sẽ có dịp dùng đến. 

Cự môn thích Khoa Quyền Lộc, ví như viên ngọc được bầy trong tủ kính của tiệm kim hoàn, có 
nghĩa là tài năng được quí nhân biết đến trọng dụng. 

Cự môn rất cần Khốc Hư (Tí, Ngọ) để nổi danh. 

Cự môn đắc địa gặp đoàn văn tinh như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, sẽ 
được hưởng phú quí, nổi danh. 

Cự môn đắc địa gặp Tuế Hổ Phù thì lý luận giỏi. 

Cự môn gặp Lộc tồn thì không hay vi như ngọc nằm sâu trong đá không có dịp thì thô" tài năng 
(Lộc tồn có nghĩa chậm trễ). 

Cự môn ở bất cứ cung nào mà gặp Hóa kỵ, thì xâu, mở miệng ra đã có người ghét, lại dễ gặp tai 
nạn sông nước. 

H Đàn ông có Cự môn ở Mệnh, đắc địa thì tài giỏi, có khả năng thuyết phục, hãm địa thì phiêu 
bạt giang hồ. 

H Đàn bà có Cư môn thủ Mệnh đắc địa thì đảm đang, hãm địa thì dâm dật, điêu ngoa. 

Thế đứng của Cự môn: 

a) Cự môn ở Ngọ, có tài lạ lùng. 

b) Cự môn ở Tỵ, có tài nhưng không gặp thời. 

c) Cự môn ở Thìn, lý luận giỏi nhưng ngoan cố. 

d) Cự môn ở Mão, đi với Thiên cơ, có kỳ tài, cư xử đẹp. 

e) Cự môn ở Dần, đi với Thái dương, thích văn chương nghệ thuật, được dựa hơi bố mẹ, sướng tử 
trong trứng, bất mãn khi về già. 

f) Cự môn ở Sửu đi với Thiên đồng, có tài nhưng không thỏa chí. 

g) Cự môn ở Tí, có tài lạ lùng nhưng bất đắc chí. 

h) Cự môn ở Hợi, có cao vọng vô bờ bến nhưng chỉ đạt được ước muốn một nửa. 

i) Cự môn ở Tuất, giống như ở Thìn. 

j) Cự môn ở Dậu, đi với Thiên cơ, giống như ở Mão nhưng kém hơn về tài năng. 

k) Cự môn ở Thân, đi với Thái dương, học giỏi nhưng không làm nên, tuổi trẻ sướng, tuổi già 
kém đi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


107 


l) Cự môn ở Mùi đi với Thiên đồng giống như ở Sửu. 


5. Sao Thiên tướng: 

Thiên tướng là sao dương, hành Thủy. 

Thiên tướng tượng trưng cho danh tiếng, cho giầu sang, thông minh và phúc thiện. 

Tính nết: 

Can đảm, trung thực, phúc thiện. 

Trong khi Tử vi ban phúc về tinh thần, cứu giải đau ốm, bệnh tật, khó khăn thì Thiên tướng ban 
phúc về vật chất, tiền bạc và danh vọng. 

Tướng mạo: 

Đắc địa thì đẹp mặt, uy nghi, có khí sắc, thân hình nở nang, cao vừa tầm, da trắng. 

Hãm địa thân hình cũng nở nang nhưng thấp. 

Thế đứng của Thiên tướng: 

Miếu địa ở Dần, Thân, 

Vượng địa ở Thìn Tuất, Tí Ngọ, 

Đắc địa ở Sửu Mùi, Tỵ Hợi, 

Và hãm địa ở Mão Dậu. 

Nhưng dù vượng địa hay hãm địa, Thiên tướng bao giờ cũng rộng lượng, can đảm, dam mê và 
trung thực. 

Thiên tướng còn có khả năng chiến thắng, thông minh và giầu có. 

Thiên tướng không chủ sát phạt nên không xử ai cả, việc xử phạt do Thất sát đảm trách. 

Thiên tướng và các sao khác: 

Thiên tướng đi với Liêm trinh làm giảm được tính nóng nẩy của Liêm trinh. 

Thiên tướng đi đến chỗ nào cũng trung hòa được cái xấu và cái ác của các sao xấu và ổn định tình 
thế (Thiên tướng đến đâu, chỗ đó được gọi là phúc lai lâm). 

Thiên có Tuần Triệt đồng cung thì bị thương ở đầu thành tướng không đầu, có nghĩa là mất việc 
hay phải bắt buộc từ chức. 

Thiên ở bất cứ cung nào mà gặp Thiên hình thì nguy hiểm như đao kề cổ. 

Thiên tướng ở các cung: 

Mệnh: 

- Chủ về quyền bính, rất phúc thiện. 

Thiên tướng thủ Mệnh là người thành thực, đàng hoàng, thấy người hoạn nạn thì động lòng chắc 
ẩn, thấy việc ác thì bất bình, nhưng lại rất dam mê, ưa thanh sắc và thích ăn ngon mặc đẹp, có sức 
thu hút người khác phái. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


108 


Thiên tướng đóng đâu phúc đấy, không bị sao ác làm biến đổi, không vì hung sát mà thay 
lòng. 

- Thiên tướng đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp được hưởng phú quí tột bực, uy quyền 
hiển hách. 

Thiên tướng hãm địa gặp nhiều sao mời ám xấu xa nhất là các sát tinh tất phải có tật ở mình 
hay đầu mặt, tình liều lĩnh không suy xét vì bất đắc chì, suốt đời khổ sở vì sinh kế. 

Dù đắc địa hay hãm địa gặp Tuần Triệt án ngữ thì suốt đời cực khổ, công danh lận đận, tiền 
tài khó kiếm, gặp Hình đồng cung khó tránh tai họa về dao gươm súng đạn. 

Phụ: 

- Ớ cung nào cha mẹ cũng khá giả. 

Phúc: 

Kết hợp với Tử, Liêm, Vũ ở Tỵ Hợi Sửu Mùi, có nghĩa là phúc đức cho dòng họ và cho cả 
mình nữa. 

Quan: 

Đi với Tử, Liêm, Vũ ở Sửu Mùi, Thiên tướng có nghĩa thịnh đạt về văn và võ nghiệp. 

Tài: 

- Giống như ở Quan. 

Tử: 

- Đi với Tử vi ở Tỵ, Hợi Sửu Mùi thì có ba con trở lên. 

- Đi vợi Liêm, Vũ ít con, muộn con. 

Phối: 

Ớ Phối có nghĩa là nể vợ, nể chồng, gia đạo hay có cãi vã. 

Đi cùng Tử vi, Vũ khúc vợ chồng giầu có. 

Đi với Liêm vợ chồng bất hòa. 
ở Mão, Dậu hôn nhân trắc trở. 

Bài đọc thêm về sao Thiên tướng: 

Thiên tướng là sao chủ về quan lộc, phúc thiện. 

Biểu tượng của cây bút viết. 

Can đảm, thẳng thắn, dam mê. 

Vận Thiên tướng, có việc liên quan đến công danh tài lộc thì được hoạch tài.\ 

Thiên tướng không sợ Sát tinh mà còn chế ngự được chúng. 

Thiên tướng sợ Tuần Triệt, Thiên hình, gặp thì công danh trắc trở, mất chức, tai nạn ở đầu có khi 
nguy hiểm đến tính mệnh. 

Thiên tướng có Tả Hữu đồng cung thì được hưởng phúc, an toàn trong mọi công việc là cách 
"Thiên tướng, Tả Hữu phúc lai lâm". 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


109 


Đàn ông có Thiên ỗ Mệnh thì có công danh, tài lộc, thường đam mê nhan sắc. 

Đàn bà có Thiên tướng ở Mệnh thì tài giỏi, đảm đang nhưng hay ghen tuông. Có thêm Hồng loan 
đồng cung thì lấy được chồng sang. Có Vũ khúc, Mộc dục, Đào hoa đồng cung thì dâm đãng. 

Thế đứng của Thiên tướng: 

a) Thiên tướng ở Ngọ, đi với Liêm trinh, có kỳ tài, được mến chuộng, có sự nghiệp. 

b) Thiên tướng ở Tỵ, đơn thủ, chính nhân quân tử, được hưởng vinh hoa phú quí. 

c) Thiên tướng ở Thìn , đi với Tử vi, có sự nghiệp lớn nhưng vất vả. 

d) Thiên tướng ở Mão, đơn thủ, có tài nhưng lận đận. 

e) Thiên tướng ở Dần đi vợi Vũ khúc, phú quí bậc nhất. 

f) Thiên tướng ở Sửu, đơn thủ trọn đời phong lưu. 

g) Thiên tướng ở Tí, đi với Liêm trinh, giông như ở Ngọ. 

h) Thiên tướng ở Hợi, đơn thủ giông như ở Tỵ nhưng kém hơn. 
ỉ) Thiên tướng ở Tuất, đi vợi Tử vi giống như ở Thìn. 

j) Thiên tướng ở Dậu, đơn thủ giống như ở Mão. 

k) Thiên tướng ở Thân, đi với Vũ khúc công danh thành danh toại, đắc chí, hưởng phúc lộc. 

l) Thiên tướng ở Mùi, đơn thủ giống như ở Sửu. 

6. Sao Thiên lương: 

Thiên tướng là sao Mộc, hành âm. 

Thiên lương tướng trưng cho trường thọ, cho hạnh phúc. 

Tướng mạo: 

Đắc địa thì thân hình thon cao, mặt mũi khôi ngô, da trắng. 

Tính nết: 

Cứu giải tai họa, bệnh tật, từ thiện, 

Có mưu lược. 

Thế đứng của Thiên lương: 

Miếu địa tại Thìn Ngọ Tuất, 

- Vượng địa tại Tí Mão Dần Thân, 

Bình hòa tại Sửu Mùi. 

ở cả ba thế trên, Thiên lương là người từ thiện, dễ thương và hay giúp đỡ người, có tài tổ chức, có 
khiếu sư phạm. 

Thiên lương hãm địa tại Tỵ Hợi và Dậu, nhưng ở các cung hãm địa Thiên lương vẫn từ thiện, 
tuy hay dam mê cờ bạc. 

Thiên lương ở các cung miếu địa, vượng địa, đắc địa mà gặp Tuần Triệt cũng bị kẹt và khổ sở. 
Thiên lương ở hãm địa mà gặp Hỏa Linh thì yếu tử. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


110 


Thiên lương và các sao khác: 

Lương Nhật đồng cung, hoặc Lương ở Tí, Nhật ở Ngọ hội Xương lộc rất thông minh, hiển đạt, 
giầu có. 

Lương Đồng ở Dần Thân là người từ thiện, bác ái, quân tử. 

Lương đắc địa có Văn xương đồng cung: người lịch thiệp, khoan hòa. 

- Lương Lộc: người bác ái. 

Lương , có Nguyệt hãm hội chiếu: giang hồ. 

Lương Tỵ Hợi gặp Thiên mã đồng cung: phóng đãng dâm dật. 


Thiên lương ở các cung: 

Mệnh: 

Thiên lương là Nam đẩu thuộc âm Mộc, chủ phúc thọ hợp với các tuổi Mộc Hỏa Thủy. 

Thiên lương thủ Mệnh đắc địa thì người cao và thanh tú, tính khoan hòa, khiêm cung, ưa làm 
việc thiện. Thiên lương đắc địa thông minh, mưu lược, tinh tế trong suy luận. Nếu Hãm địa thì 
kém sáng suốt, hay thay đổi chí hướng, hay lầm lẫn, ham chơi bời phóng đãng và tiêu sài lớn 
nhưng vẫn nhân hậu và trung thực. 

Mệnh có Thiên lương đắc địa hội cùng các sao sáng sủa tốt đẹp như Tả Hữu, Xương Khúc, 
Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt chắc chắc là quí hiền, hưởng phúc và sống lâu, giầu sang trọn đời. 
Nếu gặp Tuần Triệt án ngữ thì suốt đời cùng khổ, hay mắc tai họa, tuổi thọ chiết giảm, chỉ có tu 
hành mới được yên thân. 

Thiên lương hãm địa Tỵ Hợi tuy kém thông minh, vẫn nhân hậu, nhưng không bền chí, không suy 
xét cẩn thận nên hay lầm lẫn. 


Phối: 


Lương Đồng Dần Thân: vợ chồng có họ hàng với nhau. 
Lương Nhật ở Mão: hạnh phúc. 

Lương Cơ đồng cung: vợ chồng hiền lương. 

Lương Tí Ngọ: sớm lập gia đình con nhà danh giá. 

- Lương Tỵ Hợi: vợ chồng dễ gặp dễ xa. 


Tử: 

Lương đồng Dần Thân hay Lương Tí Ngọ: đông con. 
Lương Nhật ở Mão hay Lương Cơ: đông con, con khá giả. 
Lương Tỵ Hợi: ít con. 

Tài: 


Lương Tí Ngọ: giầu có. 

Lương Tỵ Hợi: dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ tiêu. 
Lương Nhật ở Dậu: kiếm tiền chật vật. 


Di: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


111 


Lương Đồng Dần Thân, Lương Nhật ở Mão, Lương Cơ đồng cung, Lương ở Tí Ngọ: được 
người kính nể giúp đỡ. 

Lương Tỵ Hợi: lang thang, chết xa nhà. 

Quan: 

- Lương Đồng Dần Thân, Lương Tí Ngọ, Lương Cơ đồng cung, Lương Nhật ở Mão: quí hiển, 
có tài sư phạm, chính trị, chiến lược, có khiếu về Y Dược. 

- Lương Tỵ Hợi: phóng chán, hay thay đổi. 

Điền và Phúc Phụ: 

Các cung tốt và xấu cũng như ở cung Quan. 

Bài độc thêm về Thiên lương: 

Thiên lương là sao chủ về phúc thọ. 

Là biểu tượng của rau quả. 

Đắc địa thì nhân hậu, quyền biến, giải trừ tai họa. 

Hãm địa vẫn nhân hậu nhưng nhẹ dạ, canh cải bất thường mà lại ham chơi. 

Vận gặp Thiên lương thì liên quan đến việc cần cứu, thay đổi việc làm đi xa. 

Thiên lương cần đoàn văn tinh, Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt, Khóa Quyền Lộc, để được 
hưởng phú quí. 

Thiên lương sợ Tuần Triệt, Hỏa Linh, gặp lũ không vong, sát tinh này thì cuộc sống lao đao 
vất vả, tật bệnh, khốn khổ. 

Đàn ông có Thiên lương thủ Mệnh, đắc địa thì phú quí, nổi danh, hãm địa thì thân bại danh liệt. 
Đàn bà có Thiên lương thủ Mệnh, đắc địa là người hiền phụ, vượng phu ích tử, hãm địa thì phóng 
đãng, dâm dật, hại chồng hại con 

Thế đứng của Thiên lương: 

a) Thiên lương ở Ngọ, đơn thủ làm lớn mà nhân hậu. 

b) Thiên lương ở Tỵ, đơn thủ người tao nhã, cuộc đời phẳng lặng. 

c) Thiên lương ở Thìn đi với Thiên cơ người lương thiện, tính toán giỏi. 

d) Thiên lương ở Mão đi với Thái dương người giầu có, hiền đức. 

e) Thiên lương ở Dần đi với Thiên đồng, suốt đời không có họa, con cái hiển đạt. 

f) Thiên lương ở Sửu, đơn thủ trọn đời phúc thiện. 

g) Thiên lương ở Tí, đơn thủ giông như ở Ngọ, nhưng quí hơn nhiều, lại lưu danh hậu thế. 
lĩ) Thiên lương ở Hợi, đớn thủ giống như ở Tỵ. 

i) Thiên lương ở Tuất đi với Thiên cơ, giống như ở Thìn. 

j) Thiên lương ở Dậu, đi với Thái dương, nghệ sĩ từ thiện, may ít rủi nhiều. 

k) Thiên lương ở Thân, đơn thủ giống như ở Dần. 
ỉ) Thiên lương ở Mùi, đơn thủ giống như ở Sửu. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


112 


7 . Sao Thất sát: 

Thất sát là sao dương, hành Hỏa. 

Thất sát tượng trưng cho: 
uy quyền, sát phạt kẻ gian 

nghĩa khí, minh bạch, cương nghị, không làm hại các phúc tinh. 

Thất sát trị được Kình Đà, hai tên phá làng phá xóm. Điều này có nghĩa là khi mắc nạn Kình 
Đà mà có Thất sát thì sẽ tai qua nạn khỏi, nhiều khi lại còn thắng lợi nữa. 

Tính nết: 

Đắc địa thì can đảm, cương nghi, nóng nẩy, hiếu thắng, quyền biến, hãm địa thì tàn nhẫn, bất 
nhân, gia xảo, độc ác, đàn bà thì bạc tình. 

Tướng mạo: 

Thân hình nở nang, hơi cao nhưng thô xấu, da xám hay đen dòn, mặt thường có vết, mắt to và lồi. 

Thế đứng của Thất sát: 

Miếu địa ở Tí Ngọ, 

Vượng địa ở Tỵ, Hợi. 

Hãm địa Mão, Dậu, Thìn, Tuất 

ở Tỵ Hợi, đi với Tử vi (Đế huề bảo kiếm), Thất sát can đảm, liều lĩnh, sát phạt. 

Ớ Sửu Mùi là các cung bình hòa, Thất sát can đảm, kiêu hãnh, thông minh và bướng bỉnh, 
ở hãm địa Mão, Dậu, Thìn, Tuất thì Thất sát trở nên liều lĩnh mà không còn can đảm nữa. (ở 
Mão Dậu thì đứng với Vũ khúc, thế Vũ Sát, ở Thìn, Tuất thì đứng một mình). 

Thất sát và các sao khác 
- Thất sát, Tử vi ở Tỵ: phú quí uy quyền. 

Sát, Liêm đồng cung ở Sửu Mùi, Mệnh Ât Kỷ âm nam: anh hùng quán thế. 

Sát, Hình đồng cung hay hội chiếu: liêm chính, võ hiển, uy nghi nhưng nóng quá khiến người 
ta sợ. 

Sát Tử Hỏa Tuyệt: háo sát. 

Sát Liêm Sửu Mùi: tai nạn xe cộ, đường xá. 

Sát Phá hãm địa: tha phương cầu thực. 

Sát Phát Tham, nữ Mệnh, tuổi Tân, Đinh gặp Xương Khúc góa bụa, làm lẽ, sát phu, muộn 
chồng. 

Sát Kình ở Ngọ: nạn đao súng . 

Sát ở cung Thân: yểu. 

Sát ở Tí Ngọ gặp Kiếp Riêu: thích sống độc thân, ghét đàn bà. 

Sát đi với Kình dương thì hay sinh chuyện đánh nhau. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


113 


Sát đi với Thiên hình thì bị tù và tai nạn. 

Thất sát ở các cung: 

Mệnh: 

Thất sát là thượng tướng của các cung đẩu, uy như thép của lưỡi kiếm, tính tình thanh lương. 

Thất sát là Nam đẩu tinh, thuộc dương Kim, chủ uy quyền. 

Mệnh có Thất sát thì tính tình lúc vui lúc buồn, lại nóng nẩy làm việc gì cũng muôn xong ngay. 
Cung Mệnh có Thất sát thường bị tai nạn, nhờ Tử vi, Lộc tồn cứu giải được, có Xương Khúc Miếu 
địa củng chiếu sẽ phú quí hơn người. 

Ớ đắc địa thì mưu trí, anh hùng, hãm địa thì liều lĩnh, hung dữ. 

Thất sát đắc địa hội nhiều sao tốt đẹp sáng sủa thì phú quí phúc thọ nếu hội nhiều sao xấu xa thì 
hung ác, bệnh tật, tai họa, yểu tử, tuy có thể giầu sang nhưng không bền. 

Nữ nhân có Thất sát đắc địa thủ Mệnh là người tài đảm, nhưng lại ghen tuông, cho nên phải lập 
gia đình muộn đẻ tránh buồn thương có thể xảy ra. 

Có sách nói cung an Thân có Thất sát tọa thủ thì tuổi thọ bị chiết giảm. 

Phối: 

Chỉ trừ hai cung Dần Thân vợ chồng tài cán đảm đang, danh giá còn các cung khác thì hình 
khắc chia ly. 

Tí Ngọ: hình khắc. 

Thất sát, Tử vi: phu thê tiên trở hậu thành, muộn lập gia đình mới phú quí. 

Thất sát, Vũ khúc hay Liêm trinh đồng cung: cô độc, góa bụa. 

Thất sát, Hóa quyền: sợ vợ. 

Tử: 

Trừ hai cung Dần Thân còn các cung khác thì bất lợi cho tử tức. 

Tài: 

Thất sát Dần Thân kiếm tiền dễ dàng. 

- Thất sát Tí Ngọ tiền bạc thất thường. 

- Thất sát Tử vi ở Tỵ dễ làm giầu. 

Sát Liêm đồng cung tiền bạc thất thường. 

Sát Vũ dồng cung lập nghiệp tự lực, vất vả buổi đầu. 

Sát Thìn Tuất: thiếu thôn. 


Di: 

- Ngoài vị trí Dần Thân, hay đi với Tử vi thì tốt vì có quí nhân giúp đỡ, các cung khác đều xấu vì 
ra ngoài hay gặp tai nạn. 


Quan: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


114 


Khi đóng ở Quan, Thất sát thương là quân nhân. Nếu đồng cung với Tử vi hay ở vị trí triều 
đẩu ở Dần Thân, ngưỡng đẩu ở Tí Ngọ thì rất đẹp, văn võ kiêm toàn, uy quyền lớn, nhưng may 
rủi liền nhau. 

- Sái Liêm, Sát Vũ hiển đạt binh nghiệp nhưng thăng giáng thất thường. 

Điền: 

- Thường gặp bất lợi về điền sản. 

Phúc: 

- Ớ thế triều đẩu và ngưỡng đẩu đắc phúc nhưng phải ly hương lập nghiệp. 

Sát Tử đồng cung: phải ly hương mới khá. 

Sát Liêm hay Sát Vũ: giảm thọ vì bạc phúc. 

Phụ: 

- Bất luận cung nào cũng xung khắc cha mẹ. 

Chú ý: Thất sát kiêu hãnh (pround), Tham lang kiêu ngạo (haughty), Thiên tướng can đảm và cao 
thượng (generous). 

Bài đọc thêm về Sao Thất sát: 

Thất sát chủ về trừng trị, sát phạt. 

- Nóng tính, cứng đầu, tâm tính bất thường. 

Đàng hoàng, không lươn lẹo. 

Phù suy, không phù thịch. 

Vận gặp Thất sát thì mọi chuyện khởi đầu rối tung nhưng sau đó thì đâu vào đấy, mọi sự thành 
đạt mau chóng, tin vui đầy nhà. 

Đắc địa thì can đảm, hiếu thắng, ăn to nói lớn, được nể phục. 

Gặp Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, Lộc, Mã thì nổi danh thiên hạ. 

Gặp sát tinh thì nóng, tàn nhẫn, có giầu sang cũng chẳng bền. 

Thất sát không sợ Tuần Triệt, không ngán Kình Đà, thậm chí còn sao bảo được lũ sát tinh này 
biến chúng thành bày tôi làm điều hay lẽ phải. 

Đàn ông có Thất sát thủ Mệnh đắc địa thì oai phong lừng lẫy, hãm địa thì cô đơn: 

Đàn bà có Thất sát thủ Mệnh đắc địa thì đảm đang nhưng hay ghen, giầu sang lớn, hãm địa 
thì độc ác, hại chồng hại con, cô đơn cùng khổ. 

Thế đứng của Thất sát: 

a) Thất sát ở Ngọ, đơn thủ: 

- Cứng rắn, quả cảm, dám làm dám chịu. 

- Xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quí. 

b) Thất sát ở Tỵ, đi với Tử vi can đảm, liều lĩnh. 

c) Thất sát ở Thìn, đơn thủ gian truân, nhưng quả cảm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


115 


d) Thất sát ở Mão, đi với Vũ khúc thì liều lĩnh nhưng kém can đảm. 

e) Thất sát ở Dần, đơn thủ có quyền hành, danh vọng. 

f) Thất sát ở Sửu, đi với Liêm trinh hay gặp tai nạn. 

g) Thất sát ở Tí, đơn thủ giống như ở Ngọ, quả cảm, cứng rắn. 

h) Thất sát ở Hợi, đi vợi Tử vi, các Tử vi giống như ở Tỵ, nhưng kém hơn. 

i) Thất sát ở Tuất, gian truân. 

j) Thất sát ở Dậu, đi với Vũ khúc , liều lĩnh nhưng kém can đảm. 

k) Thất sát ở Thân có danh vọng. 

l) Thất sát ở Mùi, đi với Liêm trinh hay gặp nạn. 


8. Sao Phá quân: 

Phá quân là sao âm, hành Thủy. 

Phá quân tượng trưng cho: phá hoại, mất mát, chống đối. 

Phá quân là húng tinh thích hợp cho nam giới hơn nữ giới. Đàn bà gặp Phá quân thương gặp tình 
duyên trắc trở. 

Tính nết: 

Thồng minh, cương nghị, can đảm, cứng rắn, hiếu thắng, ưa nịnh. 

Nếu hãm địa: ngoan cô", hung tợn, nham hiểm, bất nhân. 

Tướng mạo: 

Miếu địa tại Tí Ngọ, lúc này Tử vi, Thiên phủ ở Dần Thân. 

Xưa nay ta thường căn cứ Ngũ hành mà đặt các thế miếu địa, vượng địa và hãm địa cho các sao. 
Nay Phá quân hành Thủy, tại sao miếu địa lại ở Ngọ là cung Hỏa, thật khó giải thích. 

Vượng địa: Sửu Mùi 

Đắc địa: Thìn Tuất 

Hãm địa: Dần Thần Tỵ Hợi Mão Dậu 

Chúng tôi hiểu như sau: khái niệm miếu địa, đắc địa hay hãm địa của các sao không căn cứ vào 
sinh khắc ngũ hành của sao và cung mà dựa vào thế đứng tam hợp của sao, ví dụ: trong thế Tử vi 
- Thiên phủ ở Thân thì lực lượng giữa 2 chòm Tử vi và Thiên phủ ngang nhau, đều đắc địa cả, 
cho nên Tham lang ở Tuất, Thất sát ở Dần và Phá quân ở Ngọ đều đắc địa, miếu địa. 

Phá quân và các sao khác: 

Các sao hợp: Xương Khúc, Tả Hữu, Tam hóa, Kình Đà, Không Kiếp đắc địa. 

Các sao phá hoại: Hổ, Hao, Hình, Kỵ. 

Phá quân ở tứ mộ gặp Hình Lộc: có uy quyền. 

Phá quân, Phá toái đồng cung: rất nổi danh. 

Phá, Khoa, Tuần Triệt ở Thìn Tuất: thẳng thắn, lương thiện. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


116 


Phá, Tham, Lộc, Mã: đàng điếm, dâm dật. 

Phá, Cái, Đào: dâm dục, đàn bà sát chồng. 

Phá, Hỏa, Hao: tai nạn khủng khiếp. 

Phá, Kình, Tả Hữu ở Mão Dậu; hết sức độc ác. 

Phá (Sát) Hao, Mộc, Kỵ: ung thư. 

Khi đi với Song Hao, vừa phá lại hao, dĩ nhiên phải nghèo khổ. 

Phá quân ở các cung: 

Mệnh: 

Phá quân là tinh đẩu chủ các việc phu thê, nô bộc và tử tức, ở trên trời là sát khí, vào số là hao, 
hợp với người Kim, Mộc, hay Thủy 

Phá quân đắc địa là người thông minh cương quyết, hiếu thắng, tự đắc, có thủ đoạn, có tài thao 
lược, lại dũng mãnh, ưa hoạt động, thích đi xa, có nhược điểm là hay ưa nịnh hót. 

Phá quân hãm địa lf người ương nghạnh, gian hiểm, hiếu thắng, bất nhân, nhưng có óc kinh 
doanh, khéo tay, giỏi kỹ nghệ, máy móc thủ công. Phá quân hãm địa thường mắc tai nạn, nếu 
không tha phương thì không thọ, Phá quân hãm địa mà gặp Kình. 

Đà, Không Kiếp đắc địa hội hợp cũng được hưởng giầu sang nhưng không bền va hay mắc tai 
họa. 

Phá quân đắc địa hội hợp cùng nhiều sao tốt đẹp, sáng sủa như Sát Liêm Tham, Tả Hữu, Xương 
Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Kình Đà, Không Kiếp đắc địa thì mạnh tiến trên đường công 
danh và giầu sang. Nếu hội hợp cùng Song Hao, Kỵ Hình thì suốt đời cùng khổ. Phá quân chế ngự 
được Kình dương. 

Bào: 

- Hiếm anh em 

- Anh em bất hòa 

Phối: 

Phu thê hao tán 

Tí Ngọ: chận phu thê, vợ chồng khá giả, nhưng có lần xa cách. 

Dần Thân: vợ lăng loàn, chồng bất nghĩa. 

Thìn Tuất: chậm có gia đình hoặc chắp nối hai ba lần. 

Phá quân Liêm trinh đồng cung: bất hòa, xa cách, nghèo khó. 

Tử: 

Hiếm con. 

Tài: 

TíNgọgiầucó. 

Thìn Tuất: tiền bạc vô ra thất thường. 

- Đồng cung với Tử hoặc Vũ: chật vật lúc đầu, sau sung túc. 

Dần Thân: khó kiếm tiền. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


117 


Di: 

Ớ Tí Ngọ: được trọng nể, dễ kiếm tiền, nhưng đôi khi mắc nạn nguy hiểm. 

Ớ Dần Thân: tai nạn xe cộ. 

- Đồng cung với Tử vi: gặp quí nhân. 

Đồng cung với Vũ Liêm: may ít rủi nhiều. 

Quan lộc: 

Ớ Thìn Tuất: văn võ kiêm toàn, có uy quyền. 

Ớ Tí Ngọ hay đồng cung với Tử vi: thành công trong võ nghiệp nhưng thất thường. 

Ớ Dần Thân hay đồng cung với Vũ khúc: quân nhân thường chật vật, chậm lên chức, buôn 
bán, lay làm kỹ nghệ thì khéo tay. 

Điền: 

Rất xấu, có sản nghiệp cũng khó giữ, trừ khi đóng ở Thìn Tuất hay đòng cung với Tử vi. 

Phúc: 

- Rất xấu, họ hàng ly tán, mình tha hướng lập nghiệp. 

Ớ Tí Ngọ: được phúc, sống lâu. 

Ớ Dần Thân: kém phúc, họ hàng sa sút. 

Đồng cung với Vũ Liêm hay đồng cung với Tử vi vất vả, xa quê. 

Phụ mẫu: 

- Ớ Tí Ngọ đồng cung với Tử vi: cha mệ khá giả, kỳ dư ở vị trí nào cha mẹ sớm mất, sống thì xa 
cách hay bất hòa. 

Bài đọc thêm về Phá quân: 

Phá quân là sao chủ về phu thê, hao tán. 

Tính tình cương quả, gian hiểm. 

Anh hùng vô đối. 

- Vận gặp Phá quân phải nghĩ đến mất mát lớn về gia đạo vợ chồng, hay phá tán tiền bạc. 

Đắc địa thì can đảm, dám làm dám chịu. 

Hãm địa thì liều lĩnh, hung bạo, phá tán. 

Nhưng dù đắc địa hay hãm địa mà Mệnh có Phá quân vẫn là người hiếu thắng, tự đắc ưa nghe 
nịnh, vô ơn. 

Phá quân không sợ Tuần Triệt. 

Gặp đám văn tinh như Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, thì giầu sang. 

Phá quân cần Song Hao để tung hoành năm châu bôn bể, uy quyền hiển hách. 

Gặp lũ sát tinh như Kình Đà, Không Kiếp đắc địa thì bạo phát. 

H Đàn ông có Phá quân ở Mệnh đắc địa thì thành công trong bảo tố, hãm địa thì cô đơn cùng 
khổ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


118 


H Đàn bà có Phá quân ở Mệnh đắc địa thì đảm đang nhưng hay ghen, hãm địa thì dâm ô, lăng 
loàn, khắc hại chồng con. 

a) Phá quân ở Ngọ, đơn thủ: Làm nên sự nghiệp phi thường nhưng cô độc. 

b) Phá quân ở Tỵ đi với Vũ khúc, khốn cùng, gian quyệt, thường làm công nghệ. 

c) Phá quân ở Thìn, đơn thủ, hiển đạt nhưng bất nhất bất nghĩa. 

d) Phá quân ở Mão, đi với Liêm trinh, hạ cách, thô bỉ, hay bị tai nạn hiểm nguy. 

e) Phá quân ở Dần, đơn thủ: 

- Cô đơn, hạ cách, người Giáp Đinh Kỷ Canh khá giả. 

Xuất thân từ gian khổ, có bạo phát nhưng bạo tàn. 

f) Phá quân ở Sửu, đi với Tử vi, làm nên nhưng không bền vì bất nghĩa. 

g) Phá quân ở Tí, đơn thủ giông như ở Ngọ 

h) Phá quân ở Hợi, đi với Vũ khúc, cùng khổ, gian chuân. 

i) Phá quân ở Tuất, đơn thủ giống như ở Thìn. 

ị) Phá quân ở Dậu, đi với Liêm trinh, hạ cách, thô bỉ, độc ác. 

k) Phá quân ở Thân, đơn thủ cô đơn, thăng trầm vô độ, phát chóng, tàn mau. 

l) Phá quân ở Mùi, đi với Tử vi, xem cách Tử vi Phá Sửu Mùi. 

Tóm tắt: 

về tính nết các sao của hai vòng chính tinh Tử vi và Thiên phủ 
Tử vi: cứu khổ cứu nạn. 

Thiên cơ: tính toán 

- Thái dương: danh vọng 
Vũ khúc: tiền bạc 
Thiên đồng: thay đổi 
Liêm trinh: soi mói 

- Thiên phủ: giầu sang 

- Thái âm: giầu sang 
Tham lang: tham vọng 
Cự môn: điều tiếng 

- Thiên tướng: phúc đức 
Thiên lương: sống lâu 
Thất sát: sát phạt 

- Phá quân: mất mát 

Kết thúc phần tính chất và ý nghĩa các chính tinh, và của các phụ tinh tiếp theo sau đây, chúng tôi 
rút ra một sô" nhận xét như sau: 

1. Hai vòng chính tinh nói lên viễn cảnh của cuộc đời từng người 

2. Các sao Can nói lên những biến cố xảy ra trong đời đã được an bài sấn cho mỗi người. Đứng 
đầu là các sao Can và Lộc tồn. 

3. Các sao Chi tượng cho các ứng xử của ta trước các biến cố. Đứng đầu là các sao Chi và Thái 
tuế. 


SAO THÁNG 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


119 


Gồm 6 sao: 

Thiên hình, Thiên giải, Địa giải, Tả phù, Hữu bật, Riêu- Y 

1. Thiên hình: 

Thiên hình thuộc Hỏa, 

Phần lớn các sao hỏa là sát tinh. 

Thiên hình cũng như Kiếp sát được ví như con dao mổ, đi với sao tượng trưng cho một bộ phận 
nào của cơ thể thì phần ấy bị thẹo hay có vết mổ. 

Tính nết: 

Tính nết Thiên hình là sát phạt. 

Thất sát cũng sát phạt nhưng dùng quyền của một người trên để phán xử người dưới nên sự sát 
phạt không có tính cách nhỏ nhen. 

Thiên hình sát phạt gây thương tổn trên cơ thể như giải phẫu, 

may vá vết thương. Thiên hình còn tượng trưng cho tòa án, tù tội và nhà tù. Thiên hình xấu nhiều 
hơn tốt vì sự sát phát có tính cách độc ác. 

Hỏa tinh, Linh tinh cũng sát phạt bằng cách gây bệnh tật, tai họa hơn là phán xử, trừng trị hoặc 
gây thương tích. 

Khi đắc địa thì Thiên hình tượng trưng cho cái cân công lý có hai cách, được dùng vào việc đúng 
với tài năng của mình. Đắc địa có năng khiếu phán xét tinh tường và công bình. Đàn bà có Thiên 
hình đắc địa thủ Mệnh là người đoan chính, không lẳng lơ. 

Khi hãm địa cái cân công lý bị mất đi hai cách chỉ còn mũi nhọn ở dưới nên Thiên hình trở thành 
con giao nhọn. Thiên hình hãm địa không có việc làm tương ứng với khả năng nên độc ác và gây 
tai họa. 

Thế đứng của Thiên hình 

Thiên hình đắc địa tại Dần Mão Thân Dậu 

Thiên hình đắc địa thì oai quyền, anh hùng, can đảm, tài năng và nổi tiếng. 

Thiên hình đi với Thiên tướng, Phục binh, Quốc ấn là binh ảnh của Bao công, nhà xử án tài ba 
chí công vô tư. (cách Binh Hình Tướng An). 

Thiên hình đi với Lộc tồn và Riêu-Y thì dễ thành bác sĩ giải phẫu. 

Đàn bà có Thiên hình ở Mệnh thì tránh được tai họa trinh tiết. Nhưng nếu Riêu- Y đóng tại 
Mệnh thì lại tai hại vì: 

"Hình Riêu phận gai long đong. 

Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu"(Phú Lê Quí Đôn) 

Thiên hình hãm địa ở tất cả các cung khác thì sát phạt, cô đơn và thất bại. 

- - Khi đi với các sát tinh như Không Kiếp Hỏa Linh Kình Đà thì sinh chuyện ẩu đả, giết chóc và 
tù tội. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


120 


- - Khi bị Tuần Triệt án ngữ thì mất hết uy quyền, trên thực tế lúc đó thời cuộc thay đổi nên mất 
việc. 

- - Thiên tướng hay Tướng quân đi với Thiên hình thành tướng đeo kiếm gãy, bị mất chức, hoặc 
phải treo ấn từ quan. 

- - Thiên mã gặp Thiên hình thành ngựa què, chiết túc mã. 

- Cho nên khi cần một lá sô" để giải đoán nên tìm sao Thiên hình, nếu thấy Thiên hình không 
nằm trong Dần Thân Mão Dậu thì hãy coi chừng. 

2. Thiên giải - Địa giải 

Các sao Thiên giải và Địa giải là những sao cứu giải nhỏ. 

- Khi gặp tai nạn, có các sao này có phần nào hy vọng thoát nạn. 

Tính nết 

Nhân hậu, từ thiện, giải ách, giảm bệnh tật, tăng thọ. 

Người có các sao giải này ở Mệnh, thường gặp may mắn bất ngờ. 

Bàn về các sao giải: 

- Cứu giải mạnh: 

Vũ khúc, Hóa khoa, Tử vi, Thiên phủ, Thiên lương, Thiên đồng, Tuần Triệt. 

- Cứu giải nhỏ: 

Địa giải, Giải thần, Thiên đức, Nguyệt đức, Phúc đức, Long đức, Thanh long, Thiếu dương, Thiếu 
âm, Thiên quan, Thiên phúc, Hóa lộc, Lộc tồn, Trường sinh, Đế vương. 

- Hóa khoa được coi là sao cứu giải mạnh nhất "đệ nhất giải thần". Tính chất cứu giải này do sự 
khôn ngoan và khiêm nhường của chính đương số chứ chẳng phải do trời ban cho đâu. 

Thiên giải tượng trưng cho sự che chở của linh thiêng, nhưng đương số cũng phải ăn ở cho có 
đức mới mong hướng cứu giải. 

- Tả Hữu, Giải thần, Thiên quan, Thiên phúc biểu hiện sự giúp đỡ của người đời. 

3. Tả Hữu 

Tả thuộc Thổ, Hữu cũng thuộc Thổ. 

Tả Hữu tượng trưng cho người phụ tá, tay sai, bảo vệ. 

Tính nết: 

- Có tài xoay xở, có óc tổ chức, chăm chỉ, nhưng vất vả, không được ngồi yên để hưởng nhàn. 
Cho nên giáp Tả Hữu thì rất tốt vì có hai người phụ tá cật lực đứng hai bên. 

Tả khởi tại Thìn, Hữu tại Tuất, Tả đi thuận, Hữu đi nghịch. 

Sinh tháng Tư, Tả Hữu đồng cung tại Mùi, sinh tháng Mười, Tả Hữu đồng cung tại Sửu. ở Sửu 
không tốt bằng ở Mùi vì Tả Hữu coi như bị bó tay sau lưng. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


121 


Thế đứng của Tả Hữu 

- Tả Hữu đắc địa tứ mộ, còn hãm địa tất cả các cung khác. 

Tả Hữu làm phụ tá cho các sao khác, khi đi với phúc tinh thì làm cho các sao này sáng hơn, 
nhưng khi đi với các ác tinh lại làm cho các sao này thêm xấu . Tả Hữu vì vậy được coi là vừa phù 
thịnh lại vừa phù suy. 

Tả Hữu nằm tại cung Mệnh thì chăm chỉ, chịu khó, có tài năng, nhưng cuối cùng vẫn phải lang 
bạt kỳ hồ, ý nghĩa lang bạt này rõ rệt khi Tả Hữu nằm ở cung Thiên di. 

Tả Hữu tại cung Bào, Tử: đông anh em, nhiều con. 

Tả Hữu tại cung Phối: hai đời vợ hay chồng. 

- Tả Hữu cung Nô có nhiều bạn và người giúp đỡ. 

Tả Hữu cung Tật đau ốm mau mạnh. 

Tính nết: 

- Đa dục, chơi bời, dễ sa ngã, vô hạnh. 

Nếu đắc địa ở Mão Dậu thì ví như sen mọc trong bùn. 

Dị đoan, mê tín, hay cúng kiếng, đồng bóng, xem bói. 


Thiên riêu và các sao khác: 

Riêu Đào Hồng: lẳng lơ, dâm đãng. 

Riêu Đồng: thay đào, đổi kép. 

Riêu, Xương Khúc, Cơ: dầy vò bởi nhu cầu sinh lý. 

Riêu Thai: rất dâm dục. 

Thiên riêu ở các cung 

Phối, Nô: 

Vợ chồng đều dâm đãng. 

- Có thể ngoại tình nếu gặp Đồng, Đào, Hồng hay Thai. 

Tử, Bào: 

Con chơi bời. 

Chị em theo trai, chửa hoang. 

Vận: 

Dù đại tiểu hay tiểu vận, thường có nhân tình ân ái mặn nồng. 

- Vận đó đương số tin dị đoan, coi bói, cúng vái. 


5. Thiên y: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


122 


Thiên y là sao cứu giải bệnh tất, chủ việc thuốc men, nghề y dược. 

Tính nết: 

sạch sẽ, vệ sinh. 

Thiên y ở các cung 

Mệnh: 

- Riêu-Y: hay đau yếu hay dùng thuốc. 

- Cùng tướng, Y, Quan, Phúc: làm lương y. 

- Cùng Tướng, Y, Hình: bác sĩ phẫu thuật. 

Vận: 

Gặp Riêu-Y thì hay đau cơ quan sinh dục. 

Khi đi với Hóa khoa, Vũ Khúc thì Riêu Y tượng trưng cho sự dâm dục, vì có tài đoán trước 
được sự việc, lại học giỏi, nằm mơ như thật nên càng dâm dữ. 

Khi đi với Đào Hồng Hỉ, Riêu Y trở nên gian dối. 

ở tam hợp Hình Kỵ Riêu, nếu Riêu- Y thủ Mệnh người nữ thì xấu lắm vì: 

Hình Riêu phận gái long đong, 

Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu. 

Riêu - Y tượng trưng cho giấc mơ nên người Mệnh có Riêu - Y thì nằm mơ như thật, nghĩa là 
thấy trước sự việc sẽ xảy ra. 

Riêu - Y hãm địa, đi với các sao xấu thì chơi bời trăng hoa. 

Bài đọc thêm về các sao tháng: 

ỉ. Thiên hình, Thiên riêu: 

Đây là hai sao tháng có quan hệ đối tác mật thiết với nhau như hình với bóng trong thế tam hợp 
chiếu Mệnh Tài Quan, là hình ảnh của âm dương, lương tâm và lý trí. 

Thiên hình là biểu tượng của lý trí. 

Thiên riêu là biểu tượng của lương tâm. 

Lý trí sắc bén quá thì tình cảm hay lẫm lẫn. 

Tình cảm chan hòa thì lý luân quẩn quanh. 

Người có Thiên hình đắc địa (Dần Mão Thân Dậu) thì thông minh, kiêu căng trong lời nói nhưng 
lại nhẹ dạ dại dột trong việc làm, người xưa thường nói: " Miệng khôn trôn dại". 

Người có Thiên hình hãm địa (ở các cung còn lại) thì tâm hồn khô khan, giành dựt, dễ gây đổ vỡ, 
cô đơn. 

Người có Thiên riêu đắc địa (Dần Mão Dậu Tuất) thì tâm hồn trong sáng, tín ngưỡng nhưng lại 
chặt chẽ trong việc làm. 

Người có Thiên riêu hãm địa (ở những cung còn lại) thì huyền hoặc, đa nghi, dị đoan, dâm đãng, 
người xưa thường nói "khẩu phật tâm sá". 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


123 


Quan sát thế đứng của Hình Riêu thì đã đánh giá được phần nào tâm tính của đương số. 

Theo thiển ý của chúng tôi có lẽ Thiên riêu đắc địa ở Thân Dậu giồng Thiên hình thì hợp lý hơn 
ở Tuất (theo các sách cổ đã ghi). 

Thiên y luôn luôn ở đồng cung với Thiên riêu, Thiên y tượng trưng sự sạch sẽ, cẩn trọng, cứu giải 
bệnh tật. Có lẽ người xưa thêm Y vào bên cạch Riêu để cân bằng, nhắc nhở con người sống đạo 
đức mà thôi. 

2. Thiên giải, Địa giải: 

Là hai sao, nhỏ đi kèm sau Thiên hình, có mức độ cứu giải chung chung, có lẽ cũng được thêm 
thắt vào để an ủi ví như ly nước mát giải khát tạm thời. 

3. Tả Phù, Hữu bật: 

Là hai sao tháng quan trọng về mặt tài năng và mức độ làm việc của đương sô". 

Tả phù chủ về văn, Hữu bật về võ. 

Người sinh tháng Giêng, Tả Hữu nằm yên tại Thìn và Tuất, nói lên cái ý sẩn sàng phục vụ. 

Người sinh tháng Tử vi, Tả Hữu đồng cung tại Mùi, nói lên cái ý văn võ toàn tài, được người cầu 
cạnh. 

Người sinh tháng Bẩy, Tả Hữu đồng cung ở Sửu, là hình ảnh hai tay chắp sau lưng, chờ được xử 
dụng. 

Người sinh vào các tháng còn lại thì hầu như không có đất dụng võ, hoặc do bất không với tới 
hoặc do tự cao, tay với quá đầu, đền là hãm cả. 

Tả Hữu là hai sao phù thịnh cũng như phù suy, đi với Tử Phủ Vũ Tướng thì được vì như quan cận 
thần lo thi hành nhiệm vụ được trao phó sao cho mau có hiệu quả, đi với lũ sát tinh thì biến thành 
côn đồ, nha lại hùa theo ăn cướp. 

Cách giáp Tả Hữu cũng mang cùng ý nghĩa trên. Nếu Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp mà có 
Tả Hữu giáp hai bên thì công thành danh toại, nhà cao cửa rộng, nếu Mệnh có nhiều sao xâu xa 
tối tăm mà có Tả Hữu giáp hai bên thì lài là phường trộm cắp, nhà tranh vách đất! 


SAO GIỜ 


Sao giờ có tám sao: 


Văn Xương 
Vũ Khúc 
Địa Không 
Địa Kiếp 


Thai Phụ 
Phong Cáo 
Hỏa Tinh 
Linh Tinh 


1. Văn xương- Văn khúc 


Là sao dương, 

Văn xương thuộc Kim, Văn khúc thuộc Thủy. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


124 


Tướng mạo: 

Vẻ mặt khôi ngô, đàn bà thì rất nhan sắc, thân hình đẹp, ngực nở nang. 

Tính nết: 

Thông minh, có năng khiếu sắc bén về văn chương, có tài hùng biện. 

Say mê, đa cảm, đa tình, dễ buồn, dễ giận. 

Tâm hồn lãng mạn, sáng tác văn chương trữ tình. 

Sa đọa, lẳng lơ, có dâm tính. 

- Đi với Thái âm càng tình tứ. 

Đi với Thai, Riêu, Mộc thì càng dâm đãng, phái nam có tính đàn bà. 

Thế đứng của Xương Khúc 

Đắc địa Tứ mộ và Tỵ Hợi, (các cung này là những nơi âm u nhất, Xương Khúc tìm những nơi tối 
tăm nhất để sáng) còn thì hãm địa ở tất cả những cung khác. 

Ớ các cung đắc địa Xương Khúc: thông minh, suy xét giỏi, có năng khiếu văn chương, mỹ thuật, 
nhiều nghệ sĩ tính, có tài hùng biện. Nhất là hiếu học, đỗ cao, nổi danh, giầu có. 

Ớ các cung hãm địa Xương Khúc: nóng nẩy, bất cẩn, cho nên lầm lẫn, cô đơn và nghèo khổ. 

Khi đi với phúc tinh, Xương Khúc giầu có, nổi tiếng, nhưng khi đi với hung tinh, Xương Khúc lại 
giỏi về kỹ thuật và công nghiệp nặng. 

Khi đi với Thái tuế, Tấu thư, Long trì, Phượng các thì Xương Khúc là các ca kịch sĩ và nhạc sĩ có 
tiếng. 

Xương Khúc và các sao khác: 

Xương Khúc, Khôi, Việt, Khoa: khoa giáp tột đỉnh. 

Xương Khúc, Nhật sáng: học rộng, biết nhiều. 

Xương Khúc, Tuần Triệt hay Hóa Kỵ: thi cử lận đận. 

Xương Khúc, Riêu- Y : rất xinh đẹp nhưng cũng rất dâm đãng. 

Xương Khúc ở các cung: 

Quan: 

Xương Khúc, Riêu - Y, Đào Hoa: làm nghề mãi dâm. 

- Xương Khúc, Đà, Kỵ: kẻ sĩ ẩn dật. 

Tài: 

- Ham cờ bạc. 

- Phá tán của cải. 

Phối: 

- Vợ đẹp, có học, chồng có vợ lẽ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


125 


Vận: 

- Xương Khúc, Sát Tinh: tai họa lớn. 

- Xương Khúc, Liêm, Kình Đà: tai nạn khủng khiếp hay tù tội. 

2. Thai phụ - Phong cáo 

Thai phụ hành Kim, Phong cáo hành Thổ. 

Phụ Cáo tượng trưng cho bằng cấp. 

Tính nết: 

Khoe khoang, kiêu ngạo, đỏm dáng. 

Chuộng hình thức. 

Ngoài ra Phụ Cáo còn có nghĩa là tin tức, thư từ, bằng cấp, tiệc rượu ầm ĩ, phát ngôn huênh 
hoang, bừa bãi. 


3. Địa không - Địa kiếp 

Cả hai đều hành Hỏa. 

Không Kiếp là hai sát tinh nặng nhất và mạnh nhất, ảnh hưởng ngang ngửa với các chính tinh đắc 
địa. Một trong hai sao cũng đủ hóa giải hết hiệu lực của Tử vi. 

Không Kiếp tượng trưng cho: thánh công vũ bão, thất bại thê thảm. 

Tính nết: 

Gây hấn, quyết định mau chóng, tàn nhẫn tột độ. 

Phá hoại sâu rộng vì có tám vị trí hãm địa. 

- Nếu đắc địa, sức phù trợ cũng mau mắn bất ngờ. 

- Người càng già càng bị Không Kiếp tác họa mạnh hơn. 


Thế đứng của Không Kiếp: 

Không Kiếp xấu tốt tùy hoàn cảnh. 

Ớ những cung đắc địa như Dần, Thân, Tỵ, Hợi nhất là ở Tỵ, thì Không Kiếp bén nhập, can đảm, 
thành công, giầu có. Nhưng ngay trong các cung đắc địa, Không Kiếp cũng tiềm phục phá hoại, 
may thường đi liền với rủi, hoạch phát đi liền hoạnh phá. 

Ớ những cung đắc địa Không Kiếp gặp Tuần Triệt án ngữ thì lại thành hãm địa và ngược lại khi 
đang hãm địa mà gặp Tuần Triệt thì sự phá hoại bị chế giảm phần nào nhưng không trở nên tốt 
đẹp được. 

Ớ các cung hãm địa thì Không Kiếp trở nên ích kỷ và gian lận, lưu manh, trộm cướp bất lương, 
nói tóm lại tính nết của phường côn đồ. vốn là sao Hỏa, tốc độ tác họa của Không Kiếp nhanh 
chóng và bất ngờ. Nếu thiếu sao cứu giải mạnh thì rất nguy hiểm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


126 


Không Kiếp giáp Mệnh cũng liên lụy công danh, tài lộc, bị mưu hại, trộm cướp, phải tha phương 
cầu thực. 

Không Kiếp tượng trưng cho những trường hợp bất khả kháng khó chế ngự. 

Không Kiếp ví như một nghiệp chướng bám vào con người ảnh hưởng cụ thể như: 

Tật nguyền, hung họa, yểu mệnh. 

Phụ nữ thì hại chồng, hại con, hồng nhan bạc mệnh. 

- Đặc biệt nếu gặp sát tinh dù đắc địa cũng gián đoạn phu thê. 

- Nếu gặp Đào hoa, Hồng loan phụ nữ bị thất Tiết, bị ruồng bỏ. 

Không Kiếp và các sao khác: 

Không Kiếp đắc địa gặp Tướng, Mã, Khoa: tài giỏi, sự nghiệp lẫy lừng. 

Không Kiếp, Tử Phủ cụng đắc địa thì gặp nhiều bước thăng trầm. Nếu Tử Phủ bị Tuần Triệt 
thì hiểm nghèo. 

Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh: nếu cùng đắc địa thì phú quí một thời, nhưng không bền, 
nếu hãm địa thì nguy hiểm tính mệnh. 

Không Kiếp, Đào Hồng: gặp nhiều nghiệp chướng về tình ái, có thể yểu mệnh. 

Kiếp, Cơ hay Hỏa: cháy nhà, bị phỏng. 

Kiếp, Tham đồng cung: bị thủy tai. 

Không Kiếp, Binh, Hình, Kỵ: gian phi, trộm cướp, bộ sao của phường vô loại. 

Không Kiếp, Tử, Tham; các hào của các tu sĩ. Nhưng vì ảnh hưởng của Không Kiếp nên có 
thể phá giới. 

Không Kiếp ở các cung: 

Bào: 

- Anh em ly tán. 

- Anh em côn đồ. 

- Liên lụy vì anh em. 

Phụ: 

- Cha mẹ ly cách. 

- Không nhờ vả anh mẹ mà còn gánh nợ di truyền. 

Phối: 

- Sát vợ chồng. 

- Không gia đình, lập gia đình nhiều lần. 

- Vợ chồng xa cách. 

Tử: 

- Không con, sát con. 

- Con du đãng, phá sản. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


127 


Tài: 

- Hoạnh phát, hoạch tàn. 

- Kiếm tiền bằng phương pháp táo bạo và ám muội. 

Di: 

- Chết xa nhà, dễ bị hãm hại. 


Nô: 

- Tôi tớ phản chủ. 

- Bạn bè xấu, người tinh phụ bạc. 

Quan: 

- Công danh kém. 

- Bị dèm pha. 

- Bị mất chức. 

Điền: 

- Đắc địa có điền sản một thời. 

- Hãm địa: vô sản, phá sản, hay sang đoạt tài sản người khác. 

Phúc: 

- Đắc địa : hưởng lộc một thời gian. 

- Hãm địa: bất hạnh lớn. 

Vận: 

Đắc địa: Hưởng lộc một thời. 

- Hãm địa: Lo buồn, bệnh nặng. 

Mất chức, hao tán, kiện cáo. 

Mệnh không Thân Kiếp: khôn ngoan, sắc sảo, vui ít, buồn nhiều. 
Mệnh Kiếp Thân Không: không ngoan, sắc sảo, thành ít, bại nhiều. 


4. Hỏa Linh 

Cả hai đều là sao Hỏa. 

Hỏa tinh là Linh tinh tượng trưng cho: tàn sát, tai họa, hỏa hoạn. 

Tính nết: 

Hỏa Linh: 

- nóng nẩy, phá hoại, bệnh hoạn, kiêu hãnh. 

- chủ bệnh tật hơn là thương tích. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


128 


Thế đứng: 

Khi đắc địa tại Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ, các cung ngày, Hỏa Linh can đảm, anh hùng mã thượng, 
giầu có, nổi tiếng. 

Chú ý: Tham lang là thầy của Hỏa Linh cũng như Thất sát là thầy của Kình Đà, Hỏa Linh có 
Tham lang ở Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ thì giầu. Nếu Hỏa Linh có Tham lang lại thêm Vũ khúc thì 
quá tốt. 

Khi hãm địa tại các cung khác (cung đêm) thì Hỏa Linh trở nên gian ác, hỗn láo, nghèo nàn, bệnh 
hoạn, nghiện hút, tai họa, yểu tử. 

Nếu Mệnh giáp Hỏa Linh thì sẽ phải lang thang, phiêu bạt giang hồ. 

Bài đọc thêm về sao giờ: 

1. Văn Xương - Văn Khúc: 

Là hai sao giờ chủ về dục tính, đam mê, khát vọng giầu sang. 

- Đắc địa thì thông minh bén nhậy, hiếu học, thích văn chương mỹ thuật. 

- Hãm địa thì dâm đãng, nhát gan, bạc nhược, 

- Xương Khúc không sợ Sát Tinh, chỉ sợ Hóa Kỵ. 

Xương Khúc là hai sao đối nghịch với Không Kiếp. Nếu Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh (Dần Thân 
Tỵ Hợi) thì Xương Khúc Sửu ở tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi). 

Xương Khúc là cái đối trọng (counter- balance) của Không Kiếp. 

Nếu Không Kiếp là biểu tượng của tính tự tung tự tác nóng nầy, quyết đoán thì Xương Khúc là 
biểu tượng của tính dè dặt, thận trọng, rụt rè. 

2 . Địa Không - Địa Kiếp: 

Là hai sao đáng nể sợ nhất trong đám sát tinh. 

Xưa nay người coi Tử vi đều ngán Không Kiếp vì tính bạo phát bạo tàn không thể lường được của 
chúng. 

Không Kiếp chủ về ham muốn, liều lĩnh mãnh liệt, dám làm dám chịu, đụng đâu phá đó. 

Nay chúng tôi xin đem ra phán xét công bằng xem chúng đáng yêu hay đáng ghét. 

Trước hết Không Kiếp chỉ là sao giờ, cho nên tác hại cũng chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn. 

Ớ đời chẳng có cái gì xấu tuyệt đối cũng như chẳng có cái gì tốt tuyệt đối. Một kẻ xấu xa kinh 
khủng cũng hiếm có như một vẻ đẹp mỹ toàn. 

Không Kiếp được an theo giờ ở tứ sinh ( Dần Thân Tỵ Hợi ); đã được sinh ra ở bôn cửa sinh này ắt 
phải có lý do xứng đáng nào đó. Sự hiện hữu nào cũng có giá trị của nó. 

Mệnh có Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh, là người: 

- Kín đáo 

- Mưu trí 

- Can đảm 

Mệnh có Không Kiếp hãm địa ở những cung còn lại, là người: 

- Nôn nóng 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


129 


- Xảo quyệt 

- ích kỷ 

Nếu sống ở đời mà chỉ lo được yên thân, chấp nhận cuộc sống bình lặng thậm chí nghèo nàn từ 
lúc sinh ra đến ngày xuôi tay nhắm mắt thì sợ Không Kiếp là đúng. Vì Không Kiếp đắc địa sẽ 
giúp Tả Hữu bạo phát trong giây lát quyết đoán đúng lúc, đúng việc bỗng chốc trở nên giầu sang 
phú quí, dù ngày mai có phải sụp đổ như đông tro tàn, thì kẻ thích một phút huy hoàng rồi tắt hẳn 
ắt phải yêu mến Không Kiếp ! 

Bạo phát là do có mưu trí sắc bén, có can đảm thực hiện dứt khoát trong giây phút cần đến. 

Bạo tàn là liều lĩnh, không tính toán thiệt hơn thì dễ gặp tai họa khủng khiếp bất ngờ. 

Có sách cổ nói : Không Kiếp không đánh người sinh tháng Tư, tháng Mười, viện lý do Không 
Kiếp khởi ở cung Tỵ (tháng 4) và cung Hợi (tháng 10), e rằng gượng ép. 

Theo thiển ý, sở dĩ Không Kiếp không đánh người sinh tháng Tư vì lúc đó Tả Hữu đồng cung tại 
Mùi, sinh tháng Mười, Tả Hữu đồng cung tại Sửu. Những người Tả Hữu Sửu Mùi này đều có tài 
năng khéo léo, biết tính trước ngừa sau, không quá hấp tấp vội vã, không tự tung tự tác, không sôi 
máu Không Kiếp thì làm sao Không Kiếp đánh được ! 

Ngoài ra, người sinh tháng Giêng và tháng Bẩy, theo chúng tôi nghĩ , Không Kiếp không hành hạ 
vì họ có Tả Hữu nằm chực sẩn tại chỗ(Thìn Tuất) nên rất dè dặt cẩn thận trong công việc. 

Thì ra Không Kiếp chẳng phải là lũ ăn cướp thuần túy mà chỉ là thái độ hành xử, quyết đoán chớp 
nhoáng của chúng ta, đúng lúc hay không đúng lúc, mà được hưởng phúc hay mang họa. 

Người xưa còn cho rằng Không Kiếp không đáng người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi mà không có lời 
giải thích tại sao. Theo thiển ý, những người tuổi tứ mộ là những người khôn ngoan, biết tự lượng 
sức mình chẳng bằng ai cho nên cư xử mềm dẻo thì cũng không mấy có máu Không Kiếp trong 
người vậy. 

3. Hỏa tinh - Linh tinh 

Cũng là hai sao gây tác hại không kém Không Kiếp về mặt tai họa, bệnh tật. 

Hỏa linh là tính khí (behaviour) của đương số. 

Hỏa linh đắc địa ở những cung ban ngày (Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ), hãm địa ở những cung ban 
đêm từ Mùi đến Sửu. 

Hỏa linh đắc địa là người: 

- Chí khí hiên ngang 

- Ương ngạnh nóng nẩy 

- Sức khỏe dồi dào 

Hỏa linh hãm địa là người: 

- Tham hiểm 

- Gian ác 

- Đau bệnh thần kinh 

Trên thực tế, Mệnh đóng tại tứ chinh (Tí Ngọ Mão Dậu) có Hỏa linh là đắc cách, được hưởng 
phúc, không giầu thì sang. 

Mệnh đóng tại tứ mộ(Thìn Tuất Sửu Mùi) có Hỏa linh gặp Tham Lang hay Vũ khúc đồng cung thì 
rất tốt đẹp, được hưởng giầu sang, uy quyền, hiển hách. 

Còn lại các cung khác đều không phải là đất dụng võ của Hỏa linh. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


130 


Hỏa linh không phá tán như Không Kiếp mà chủ về tai nạn bệnh tật, chết giảm tuổi thọ, có nghĩa 
là nóng nẩy quá, cứng rắn quá. Mà cứng rắn quá' thì không bền. Trong tướng pháp có câu quyết 
:"Cô cương bất trường " là hình ảnh của Hỏa Linh vậy. 

3. Hỏa tinh - Linh tinh 

Cũng là hai sao gây tác hại không kém Không Kiếp về mặt tai họa bệnh tật. 

Hỏa Linh là tính khí (behaviour) của đương số. 

Hỏa Linh đắc địa ở cung ban ngày (Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ), hãm địa ở những cung ban đem từ 
Mùi đến Sửu. 

Hỏa Linh đắc địa là người: 

Chí khí hiên ngang 
Ương ngạnh nóng nẩy 
Sức khỏa dồi dào 
Hỏa Linh hãm địa là người: 

Tham hiểm 
Gian ác 

Đau bệnh thần kinh 

Trên thực tế, Mệnh đóng tại tứ chinh (Tí Ngọ Mão Dậu) có Hỏa Linh là đắc cách, được hưởng 
phúc, không giầu thì sang. 

Mệnh đóng tại tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi) có Hỏa Linh gặp Tham Lang hay Vũ khúc đồng cung 
thì rất tốt đẹp, được hưởng giầu sang, uy quyền, hiển hách. 

Còn lại các cung khác đền không phải là đất dụng võ của Hỏa Linh. 

Hỏa Linh không phá tan như Không Kiếp mà chủ về tai nạn bệnh tật, chiết giảm tuổi thọ, có 
nghĩa là nóng nầy quá, cứng rắn quá. Mà cứng rắn quá thì không bền. Trong tướng pháp có câu 
quyết: "Cô cương bất thường" là hình ảnh của Hỏa Linh vậy. 

Tóm lại: 

Bị Không Kiếp (phá tán) đánh vì mình quá tham lam 
Bị Hỏa Linh (hao mòn) đánh vì mình quá cương cứng 
Bị Kình Đà (cản trở) đánh vì mình quá nhu nhược chần chờ. 


SAO NGÀY 

Gồm có: Tam thai, Bát tọa, 

Ân quang, Thiên quí. 

1. Tam thai - Bát tọa 


Tam thai hành Thủy, Bát tọa hành Mộc. 
Tam thai là trán, Bát tọa là cằm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


131 


Cả hai là đài các tinh, tượng trưng cho bền vững, nhàn hạ, thảnh thơi, từ đó có nghĩa là lười biếng, 
thụ động. 

Nhưng hai sao sinh ra Thai Tọa là Hữu thì lại phải làm lụng vất vả để mưu sinh. 

Tính nết: 

- Biển hiện rõ ràng học thuyết Lão Trang, thanh tịnh, nhàn hạ, ẩn dật, tự nhiên, bất chấp mọi 
thăng trầm của ngoại cảnh, đủng đỉnh trong cảnh thanh bần. 

- Không ngoan. 

- Không lo âu về của cải tuy có thể giầu có. 

2. Ẩn quang - Thiên quí 

Ân quang thuộc Thổ còn Thiên quí thuộc Mộc. 

Hai sao tượng trưng cho: 

- phúc đức đời sau 
thông minh, tin vui, 

Quang Quí biểu hiện sự giúp đỡ của Trời, Tả Hữu, nói lên sự giúp đỡ của người. 

Tính nết: 

Nhân hậu, từ thiện, thành tín, hiếu đế 

- Chung thủy với vợ chồng, tín ngưỡng nơi đấng Linh Thiêng. 

Người Quang Quí luôn luôn có thiện tâm, tin tưởng vào phúc đức và nhân quả. 

Quan Quí ở các cung: 

Phối: 

- Hôn nhân vì tình. 

- Vợ chồng hòa thuận. 

Tử: 

- Con hiếu đễ. 

- Có con nuôi. 

- Có con thánh thần. 

Tài: 

- Được người giúp. 

- May mắn về tiền bạc. 

- Hưởng di sản. 

Tật: 

- ít bệnh tật. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


132 


- Bệnh chóng khỏi. 

Quan: 

- Hay giúp đỡ đồng nghiệp. 

- Được mọi người kính trọng. 

- May mắn trong quan trường. 

Phúc: 

- Được thần linh che chở, ước gì được nấy. 

- Được hưởng thọ. 

Ngoài ra, Quang Quí chủ về lễ bái. Khi phải lễ bái để cầu xin ơn trên phù hộ là đang có việc lo 
âu, cho nên Quang Quí còn có nghĩa là mối bận tâm, lo lắng. 

Cũng như khi gặp Hóa khoa, một sao Đại cứu giải, phải hiểu là đang gặp phiền toái hay tai nạn 
nên cảnh sát "Hóa khoa" tốt cứu giải. 

Cho nên gặp Quang Quí hay Hóa khoa chớ vội mừng phải nghĩ ngay tới một khó khăn hay trở 
ngại đang xảy ra mà lo thu xếp ổn thỏa. 


Bài đọc thêm về sao ngày 

1. Tam thai - Bát tọa: 

Là con đẻ của Tả phù, Hữu bật, là cát tủ đựng đồ, bàn giấy làm việc tượng trưng địa vị, chỗ ngồi, 
phương tiện đi lại của giới trung lưu. 

Nếu Tử Phủ Vũ tướng là bậc vua quan cần phụ tá như Tả Hữu thì Phá quân là kẻ anh hùng áo vải 
lại thích Thai Tọa là ghế gỗ, xe thồ, miễn sao được việc. 

Cho nên người xưa vẫn quan niệm rằng cách Tử Phủ Vũ Tướng mà thiếu Tả Hữu thì đi tìm Tham 
Tọa thay thế, e rằng bị trật đường rầy, hóa ra đầu Ngô mình sở, không những không được việc mà 
nhiều khi còn hỏng việc, ví như "Áo gấm cưỡi trâu: (y cẩm kỵ ngưu) của kẻ trọc phú nhà quê! 

2. Ẩn quang - Thiên quí: 

Là con đẻ của Văn xương, Văn khúc. 

Nếu Văn xương tượng trưng cho khả năng văn chương quán thế, Văn khúc cho tài nghệ chuyên 
ngành thì: 

Ân quang chỉ là trí thông minh, biết trọng nghĩa, 

Thiên quí là lòng nhân hậu, từ thiện. 

Có hai đức tính này thì tránh được phần nào đố kỵ ở đời, cho nên cũng được coi là hai sao là hai 
sao cứu giải tầm cỡ trung bình. 

SAO CAN 

Trong những sao can thì vòng Lộc tồn quan trọng hơn cả. 


1. LỘC tồn 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


133 


Là sao dương hành Thổ 
Tượng trưng cho: 

- Tài lộc trời cho 

- Bảo vệ, giữ gìn 

Tính nết: 

- Thông minh, ham học, cứu giải, 

- Từ thiện (nhưng không bằng Tử vi, Thiên tướng). 

- Đoan chính, chế ngự được tính lả lơi của Đào Hồng. 

Lộc tồn ở các cung: 

Lộc tồn cũng có nghĩa là chận trễ, 

- Ớ Phối thì chận vợ chồng. 

- ở Tử thì chận và hiếm con. 

Lộc tồn và các sao khác: 

Đi với Hóa lộc có nghĩa là độc đoán, chuyên quyền. 

- Lộc tồn phải đi với Tử vi Thiên phủ, Hóa khoa, Thiên Khôi, Thiên Việt thì mới chắc giầu có. 

- Ngược lại nếu gặp Không Kiếp, Song Hao, Hóa Kỵ, Thái Tuế, thì cuộc đời lang thang, khổ sở, 
nghèo nàn, côi cút. 

- Gặp Thiên không thì tham nhũng, bỏn sẻn. 

Mệnh có Lọc tồn thì Kình Đà kèm hai bên nên vất vả trước khi giầu, sau khi giầu thì lo lắng 
giữ của. Nhưng Kình Đà lại che chở cho Lộc tồn lại chông lại Không Kiếp vì Lộc tồn mà gặp 
Không Kiếp thì trắng tay. 

- Lộc tồn có Phá quân xung chiếu cũng nghèo vì kho Lộc bị phá tán. 

- Lộc tồn có Hóa lộc, Thiên mã chiếu thì giầu, nhưng thêm Không Kiếp chiếu thì lại nghèo. 

Tóm lại Lọc tồn nên né Không Kiếp, Song Hao, nên gặp Tử vi, Thiên phủ, Hóa khoa, Khôi Việt. 
Phú: Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quí (tại Mệnh Thân hay Tài Điền có cả Lộc tồn và 
Hóa lộc thì giầu có). 

2. Bác sĩ 

Tượng trưng cho: thông minh, từ thiện, giải trừ bệnh tật. 

Bác sĩ luôn đi kèm với Lộc tồn, để nhắc nhở rằng muốn có lộc thì phải đàng hoàng. 

3. Kình dương 

Là sao Kim, chỉ bộ phận sinh dục phái nam. 

Người Kình dương thân hình cao và thô, mặt choắt, hầu lộc, mắt lồi, có sức khỏe. 

Kình dương thích hợp cho nam hơn nữ, đặc biệt cho tuổi dương. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


134 


Tính nết: 

Khi đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi: 

Quả quyết, nóng nầy, làm những chuyện táo bạo. 

- Mưu trí, tự đắc, ngàng tàng. 

Khi hãm địa ở Ngọ, Dần Thân Mão Dậu: 

- Hung bạo, ngỗ ngược, độc ác, dâm dật và bệnh hoạn, 

Ớ Ngọ bị yểu tử, tai nạn, tàn tật. 

Dần Thân rất xấu cho tuổi Giáp Mậu, thường phá tan tổ nghiệp, lao khổ, xa nhà mới sống 
được. 

Ớ Mão Dậu cũng nguy cho hai tuổi Giáp Mậu. 

Kình dương và các sao khác: 

Mệnh: 

Kình, Linh, Hỏa: có tật 
Kình, Không Kiếp, Binh: côn đồ 

Kình, Nhật hay Nguyệt đồng cung: bệnh hoạn liên miên. 

Kình Mã: truân chuyên. 

Kình Lực đồng cung: có sức khỏe, công trạng nhưng bị bỏ quên nên bất mãn. 

Giáp Kình Đà: Mệnh Giáp Kình Đà đương nhiên có Lộc tồn tọa thủ, nếu có thêm Không Kiếp 
thì sô" ăn mày. 

Giáp Kình Liêm, Tướng: tù tội, giáp chức. 

Phối: 

Đắc địa thì vợ chồng bất hòa, gián đoạn. 

Hãm địa thì hôn nhân trắc trở. 

Vận: 

- Kình, Hình ở Ngọ: bị tù, có thể chết nếu gặp lục sát. 

4. Đà la 

Đà là sao Kim, tính chất hung bạo, giam hiểm nhưng can đảm, thủ đoạn nếu đắc địa ở Thìn Tuất 
Sửu Mùi Tỵ Hợi. 

Đà la ở các cung 

Mệnh 

- Đà Lực Quyền ở Dần Thâm Tỵ Hợi: có quyền hành, được người kí nh phục. 

- Đà, Hình, Không Kiếp, Sát Kỵ: đạo tặc giết người. 

- Đà, Riêu - Y, Không Kiếp, Kỵ Hình: số ăn mày. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


135 


- Đà, Riêu, Sát, Hỏa Linh: đàn bà hại chồng. 

- Đà, Khốc Hư (Hỏa Linh) : vợ chồng xung khắc. 

Tử: 

- Đà Không Kiếp Hỏa (Linh): con ngỗ ngược. 

Quan: 

- Đà, Mã: chinh chiến liên miên. 

- Đà, Tả Hữu, Lộc Quyền ở Dần Thân Tỵ Hợi: võ hiển. 

Phúc: 

- Đà Dần Thân Vô chính diệu: phúc thọ may mắn. 

Vận: 

- Đà, Hình hay Đà ở Thìn Tuất: tù tội 

- Đà Không Kiếp: bị lừa gạt 

- Đà Tuế Kỵ: kiện tụng, cãi vã. 

Cả hai sao Kình Đà: 

- Tượng trưng cho sức mạnh, chăn chỉ. 

Chỗ nào có Kình Đà thì chỗ ấy ăn nhiều, để có sức mạnh phục vụ. 

5. Thanh long 

Sao Thủy 

Tượng trưng cho thành công trong giao tế, may mắn cho hóa phối, lợi ích cho thi cử, giải trừ cho 
bệnh tật. 

Tính nết: 

Vui vẻ, dễ thương, vì là dịp may trời cho bất chợt. 

Thanh long đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi, 

- Ớ các cung đắc địa, gặp Hóa kỵ thì như rồng gặp mây ngũ sắc nên giầu có, (cách Long Kỵ) 

- Thanh long, Lưu hà: rồng xanh trên sông lớn, may mắn giầu có. 

Thanh đi với Lộc tồn thì đỗ đạt sớm. 

Thanh long, Bạch hổ, Hoa cát (Long Hổ Cái) rực rỡ về tài quan. 

Thanh long rất đẹp nếu cư tại Tí và Hợi là hai cung Thủy hoặc ở cung Thìn (Long cư long vị) cũng 
rực rỡ như Long Kỵ. 

6. Song Hao 

Cả hai sao Đại hao và Tiểu hao đều là sao Hỏa. 

Tượng trưng cho mất mát chia lìa, hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của 
cung đó. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


136 


Song Hao còn biểu hiện cho du lịch nữa. 

Tính nết: 

Phá hoại, thay đổi, khôn ngoan nhưng không quả quyết, cẩu thả, lơ đễnh, say mê (cờ bạc, rượu 
chè, hút sách), ăn xài lớn. 

Song Hao và các sao khác : 

- Song Hao Cự Cơ : rất giầu có. 

- Song Hao Hỏa Linh : ghiền. 

- Hao tuyệt đồng cung : xảo quyệt. 

- Hao Tham đồng cung : hiếu sắc. 

- Hao Kỵ : túng thiếu. 

Song Hao Đào Hồng : tốn tiền cho nhân tình. 


Song Hao ở các cung 

Tài, Điền : 

- Tán tài, không có điền sản. 

Phúc, Nô : 

- Bần tàn, ly tán. 

- Tôi tớ trộm cắp, ăn chặn. 

Quan Di: 

- Thay đổi chỗ làm, ra ngoài tốn tiền. 

Vận : 

- Hao tài. 

- Thay đổi chỗ làm, đi ngoại quốc. 

- Nếu ốm đau, mau lành. 

7. Tướng quân 

Sao Mộc 

Tượng trưng cho : chỉ huy, dấn thân, can đảm vì vậy trở nên kiêu ngạo, vênh váo Tả Hữu đây. 

Tính nết 

- Thẳng tính, nóng nẩy, bất khuất 

- Làm càu, táo bạo, kiêu căng, xứ quân tính, hiếu thắng 

- Nữ Mệnh : ghen tuông, lấn át chồng. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


137 


Tướng quân và các sao khác 

- Tướng quân và Thiên tướng đồng cung hoặc xung chiếu thì uy quyền càng mạnh, là cách lưỡng 
tướng. 

- Tướng quân gặp Tuần Triệt án ngữ : ví như tướng cụt đầu, chủ sự truất giáng, bãi cách, tai nạn. 

- Tướng quân, Đào Hồng : đàn ông, đàn bà hoang dâm. 

- Tướng Phá, Bình, Đào, Hồng : dâm dục quá đáng. 

8. Tấu thư 

Tượng trưng cho : 

- Khéo nói kiến trong lỗ phải bò ra. 

-Văn chương, hùng biện. 

- Khả năng thu hút người khác phái bằng nói ngọt. 

- Sao của diễn giả, thuyết khách, ca kịch sĩ. 

- Đi với các sao Bác sĩ, Thái tuế chỉ sự diễn đạt, tài hùng biện. 

9. Phi liêm 

Phi liêm là tóc. 

- Tượng trưng cho mau mắn, lanh lợi, hiếm muộn. 

- Phù trợ các sao tốt cũng như xấu, làm cho may mắn thêm nhanh chóng, cũng làm cho bất lợi đến 
mau. 

- Không tốt cho sản phụ vì là dấu hiệu sinh mau, băng huyết. 

- Đi với Hỏa Linh, Thiên hình thì có tai nạn dao búa ở đầu. 

Đi với Bạch Hổ : Phi Hổ là hổ mọc cánh, nghĩa là gặp thời vận tốt. 

10. Hỉ thần 

Tượng trưng cho vui tính, cho may mắn, lợi ích cho việc cưới hỏi. 

Biểu hiện cho hậu môn, nếu gặp Không Kiếp ở Mệnh hay Tật thì bị trĩ kinh niên. 

Hỉ thần và các sao khác : 

- Hỉ thần, Long Phượng : điềm lành. 

- Hỉ thần, Đào Hồng : may mắn về tình. 

Hỉ thần ở các cung : 

Phối: 

- Hỉ, Đào, Hồng : vợ chồng đẹp đôi nhưng cũng đắt mèo. 

Bào : 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


138 


- Hỉ, Riêu : anh em chơi bời. 

- Hỉ, Đào, Thai, Phục : anh em dâm đãng. 

- Hỉ, Điếu khách : tin vui kém vì sự chế hóa của Điếu khách. 

Tam minh Đào Hồng Hỉ là tin thi cử đậu, tin cưới hỏi vui vẻ, tin vui tới nhanh. 

11. Bệnh phù và Bệnh 

Tượng trưng cho trì trệ, đau yếu, buồn rầu vì bệnh. 

- Khi đi với Đào Hồng Hỉ, Riêu - Y thì có nghĩa là mắc bệnh hoa liễu. 

- Bệnh, Sát, Hao, Hình, Kỵ : ác bệnh nan y. 

- Bệnh phá : ít con. 

12. Phục binh 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho tư cách tiểu nhân, đố kỵ, phản bội, đâm sau lưng. 

Phục binh phù thịnh, phù cả suy. 

Tính nết: 

- Gian xảo và đểu cáng (Chỗ nào có Phục binh thì bị lừa và có tâm sự khó nói ra) 

- Hãm hại, đố kỵ, làm nhục, rình rập. 

Phục binh và các sao khác : 

- Phục, Tướng, Đào, Thai: dụ dỗ làm chuyện dâm ô. 

- Phục, Tướng, Không Kiếp, Tả Hữ : gian phi kết đảng. 

- Phục, Kỵ, Tuế : buồn vì thù oán, kiện tụng. 

- Phục, Tướng, Vượng, Thai: lang chạ. 

Phục binh ở các cung : 

Phục binh xấu ở tất cả các cung ngoại trừ cách Binh Hình Tướng Ân. 

13. Quan Phủ 

Sao Hỏa, luôn luôn đi cùng Đà la. 

Khi mang ý tốt nghĩa là biết xét đoán, lý luận, thường hội chiếu với Thái tuế chỉ mọi sự liên quan 
đến pháp luật và giúp đỡ. 

Khi mang ý nghĩa là cản trở, thọc gậy bánh xe, cạnh tranh, đô" kỵ, ăn miếng trả miếng. 

Quan Phủ và các sao khác : 

- Phủ, Tuế, Đà, Kỵ : thị phi, kiện cáo, tai bay vạ gió. 

- Phủ, Hình, Không Kiếp : bị mưu sát. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


139 


- Phủ, Sát, Hổ, Hình : bị tù. 

- Phủ, Liêm, Tang, Hổ : bị kiện cáo, tù tội. 

- Phủ, Phá, Hình : bị quan tụng, ly dị. 

Quan Phủ ở các cung : 

Điều có ý nghĩa xấu như bị tù tội, kiện tụng, cãi vã, phản bội nhất là ở Tài và Nô. 

14. Văn tinh 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho : nổi danh, thông minh, hiếu học 

Văn tinh lưu tiếng thơm cho hậu thế về mặt công danh và văn chương, nghệ thuật. 

15. Quốc ấn 

Sao Thổ 

Tượng trưng cho ấn vua ban hay bằng sắc. Do đó có ý nghĩa công danh uy quyền, tước vị, khoa 
bảng. 

Quốc ấn cũng chủ về tiền bạc. Sự tạo dựng cơ đồ của Quốc ấn có tính cách chính thức, đàng 
hoàng không như của Đường phù có tính cách không chính thức. 

Quốc ấn và các sao khác : 

- An, Cáo : được ban chức. 

- Ân, Binh, Hình, Tướng : võ hiển. 

- Ân, Tướng, Tam hóa : vận hội may mắn lớn trong quan trường. 

- An ngộ Tuân Triệt: công danh trắc trở. 

16. Đường phù 

Sao Mộc 

Có hình ảnh của Văn tinh, Quốc ấn. 

Tượng trưng cho đỗ đạt và nổi danh, thuận lợi cho việc mua bán đất đai. 

Cũng như Văn tinh và Quốc ấn, Đường phù chủ về tiền bạc, Văn tinh, Quốc ấn thì chính thức 
nhưng Đường phù có tính cách bán chính thức. 

Đường phù gặp Bạch hổ thì bị tù. 

17. Thiên trù 

Sao Thổ, chủ về ăn uống. 

Tượng trưng cho : lộc ăn, nên có nghĩa là gia tăng tài lộc, cũng nghĩa là số 
được tặng một gia tài, hoặc một tặng vật lớn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


140 


Tính nết: 

Say mê ăn uống, tham lam. 

18. Khôi Việt 

Khôi là đầu, 

Việt là vai, có nghĩa là Khôi chính và Việt phụ tá. 

Tượng trưng cho quí phái, danh dự, thành công trong thi cử, thông minh xuất chúng, mưu cơ quyền 
biến. Được sự hội tụ của bốn sao Xương Khúc, Khôi Việt là con người quán thế, nếu đi cùng Nhật 
Nguyệt, Khoa là một nhân tài danh vang thế giới. 

Có thể hóa giải được bất lợi của một sô" sao chính tinh hãm địa, nhưng chỉ khi nào Khôi Việt 
không bị Tuần Triệt, Hóa Kỵ, Thiên Hình là sát tinh xâm phạm. 

Khôi Việt và các sao khác : 

- Khôi Việt, Quốc Ân, Văn Tinh, Đường Phù : được cấp giấy phép. 

- Khôi Việt Xương Khúc Quang Quí: đỗ bằng cao nhất. 

- Khôi Việt Đà Kỵ : kẻ sĩ ở ẩn. 

Khôi Việt ở các cung : 

- Ớ bất cứ cung nào, Khôi Việt đều ban lợi điểm cho cung đó. 

19. Thiên quan - Thiên phúc 

Cả hai đều sao Hỏa và đều là phúc tinh. 

Quan Phúc tượng trưng cho 

- Cứu giải, đức độ, tin tưởng trời phật, 

- Có số tu hành, có tính cách làm giảm bệnh tật, 

- Tăng phúc thọ do tu nhân tích đức giúp đỡ Thất sát nhân. 

Quan Phúc và các sao khác: 

- Quan Phúc, Tướng, Riêu - Y : bác sĩ mát tay. 

- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Quan Phúc : lương y, làm công tác xã hội. 

- Quan, Phúc, Tử, Tham đồng cung : có số đi tu. 

Quan Phúc ở các cung : 

- Ớ bất luận cung nào cũng mang lại tốt đẹp cho cung đó. 

Nằm cùng Thiên sứ, Quan phúc giải được ác tính của Thiên sứ, làm tăng tuổi thọ vì Thiên sứ nằm 
trong cung Tật ách chỉ chờ mang ta đi cùng Diêm chúa. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


141 


20. Lưu hà 
Sao Thủy 
Tính nết: 

Tốt: - lưu loát, hùng biện. 

- có tài thuyết phục bằng ngôn ngữ. 

Xấu : - gian hiểm, độc ác, thủ đoạn. 

Lưu hà và các sao khác : 

Lưu hà, Thái tuế : có năng khiếu thuyết phúc. 

Lưu hà, Kình, Phá, Hao, Tuyệt: người hiểm độc. 

Lưu hà, Thanh long: rồng xanh vùng vẫy trên sông là vận hội tới. 

Lưu hà, Cự, Kỵ : tai nạn sông nước. 

27. Tuần Triệt 

*Triệt có nghĩa là tách đôi. 

Trệt hành Kim, tượng trưng cho sự thay đổi thời thế. Thời thế thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các sao 
tại các cung, làm đảo lộn hoàn cảnh của các sao. 

Tính nết: 

Tách đôi hai cung, 

Mở một vận hội mới tốt xấu tùy theo người và hoàn cảnh, 

Làm đảo lộn những cái gì ta đang có, xấu thành tốt và tốt thành xấu, vì là lúc thay đổi thời thế. 
*Tuần hành thủy 

Tính nết: 

Nối hai cung cạnh nhau, bó chặt hai cung lại với nhau, nên có nghĩa là vây hãm và làm chậm trễ, 
làm các xấu tốt lên, các sao tốt xấu đi. 

Tuần Triệt là hai sao quan trọng, chi phối các cung các sao, biến tốt thành tương đối xấu, xấu 
thành tương đối tốt. 

Nếu chính tinh tọa chủ vốn xấu, gặp Tuần Triệt sẽ được giải thoát trở nên tốt cũng như người 
đang bị tù được trả tự do. 

Tuần Triệt ờ các cung : 

Tật: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


142 


Vô chính diệu Tuần Triệt đóng ở cung Vô chính diệu thì lại tốt nhưng phải xét tùy từng hoàn 
cảnh. 

Điền : 

không có điền sản. 

Phối: 

trắc trở, Tuần Triệt gặp Mã, vợ chồng bỏ nhau. 

Quan: 

công danh lận đận. 

Mệnh : 

tuổi trẻ bôn ba cùng cực, sinh bất phùng thời. 


Bài đọc thêm về sao Can 

1. Lộc tồn : Đứng đầu hàng sao can, là một quí tinh dẫn theo sau 11 sao, mỗi sao là một hoàn 
cảnh thăng giáng của đương số. 

Lộc tồn chủ về : - tài trí thông minh, cách làm giầu 
- cô đơn, chậm trễ. 

Mệnh có Lộc tồn không bao giờ nghèo, khẳng định không nghèo, ngoại trừ có Không Kiếp đồng 
cung. 

Lộc tồn có thể thay thế cho một trong ba sao Khoa Quyền Lộc trong cách Tam hóa liên châu, 
thiếu một sao mà có Lộc tồn thì vẫn coi như đủ Khoa Quyền Lộc. 

Lộc tồn đóng ở cung Mệnh vừa giầu vừa sang. 

Đóng ở cung Tài là cách "lộc cư lộc vị", chắc chắn là giầu, ngoại trừ có Không Kiếp đồng cung 
thì là số ăn mày, có nghĩa là kho tàng bị cướp sạch. Lộc tốn phải có Thái tuế đồng cung hay tam 
hợp chiếu thì mới thực sự lâu bền. 

Lộc tồn được Hóa lộc xung chiếu là cách "song lộc" thì giầu sang phú quí, trái lại Lộc tồn có Hóa 
lộc đồng cung thì lại xấu đi . Theo quan niêm của các thầy Tử vi thì đây là " chuyên quyền chi 
cách", là người độc đoán (Lã hậu đời xưa có cách này). 

Mệnh có Lộc tồn, Thiên di có Mã, hoặc ngược lại thì tốt, là cách "Lộc mã giao trì"; nhưng lại có 
thêm Không Kiếp chiếu vào là cách "lộc đảo", công danh trắc trở, sinh kế khó khăn. 

2. Kình dương- Đà la : 

Là hai sát tinh cỡ nặng, có tác tụng suốt cả cuộc đời, là hình ảnh giằng co nội tâm, là hai bộ mặt 
của một con người. Có lúc can đảm anh hùng, có lúc trì trệ sỗ sàng, có lúc tài giỏi, thông minh, có 
lúc ngu si bần tiện tùy theo đắc địa hay hãm địa. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


143 


Đặc tính chung của Kình Đà dù đắc địa hay hãm địa vẫn là dở dang, phi lý. 

Kình dương đắc địa thì quả quyết, mạo hiểm, mưu trí, nhưng kiêu căng tự đắc, hãm địa thì liều 
lĩnh, bướng bỉnh gian dối, tự ái. 

Đá la đắc địa thì can đảm, thâm trầm thủ đoạn, hãm địa thì hung bạo, độc ác, dâm loạn. 

Có sách nói : Kình dương và Đà la đều đắc địa ở tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi), có sách nói : Kình 
dương đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi, Đà la đắc địa ở Tứ chính( Tí Ngọ Mão Dậu). 

Ai đúng ai sai? 

Nếu căn cứ vào thế đứng của Lộc tồn khi Kình đắc địa Tứ mộ và Đà đắc địa tại Tứ chính thì : 
Tuổi Giáp, Lộc tồn ở Dần, 

- dương nam an theo chiều thuận, Kình phải ở Mão, Đà ở Sửu, 

- dương nữ an theo chiều nghịch, Kình ở Sửu, Đà ở Mão, như vậy chỉ có tuổi dương nữ thì được 
cách Kình Đà đắc địa. 

Tuổi Ất, Lộc tồn ở Mão, 

- âm nam theo chiều nghịch, Kình ở Dần, Đà ở Thìn, 

- âm nữ an theo chiều thuận, Kình ở Thìn, Đà ở Dần, 
như vậy chỉ có tuổi âm nữ được cách Kình Đà đắc địa. 

Các tuổi khác như Bính, Mậu, Đinh, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí cũng vậy, chỉ có tuổi nữ là có Kình 
Đà đắc địa, e rằng không công bằng chăng? 

Nếu theo ý kiến Kình - Đà chỉ đắc địa ở tứ mộ thì tuổi Giáp, dương nam có kình ở sửu(đắc) Đà ở 
Mão(hãm) và các tuổi khác cũng tương tự. 

Nam và Nữ đều được chia sẻ đồng đều cách Kình Đà đắc hãm như nhau, bao giờ thì phái nào 
cũng chỉ có Kình hoặc Đà đắc địa mà thôi; nói lên cái ý giằng co tư tưởng của con người, được 
cái này mất cái kia vậy, có phần hợp lý hơn cả. 

3. Lực sĩ: 

Chủ về : 

- sức khỏe tay chân 

- dục vọng xác thịt 

- là sao phù thịnh cũng như phù say 

Vận gặp Lực sĩ, thì có sức khỏe cơm no vác nặng, công việc trì trệ, hữu công vô lao. 

4. Thanh long và Phi liêm : 

là hai sao can cỡ nhỏ chủ về tốc độ. 

Thanh long là sao cứu giải, hào hoa phong nhã, có lợi ích cho cầu công danh, cưới hỏi. 

Vận gặp Thanh long, thì mọi chuyện mau chóng. 

Phi Liêm là sao phù thịnh cũng như phù suy đem lại may mắn cũng như tai họa nhanh chóng, vội 
vàng có tính bốc đồng. 

5. Đại Tiểu hao : 

Chủ về ly tán, xa cách. 

Có lúc hào hùng khi đi với Phá quân 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


144 


Có khi phá tán khi đi với Lộc tồn. 

Có khi nổi danh khi đi với Cự môn. 

Muốn du lịch, đi xa thì cầu Song Hao. 

6. Tướng quân : 

Là một tiểu Thiên tướng, nhưng tính chất có phần khác biệt và tầm thường 
hơn. 

Tướng quân dũng mãnh nhưng kiêu căng, ghen tuông, hám danh, trong khi đó Thiên tướng lại hào 
hoa, thanh lịch ban phát đại lượng, cứu giải tai họa. 

Tướng quân đi kèm với Quốc ấn trong thế tam hợp đối với tuổi thuận lý âm dương, đồng cung với 
Quốc ấn đối với tuổi nghịch lý âm dương. 

- Vận gặp tướng Ân, là dịp có quyền, có uy nhưng hơi kiêu ngạo. 

7. Tấu thư và Hỉ thần : 

Là hai sao nhỏ chủ về vui vẻ. 

Tấu thư thì ngọt ngào, khéo léo nói năng thuyết phục, bẻm mép, dụ dỗ. 

Hỉ thần thì vui vẻ, mừng rỡ, gặp sát tinh cũng vô hại. 

Vận gặp Tấu - Hỉ là vui. 

8. Bệnh phù : 

Buồn rầu, bệnh tật. 

Vận gặp Bệnh phù thì suy kém, bệnh hoạn. 

9. Phục binh : 

Là sao phù thịnh cũng như phù suy. 

Vận gặp Phục binh, là có tâm sự thầm kín, manh nha, chờ đợi. 

Đề phòng lừa phản trộm cắp. 

10. Quan phủ : 

Chủ kiện tụng, gây phiền nhiễu 
Luôn đi kèm với Đà la. 

Vận gặp Đà la, Quan phủ là có chuyện lôi thôi, thọc gậy bánh xe, miệng tiếng, kiện cáo. 

11. Văn tinh - Quốc ấn - Đường phù : 

Là ba sao đàn em của Lộc tồn, cũng chủ về tài lộc, nhưng mỗi sao một vẻ: 

Văn tinh : 

Là người vốn liếng văn học để đời. Người không có phúc được hưởng Lộc tồn vẫn có hy vọng 
được hưởng Văn tính, tuy không giầu tiền bạc nhưng giầu chữ nghĩa nghệ thuật. 

Vận gặp Văn tinh dễ có công danh, bằng cấp, tình cảm dồi dào : có danh thì sẽ có tiền không 
nhiều thì ít. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


145 


Quốc ấn : 

Là chức vị, quyền hành, chính thức được công nhận. 

Vận gặp Quốc ấn, dễ có công danh. 

Đường phù : 

Cũng lợi ích cho việc cầu công danh du là bán chính thức, khác với Quốc ấn và Văn tinh ở chỗ là 
gặp Đường phù có dịp làm giầu mua tậu nhà đất, nhưng dễ trôi nổi. 

Vận gặp Đường phù thì từ kẻ tầm thường dễ trở nên ông, nhưng cũng có khi mang vạ tù tôi nếu có 
Bạch Hổ đồng cung (háu ăn quá có khi mang họa). 

12. Thiên trù : 

Là lộc trời cho, ăn no ngủ kỹ. 

Vận gặp Thiên trù dễ được hưởng gia tài, tiền bạc, quà biếu tự đâu mang đến. 

13. Lưu hà : 

Là dòng sông chảy xiết 

Có tài hùng biện, có số lênh đênh 

Vận gặp Lưu hà, nên cẩn thận sông nước, tai nạn dọc đường. 

14. Quan, Phúc : 

Là lòng từ thiện, khoan dung. 

Vận gặp Quan, Phúc cũng được cứu giải, gia tăng tuổi thọ, nhờ có lòng khoan hòa lễ độ. 

75. Thiên Khôi _ Thiên Việt: 

Là hai quí tinh 

Chủ khoa bảng, quyền tước, nhân hậu, từ thiện. 

Khôi Việt thực sự là hai quí nhân. 

Thiên khôi mang lai ân tối cao. 

Thiên Việt mang lại công bằng bác ái. 

Vận gặp Khôi Việt thì hoạnh phát, xin gì được nấy, có tranh chấp kiện tụng thì cũng thắng. 

Khôi Việt sợ Tuần Triệt, Hình Kỵ, Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh, gặp lũ sát tinh thì công danh 
trắc trở, bệnh hoạn liên miên, đao thương súng đạn. 

Người tuổi Bính Đinh, có Mệnh nằm ở cung Tuất, người tuổi Nhâm Quí có Mệnh nằm ở cung 
Thìn, được Khôi Việt giáp Mệnh là kỳ cách được quí nhân giúp đỡ, nhiều người kính nể. 

Cầu tài lộc thì tìm Lộc tồn, Hóa lộc, Xương Khúc. 

Cầu công danh thì tìm Khôi Việt. 

16. Tuần Triệt: 

Đây là hai sao đặc biệt nhất trong hàng sao can. 

Xưa nay người coi Tử vi đều gán Tuần Triệt, có ác cảm hơn là thiện cảm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


146 


Tuần triệt đóng ở đâu thì có cảm tưởng chỗ đó tuyệt vọng, vì Triệt đồng nghĩa với tiêu tan, xóa bỏ 
tất cả, Tuần đồng nghĩa với giam hãm, trói buộc không tha. 

Thực tế có phải như vậy không ? 

Lại có trường phái xưa quan niệm rằng: 

Triệt chỉ có tác dụng mạnh cho đến năm 30 tuổi, sau đó nhẹ đi nhiều. 

Tuần có tác dụng cả đời. 

Căn cứ vào đâu để nói câu đó ? 

Hay chỉ là dựa vào kinh nghiệm ? 

Theo thiển ý, Tuần Triệt cũng mang hai bộ mặt thời gian và không gian. Một lần nữa khái niệm 
âm dương trong Dịch lại thể hiện ở đây. 

Triệt chia cắt hai cung nơi Triệt đóng có nghĩa là ảnh hưởng giữa hai cung bị ngăn cách, tách biệt 
xa nhau, ví dụ Triệt đóng giữa cung Quan và cung Điền, nghĩa là gặp Triệt khi làm quan thì 
không mua được nhà. 

Triệt ảnh hưởng đến các tác động của các sao trong hai cung Triệt đóng, xấu cũng như tốt, như 
vậy Triệt còn là một "sú páp" xì hơi an toàn, chưa hẳn là xấu. 

Quan niệm Triệt Tuần đóng ở cung Mệnh là xấu (Tuần Triệt đương đâu thiến niên tân khổ) chưa 
hẳn đã đúng trong nhiều trường hợp; Tuần Triệt đóng ở cung Phu thê là xấu thì cũng chưa chứng 
minh được rõ ràng tại sao. 

Hãy mang Tuần Triệt lên cân xem xấu tốt thế nào để chúng ta có thái độ công bằng hơn đối với 
Tuần Triệt. 

- Triệt là sự thay đổi hoàn cảnh xã hội nơi đương số đang sống, tốt xấu là tùy các sao trong cung 
có Triệt đóng. 

Các cát tinh sợ Triệt vì không có dịp phát triển thành công. Nhưng chưa có phúc (chưa thành 
công) chưa hẳn là vô phúc. 

Vậy Triệt mang phúc nhiều hơn mang họa vậy. 

- Tuần nối liền hoàn cảnh của hai cung kề nhau, cắt thì dễ, nối mới khó, cho nên Tuần ví như 
cây cầu nối hai cung, xe cộ phải qua chầm chậm mới an toàn được. Vậy Tuần cản trở nhưng có 
thể làm an toàn hơn, Tuần gây họa hay mang họa là phúc? 

- Ngoài ra Tuần Triệt cón bảo vệ cho những cung vô chính diệu(ví như con rơi, mồ côi không nơi 
nương tựa), che chắn không cho các hung tinh bên ngoài xâm nhập các sao trong cung có Tuần 
Triệt (ví như phòng lạnh cách ly bảo vệ một bệnh nhân thiếu đề kháng khỏi bị nhiễm trùng) 

Vậy gặp Tuần Triệt đáng mừng hay đáng lo. 

Mừng hay lo cũng chẳng được. 

Tuần Triệt là cái cổng của đời người, rộng hẹp tùy ở năm tháng ngày giờ sinh. Quan sát chỗ đứng 
của Tuần Triệt, chúng ta thấy được vị trí của đương số trong xã hội. 

Gặp Tuần Triệt không hẳn là một mất mát lớn lao đâu, trái lại nhiều khi Tuần Triệt còn là người 
bạn đời ưu ái đó ! 


SAO CHI 

Đứng đầu các sao Chi là sao Thái tuế. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


147 


1. Thái tuế 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho lý luận, hùng biện, hách dịch, đa ngôn đa quá, khinh người. 

Tính nết: 

Thông minh, kiêu ngạo, cô đơn (như Vũ khúc). 

Thái tuế và các sao khác 

- Đi với Xương Khúc, Khôi Việt thì thành công trong học vấn và khoa cử. 

- Đi với Đà la, Hóa kỵ thì gây tai tiếng, ngăn trở công việc, hại tài lộc, mắc họa tù tội. 

- Đi với Đào Hồng : bị phụ tình. 

Thái tuế ở các cung 


Quan, Tài: 

- Làm luật sư, giáo sư, chính khách. 

- Hay chỉ trích hoặc bị chỉ trích, điều tra. 

Di: 

- Miệng tiếng, cãi vã. 

Phối: 

-Vợ chồng bất hòa, có thể ly dị. 

Vận : 

- Thất tình, cô độc, cãi vã. 

2. Thiếu dương - Thiếu âm 

Thiếu dương thuộc Hỏa, Thiếu âm thuộc Thủy. 

Hai sao này đắc địa theo các vị trí đắc địa của Nhật Nguyệt. 

Thiếu dương thì kiêu ngạo và hênh hoang, còn Thiếu âm thì lầm lẫn nhưng nhân hậu và từ thiện, 
tương tự như các sao Tứ đức, có giá trị cứu giải nhỏ. 

3. Thiên không 

Sao Hỏa, đắc địa ở Tỵ Hợi Dần Thân, mạch như địa không. 

Tượng trưng cho: mất mát, giải khát, hư danh, gian hùng, quỉ quyệt. 

Mệnh có Thiên không thì trắng tay. 


Tính nết: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


148 


Không tưởng, cứ tưởng có những cái mình chưa bao giờ có. 

- Đi với Đào hoa, có tài tổ chức nhưng cũng rất mưu mô. 

- Đi với Hồng loan thì yêu tha nhân (philantrophic) tức sống cho người khác cho nên không thật 
với bản thân mình, có lòng vị tha quá lô" nên chán đời, thích ẩn dật, dễ thành một nhà tu hành. 

- Nữ có Thiên không cư Mệnh bị lụy tình. 

- Ớ Tật cứu giải được bệnh tất khá mạnh như Song Hao, Phá toái. 

Thiên không ở các cung: 

- Tài Điền: tán tài, hoạnh phát, hoạnh phá. 

- Quan: chận tiến, ăn hối lộ nếu đi cùng Lộc tồn hay Hóa lộc. 

- Vận: cản trở, đau thì hết bệnh. 

4. Tang môn 

Sao Mộc 

Tượng trưng cho tính toán, cho nên đã làm thì làm cho tới cùng để gặt hái kết quả. 

Tính nết: 

Bi quan, nhưng kiên nhẫn. 

5. Bạch hổ 

Thuộc Kim. 

Tượng trưng cho: Lý luận, tích cực tham dự, dân thân, huênh hoang, can đảm nhưng nóng nẩy. 

Đắc địa tại Dần Mão Thân Dậu thì nổi danh và giầu có. 

6. Điếu khách 

Hành Hỏa 

Tượng trưng cho nói nhiều, nói dại, nói khoác, ba hoa 
Còn có nghĩa là ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc 
Điếu khách ở Mệnh Quan: 

Khách, Tuế phá, Phá toái: cờ bạc, du đãng 
ơ Vận Hạn: Gặp Tang môn thường có tang 

7. Quan phù 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho công lý, cho can thiệp. 

Tính nết: 

Thích chỉ trích, lý luận, nhưng lại ra tay giúp đỡ. 

Đi với Liêm trinh, Tang môn, Bạch hổ: bị tù tội. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


149 


Đi với Đà Kỵ, Thái tuế: bị thị phi kiện cáo, tai bay vạ gió, cũng dễ tù. 

8. Tuế phá 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho: ngang ngược, chống đối, nổi loạn, phá tán. 

Tính nết: 

Bướng bỉnh nên hay bị kẹt. 

Chú ý: Thái tuế đối nghịch với Tuế phá, nhưng Thái tuế làm chủ được tình hình còn Tuế phá thì 
chỉ biết chống đối. 

Tuế phá ở các cung: 

- Tuế, Riêu ở Mệnh: du đãng. 

- Tuế Phá ở Di: ưa châm chọc người khác. 

- Tuế phá là sao điển hình một người tính nết trẻ con hay phá làng phá xóm. 

Tam hợp: Tuế phá, Tang môn Điếu khách của vòng Thái tuế biểu hiện cho một người có tài, nhưng 
không được dùng đúng chỗ, cho nên bất mãn. 

9. Long đức -Phúc đức 

Là những sao nhỏ có tính chất cứu giải, trung thực, dễ thương. 

Long đức, Phúc đức hợp cùng Nguyệt đức, Thiên đức, thành bộ sao Tứ đức tượng trưng cho phẩm 
hạnh, bộ sao của người bạn tốt hay giúp đỡ tha thứ. 

Tứ đức giải trừ các bệnh nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại may mắn và hỉ sự. 

10. Long trì - Phượng các 

Tượng trưng cho: thông minh, may mắn, nổi danh, điền sản. 

Tính nết: dễ thương, nhân hậu, đoan trang. 

Long phượng ở Mệnh thì nhan sắc mặn mà, thân hình thanh tú nhất là phái nữ. 

Long Phượng có nghĩa là thì đỗ cao nhất là khi ở Mão Dậu, tăng tài lộc, may mắn trong hôn nhân, 
sinh nở. 

Long Phượng rất tốt cho các cung Phối, Tử, và Phúc, Điền. 

11. Hoa cái 

Được gọi là đài các tinh. 

Tượng trưng cho: quí phái, uy quyền, nổi danh, đỏm dáng, oai vệ, lẳng ngầm. 

Bộ sao Tứ lỉnh Long Phượng Hổ Cái chủ công danh chức vị uy quyền. 

Hoa cái và các sao khác: 

- Cái Mộc Riêu: chưng diện. 

- Cái Tướng Khúc Mộc Đào: đàn bà dâm đãng, kiêu sa. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


150 


- Tiền Cái, Hậu Mã: Mệnh giáp Hoa cái ở trước, Thiên mã ở sau chỉ phú quí. 

12. Đào hoa - Hồng loan 

Hồng loan thuộc Thủy, Đào hoa thuộc Mộc. 

Hai sao chủ về giao dịch giữa nam và nữ, nhưng quan trọng hơn cho phái nữ. 

Hồng loan tượng trưng cho công dung ngôn hạnh, cho thành công trong thi cử, cưới hỏi, trong khi 
Đào hoa tượng trưng cho vẻ đẹp bên ngoài và sự hấp dẫn của phụ nữ. 

Tính nết: 

Hồng loan niềm nở, khoan hồng, Đào hoa thu hút và quyết rũ. 

Những người có số đi tu, cung Mệnh có Thiên không, Hồng loan, còn cung tử tức và phu thê thì xấu. 

Vị trí của Đào hoa: 

Chỉ có bôn nơi tại Tí Ngọ Mão Dậu. 

Đắc địa nhất tại Mão, tức chính Đông, nơi đay Đào hoa ví như hoa nở lúc hửng sáng, đẹp rực 
rỡ được mọi người chiêm ngưỡng. Đó là trường hợp của những người đắc thời về ái tình được tôn 
thờ nhan sắc. 

- Đào hoa tại Tí (nửa đêm) 

Hoa nở về đêm nên ít người biết đến. Điều này ám chỉ người có duyên ngầm, có những mối tình 
kín đáo. 

Đào hoa cư Mão, hoa nở đẹp lúc ban mai, công danh, tình duyên sớm, nhưng chỉ sợ chóng tàn. 
Đào hoa cư Ngọ. 

Đào hoa cư Dậu. 

Tại hai vị trí này Đào hoa kém thì vị, bớt hấp dẫn. Đó là trường hợp những người vô duyên hoặc 
có duyên không phận. Nếu gặp Tuần Triệt thì lại khá. 

Vị trí của Hồng loan: 

Những vị trí tốt của Hồng loan là những cung Mão Tí và những cung ban ngày từ Dần đến Ngọ. 

Ớ vị trí tốt hai sao Đào hoa và Hồng loan thành công trong ái tình. Sự thành công này cũng tùy 
thuộc và thời gian, càng về già càng giảm vì hoa mà không tàn. 

Đào hồng và các sao khác: 

L Các sao làm tăng ý nghĩa của Đào Hồng là : 

Tham lang dâm tinh, Phá quân, Riêu - Y tham sắc. 

Không Kiếp, Kình (hãm địa) gây tai họa cho nhan sắc, 

Đà, Hỏa Linh, Hóa Kỵ chủ bất hạnh, oan nghiệt, 

Thiên không thích ong bướm, Thái âm hãm địa đa tình, 

Xương Khúc lãng mạn, 

Thiên mã ưa thay cũ đổi mới, 

Đế vượng, Trường sinh phú quí nên "năng dâm", 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


151 


Hoa cái chủ khát tình, Mộ chủ đa dâm, 

Mộc dục chủ tham dục, Thai chủ giao hợp, 

Thiên đồng, Thiên lương Tỵ Hợi, khiến người nữ khờ dại mắc lưới tình của kẻ sở Khanh, "khôn 
ba năm dại một giờ" 

Những bộ sao đáng lưu ý : 

- Đào Thai: lả lơi, dâm đãng, Đào Riêu : có nhiều nhân tình 

- Đào, Xương Khúc, Riêu : đĩ tính 

- Đào, Liêm, Tham : hết sức dâm đãng, gái giang hồ. 

- Đào Không Kiếp (hay Kiếp sát) : bị hiếp dâm. 

- Đào Mã : ong bướm lả lơi, 

- Hồng loan đi với các sao trên cũng có nghĩa tượng tự. 


2. Những sao chế giảm tính lả lơi của Đào Hồng : 

- Tử vi, Thiên phủ, Thái dương, Quang Quí, 

- Thiên hình, Lộc tồn, Tuần Triệt, Tứ Đức, Thái tuế. 

Đào Hồng ở các cung : 

Nô : 

- Quyến rũ người khác phái. 

- Lả lơi với bạn bè người dưới. 

- Có nhiều nhân tình, thương yêu dễ dàng. 

Quan: 

- Đào hoa ở Mão Tí: ra đời sớm, có chức vụ sớm. 

- Tình yêu do chung đụng khi làm việc. 

Di: 

- Đắt đào đắt kép. 


Phối: 

-Vợ chồng nhan sắc. 

-Vợ chồng hoa nguyệt. 

-Vợ chồng ngoại tình. 

13. Thiên hỉ 

Tượng trưng cho vui vẻ, vui tính. 

Tính nết: 

Nhân hậu, đoan trang. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


152 


Tốt cho thi cử, cưới hỏi, mang lại những may mắn, giống như Hỉ thần. 

Thiên hỉ ở các cung : 

Mệnh : 

- Hỉ Hồng : sớm có nhân duyên. 

- Hỉ Đào : lả lơi hoa nguyệt. 

Phối: 

- Hỉ Đào Hồng : vợ chồng có tính lả lơi, nếu có thêm Riêu Thai thì có thể có ngoại tình. 

Quan: 

- Hỉ Đào Hồng Tấu Vũ : nghệ sĩ. 

Vận : 

- Hỉ Đào Hồng : có bồ 

- Hỉ Hồng Riêu Tả Hữu Long Phượng : có hỷ sự. 

- Song Hỉ Đáo Hồng Khôi Việt: sinh quí tử. 

14. Thiên mã 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho thay đổi, du lịch, lang thang, 

Tính nết: 

Cương quyết, có khả năng, xoay xở, mạo hiểm, phiêu lưu. 

Thiên mã và các sao khác : 

- Mã, Tử Phủ đồng cung : tài giỏi, gặp thời như tôi hiền gặp minh chúa. 

- Mã, Nhật Nguyệt: thư hùng mã, gặp vận hội tốt. 

- Mã, Lộc tồn đồng cung : Lộc Mã giao trì, chủ hanh thông về quan trường, nếu xung chiếu Lộc 
tồn thí tốt hơn, vừa sang vừa giầu. 

- Mã, Hỏa hay Linh đồng : võ hiển. 

- Mã, Khốc, Khách : tuấn mã gặp người cỡi giỏi, cơ hội may tới. cần có thêm lộc tồn mới khá. 

- Mã, Hình : ngựa mang xác chết, chỉ tai họa khủng khiếp. 

- Mã, Kình Đà : cản trở. 

- Mã, Tuyệt: tức mã hay ngựa què, chỉ suy bại ngăn trở. 

- Mã, Tuần Triệt: tử mã, rất hung hãn, gây tai họa. 

- Mã ở Hợi: cùng đồ mã, bị lối như Mã Tuyệt. 


Thiên mã ở các cung : 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


153 


Di: 

Hay xuất ngoại, du lịch, công cán ở ngoại quốc. 

Phoi : 

Vợ chồng gặp nhau ở nước ngoài, thường cưới nhau rất nhanh. 

Vận : 

Hay có thay đổi nhà, việc làm, xuất ngoại. 


15. Cô quả 

Tượng trưng cho : thủ cựu, cô đơn, khắt khe. 

Tính nết: 

Lạnh lùng, khắc nghiệt, thích quanh quẩn xó nhà. 

Đóng ở Điền Tài thì tốt (Cô quả yếu thủ Điền Tài, nhưng đi với sao cứu giải nhỏ như Thiên giải ở 
các cung Điền tài thì trắng tay) 

Cô quả ở các cung : 

Phúc. Tử, Bào : 

- ít anh em hiếm muộn. 

Phối: 

- Cô đơn, dù có vợ chồng vẫn thấy lẻ loi. 

- Bị bỏ rơi, có thể góa hay xa cách vợ chồng. 

Di Nô : 

- ít bạn bè, không thích nghi với xã hội vì tính lạnh lùng, không thích giao thiệp. 

Cô quả và các sao khác : 

- Quả Phục : bị dèm pha. 

- Quả, Kỵ, Tuế : bị thất sủng, bị nhân tình bỏ. 

- Quả, Đào, Mã : đàn bà có nhiều nhân tình, nếu Mệnh xấu có thể là gái giang hồ. 

16. Thiên khốc - Thiên hư 

Cả hai sao đều hành Thủy. 

Tượng trưng cho ưu tư nên gọi là sao âu sầu, bi quan, yếm thế, hay hốt hoảng. 

Khốc Hư có nghĩa là sui sẻo, chỉ riêng ở hai cung Tí Ngọ là có nghĩa tốt như người có văn tài, có 
chí lổn nhất là tài hùng biện và có khiếu hoạt động chính trị. 

Là bại tinh cho nên ở cung nào thì làm xấu cung đó trừ khi đắc địa. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


154 


Khốc Hư gặp Tang là có tang chế, ở Phu thê là nhân duyên trắc trở buổi đầu, nếu có thêm Kình 
Đà thì vợ chồng xung khắc, ở Tài thì khó kiếm tiền, ở Tí Ngọ thì trước nghèo sau giầu, ở Phúc 
nếu hãm địa thì tổn thọ. 

Khốc Hư ở cung vận nếu đắc địa chỉ thịnh 5 năm sau trong đại vận, và nửa năm sau trong tiểu 
vận. 

17. Thiên thương - Thiên sứ 
Thiên thương hành Thổ 
Thiên sứ hành Thủy 

Cả hai đều là hung tinh chỉ dùng để xem hạn, và có nghĩa là xui xẻo, buồn bã, tang thương. 

Năm hạn mà gặp hai sao này không chết thì cũng nguy hại nếu không có sao giải như: 

Tử vi, Thiên phủ, Thiên đồng 
Khoa, Lộc, Tả Hữu, Quang Quí, Khôi Việt 
Thiên giải, Địa giải, Giải thần 
Thiên quan, Thiên phúc, Tuần Triệt. 

Ngoài ra nếu cung Phúc có nhiều sao tốt và mạnh thì cũng giải được phần nào 

18. Thiên la - Địa võng 

Cả hai đều là sao Thổ. 

Đều tượng trưng cho hiểm ác và táo bạo. 

Chủ bắt bớ giam cầm và ngăn trở. 

Người có La Võng thủ Mệnh thì nham hiểm, tráo trở, làm hại người mà người không hay. 

Các sao Tuần Triệt Tử vi Hóa Khoa Thiên giải, Giải thần có thể làm tan biến hay giảm sự nguy 
hại của La Võng 

19. Sao Tứ hóa 

Khi Lộc Quyền Khoa Kỵ đi kèm với một số chính tinh và trung tinh, có quan niệm cho rằng bốn 
sao này làm đẹp cho các chính và trung tinh đó. 

Nhưng thật ra Tứ hóa là các hóa tinh biểu hiện thái độ và cách ứng xử của khi gặp hoàn cảnh của 
những sao mình hóa ra. 

Thí dụ : tuổi Giáp 

Tứ hóa là Liêm, Phá, Vũ, Dương 

- Liêm trinh hóa thành Hóa lộc có nghĩa là đương số phải có tác phong nghiêm chỉnh như Liêm 
trinh thì mới có lộc. 

- Phá quân hóa ra hóa quyền nghĩa là có liều lĩnh như Phá quân mới có quyền hành. 

Anh hùng riêng một biên thùy 

Tài này sức ấy làm gì được nhau (Kiều) 

- Vũ Khúc hóa ra Hóa khoa nghĩa là muôn cứu giải thì phải khôn ngoan, kiêm nhường, niềm nở 
và vui vẻ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


155 


- Thái dương hóa ra Hóa Kỵ nghĩa là nếu lên mặt ta đây như Thái dương thì bị người đời chê bai 
ghét bỏ. 

Hóa lôc 

Hóa lộc là sao Mộc, chủ phong phú về tiền bạc, sao của các nhà kinh doanh và tài chính. 

Thế đứng của Hóa lộc : 

- Vượng địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão. 

- Hãm địa tại Tí, Ngọ, Thân, Dậu. 

Hóa lộc và các sao khác: 

- Đi với Thiên lương, Thiên cơ, Vũ khúc : càng giầu thêm. 

- Đồng cung với Lộc tồn không được khá, còn có thể xung khắc vì có hai Lộc, làm cái này thì phải 
bỏ cái kia, có tiền nhưng thường mắc họa vì tiền. Nhưng nếu xung chiếu lại khá. 

- Đi với Không Kiếp, Thiên Không, Song Hao thì khổ sở, tan nát vì tiền. 

Hóa lộc ở các cung : 

- Ớ bất luận cung nào, Hóa lộc cũng mang đến thịnh đạt nếu không gặp xấu. Cho nên Hóa lộc 
tượng trưng cho hạnh phúc vật chất của xã hội kim tiền. 

Hóa khoa : 

Sao Thủy, chủ khoa bảng, học vấn, đức hạnh. 

Tính nết: 

thông minh, học rộng, nhân hậu. 

Hóa khoa và các sao khác : 

- Đi với Xương Khúc, Khôi Việt, Nhật Nguyệt sáng thì tài năng xuất chúng. 

- Đi với các phúc tinh khác thì hiển đạt. 

Là phúc tinh, Hóa khoa cứu giải bệnh tất, chế ngự được các sát tinh Kình Đà, Không Kiếp, 
Hỏa Linh. 

Đi liền với Hóa lộc, Hóa quyền phôi chiếu vào cung Mệnh là cách Tam hóa liên châu may 
mắn sẽ đến liên tiếp miễn là không gặp sát tinh. 

Hóa khoa là sao cứu giải, nhưng phải nhớ khi gặp Hóa khoa là lúc mình có việc khó khăn cần giải 
quyết thỏa đáng, phải biết khiêm nhường, hạ mình thất thấp để điền đình. Hành xử như vậy mói 
đúng là thái độ khôn ngoan để cứu giải của Hóa khoa. 

Hóa quyền 

Sao Thủy, đắc địa ở tứ mộ, hãm địa ở Tí, Ngọ, Thân, Dậu. 

Tính nêt: - Tự đắc, kiêu căng, khinh người, 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


156 


- Ham quyền hành, 

- Phụ nữ thì lấn chồng. 

Hóa quyền và các sao khác: 

- Khoa Quyền Lộc: bộ sao Tam hóa rất quí cho bất luận nam nữ mang lại may mắn liên tiếp. 

- Hóa quyền Không Kiếp: có uy quyền nhưng không bền. 

- Khoa Quyền Lộc Tuần Triệt công danh trắc trở. 

Hóa quyền ở các cung: 

-Di: có thế lực trong xã hội. 

-Nô: có bạn bè có uy quyền, 
có vợ nhỏ lấn quyền vợ lớn. 

- Phối: sợ vợ. 

- Vận được trọng dụng, được thăng chức. 

Hóa quyền còn tượng trưng cho di chuyển, du lịch. 

Hóa ky 

Hóa kỵ là sao Thủy, chủ đố kỵ, ghen ghét, dèm pha. 

Tính nết: 

hay gây phiền nhiễu, ích kỷ, ghen tuông. 

vạ miệng, nông nổi, ưa thay đổi, nhưng lại có tài giữ được đất đai, nhà cửa. 

Hóa kỵ và các sao khác: 

- Hóa kỵ đắc địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi là những cung bùa lây, xấu xa, ở đó Hóa kỵ ngậm 
miệng nên tốt (tránh được vạ miệng) 

Hóa kỵ đi với Nhật nguyệt tại Sửu Mùi làm Nhật Nguyệt rất sáng, 

Đi với Cự môn thì gây tai họa, đi với Thái tuế, Kình Đà thì gây tranh cãi, kiện cáo. 

Hóa kỵ đồng cung với Liêm Tham tại Tỵ Hợi thì chế khắc được tai họa Liêm Tham gây ra. 
Hóa kỵ gặp Xương Khúc, Khôi Việt làm cho học hành trắc trở 
Hóa kỵ, Riêu-Y, Đà liền cung: họa vô đơn chí. 

Hóa kỵ ở các cung: 

Bào: 

Anh em xung khắc. 


Phối: 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


157 


Hóa kỵ, Phục: vợ chồng bất hòa. 

Hóa kỵ, Đào Hồng; vợ chồng lừa dối nhau. 
Hóa kỵ, Riêu - Y: vợ chồng dâm đãng. 


Tử: 

- Cha mẹ xung khắc con cái. 
Tài: hao tán. 


Nô: 

- Tôi tới nói xấu chủ. 

Quan: 

- chậm thăng, bất đắc chí. 

Phụ: 

Cha mẹ bất hòa. 

Bài đọc thêm về chũ gì 

Thái tuế 

Sao Thái tuế đứng đầu các sao hàng Chi, ngang ngửa với Lộc tồn, sao Can. 

Nếu Lộc tồn chủ tài lộc, vận hạn, thì Thái tuế chủ công danh và cách ứng xử. 

Thái tuế là ngòi nổ của mọi vấn đề, cung nào có Thái Tuế cung đó làm chủ lá số của đương sự. 
Công danh sự nghiệp địa vị, gia đạo đều bị ảnh hưởng to lớn của Thái tuế. 

Thái tuế ở Mệnh, là mình làm chủ mảnh đất mình đang sống, tự chọn lựa lấy những điều mình 
muôn, tối hay xấu còn tùy thuộc vào các sao khác trong cung. Có toàn quyền quyết định thì dễ 
mang tiếng khinh người nên cô đơn. 

Gặp đoàn văn tinh Xương Khúc, Khôi Việt thì học hành thi cử, cầu công danh dễ dàng. 

Gặp Riêu Đà Kỵ là lũ tam ám thì mắc thị phi, tai tiếng. 

Gặp lũ sát tinh Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh, thì gây kiện tụng, tai ương, bệnh tất. 

Gặp đám đỏm dáng Thai phụ, Phong cáo, Hoa cái thì ăn nói kiêu kỳ khiến cho chúng ghét. 

Vận gặp Thái tuế là một khúc quanh lớn, thay đổi hẳn cuộc sống đương sô'. 

Có Thái tuế thì nên mừng, không nên lo như một số quan niệm xưa, xứ gặp Tuế Hổ Phù là sợ quan 
tụng! 

Trong suốt cuộc đời được mấy đại vận Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ? Xin thưa cao lắm là hai. 
Nhiều người gặp sao xấu vào hạn Thái tuế thì lo, lo vì phải giải quyết bằng lý trí chứ không nói 
chuyện tình cảm, cho nên cũng dễ đổ vỡ. 

Chúng tôi nghĩ khác, gặp Thái tuế nên mừng, cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt nay được dịp đổi mới, 
thành công hay thất bại tùy thuộc vào nhiều sao khác trong tiểu vận, nhưng được tự do lựa chọn 
con đường mình đi chính là cái hay của vận Thái tuế. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


158 


Thiếu dương - Thiếu âm 

Là mặt trời chưa ló dạng, mặt trăng còn non cả hai đều chưa đủ sáng, diễn tả cái ý non kém thiệt 
thòi, thanh bạch, nghèo nàn của hai vì sao trẻ dại này. 

Mệnh có Thiếu dương, Thiếu âm thì dù có thông minh hơn người cũng phải bó tay, khiêm nhường, 
hòa nhã, làm điều phúc đức (Long đức, Phúc đức) để giữ thể diện bề ngoài. 

Vận gặp Thiếu dương, Thiếu âm thì phải nép mình thì mới qua khỏi khó khăn, vi danh chưa có, 
tiền chưa đủ, không thể vênh váo ta đây được. 

Tang môn - Bạch hổ 
Tang thì buồn bực 
Hổ thì vất vả 

Tang môn lúc nào cũng có Thiếu dương, Thiếu âm kèm ở hai bên, nhắc nhở phải nhẫn nại chịu 
đựng. 

Bạch hổ lúc nào cũng có Long đức, Phúc đức kèm ở hai bên, nhắc nhở phải tri ân thì mới khá. 

Vận gặp Tang Hổ, thì dễ có tang xa gần, hao tài tốn của đau ốm bệnh tật. 

Gặp Hổ thì mắc tai nạn xe cộ, hoặc bị thú cắn. 

Gặp Tang thì tang chế, đâu yếu bệnh tật, hao tài tốn của. 

Điều khác biệt giữa Tang HỔ là Tang thì chẳng bao giờ vui, còn Hổ tuy có vất vả nhưng ít khi buồn, 
nếu Hổ có thêm Phi liêm, Tấu thư thì lại hanh thông, hoạnh tài lên chức. 

Nói về bản chất Tang HỔ, thì Mệnh có Tang là người thâm trầm, chịu đựng, đeo bám đến cùng; 
Mệnh có Hỗ là người tích cực kiêu ngạo, cô đơn, luôn luôn giành phần thắng cho bằng được để 
thỏa mãn tự ái. 

Quan phù 

Cũng đóng vai trò quan trọng như Bạch Hổ trong thế Tuế Hổ Phù, Quan phù là hình ảnh của một 
ông biện lý trước tòa. 

- Chủ xét đoán, luận tôi công minh để giải oan. 

- Có công thì thường, có tội thì phạt. 

Quan phù gặp Xương Khúc thì lợi ích cho việc hàm oan. 

- Gặp Liêm trinh thì dễ tù tội. 

- Gặp Riêu Đà Kỵ, thì mắc tai tiếng giam cầm. 

Vận gặp Quan phù cũng là một thời huy hoàng, may nhiều, rủi ít. 

Tử phù - Trực phù 

Là hai sao luôn luôn ở thế xung chiếu. 

Thấy mặt hai sao này là buồn rồi, tuy không tang thương như Không Kiếp, không trở ngại như 
Kình Đà, nhưng cũng đủ tái tê ủ rũ. 

Vận gặp Tử phù - Trực phù thì công việc trễ nãỉ, ví như người mất sức, hết hơi vì lao lực. 

Tuế phá 

Luôn đối nghịch với Thái tuế 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


159 


Nếu Thái tuế nắm quyền quyết định trong tay, được mọi người kính nể thì Tuế phá bất mãn, cố 
gắng mà bị coi thường . 

Vận gặp Tuế phá thì vất vả ngược xuôi. 

Long đức - Phúc đức 

Kèm sát hai bên Bạch Hổ, để nhắc nhở đương số dù hăng say, tự cao tự đại đến đâu cũng nên 
luôn luôn hòa nhã, biết điều. 

Vận gặp Long đức - Phúc đức là lúc phải mền mỏng, ra ơn,ban phát để được yên thân. 

Mang tiếng khinh người, thực sự có khoe khoang cho lắm thì khóc than cũng nhiều. 

Vận gặp Điếu khách là phải phân trần, giải thích, chứng minh kỳ được điều mình mong muốn. 

V? Điếu khách và Tấu thư có một điểm chung là ham nói nhiều, nhưng khác nhau ở chỗ Điếu khách 
nói nhiều để thuyết phục, Tấu thư nói ngọt đẻ dụ dỗ. 

Nguyệt đức - Thiên đức 

Lá hai sao chủ về hôi cải, tín ngưỡng. 

Hợp với Long đức - Phúc đức thành bộ tứ đức nói lên tính cẩn trọng của người quân tử. 

Bộ tứ đức còn là đối trọng cho người Mệnh vô chính hiệu - để nhắc nhở người vô chính hiệu - vốn 
sẩn tính buông thả - phải biết giữ lễ nghĩa mới sống được với mọi người xung quanh. 

Theo thiển ý, bộ tứ đức không mang ý nghĩa đôn hậu, phúc đức, cần nghĩ cách bù đắp thêm vậy. 

Long trì - Phượng các. 

Là hai sao ôn hòa, đôn hậu, trang trí tô điểm cho nhà đát cao đẹp, vững bền. 

Vận gặp Long Phương thì Ổn định, bình thân, nhàn hạ, có cơ ngơi sẵn sàng. 

Đào hoa - Hồng loan - Thiên hỷ 

Là ba sao vui vẻ, mau mắn, tình cảm tràn trề. 

Đào Hồng Hỉ là bộ Tam minh, rất cần cho cách Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi. 

Đào hoa vui vẻ đa tình, thiên về vật dục, 

Hồng loan vui vẻ cởi mở thiên về tinh thần. 

Thiên hỷ vui vẻ may mắn thiền về công danh, cưới hỏi 
Thiên khốc - Thiên hư 

Đắc địa ở Tí Ngọ Dần Mão thì vang danh thiên hạ. 

Tính nết lại đa sầu, đa cảm, hoảng hốt, sợ hãi. 

Vận gặp Khốc Hư thì vất vả ngược xuôi, dứng ngồi không yên. 

Kiếp sát - Phá toái - Lưu hà 

Là ba sát tinh gây tổn thất cũng khá nặng nề, tuy không thê thảm như Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa 
Linh. 

Kiếp sát: - Khoa khát nóng vội 
- Mổ xẻ, đâm chém 

- đi với Thất sát là cách "song cát" chuyện gì cũng dám làm. 

Lưu hà:- thâm trầm, nham hiểm, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


160 


- ào ạt phủ phàng như dòng sông lớn, 

- đi với Thanh long là cách "rồng mây gặp hội" nổi danh như cồn. 

- Tháo vát, chịu khó, mau mắn, thay đổi 

- Thiên mã là nghị lực của kẻ thất thế 
Vận gặp Thiên mã thì long đong vất vả. 

Hoa cái 

- Uy nghi, tự tại 

- Đỏm dáng, kênh kiệu 

Vận gặp Hoa cát thì chậm rãi, bình thản. 

Cô Thần - Quả tú 

- Lạnh lùng, cô độc, khắc nghiệt, trói buộc 
Vận gặp Cô Quả thì bế tắc cô đơn 

Đẩu quân 

- Nghiêm cẩn, dè dặt, cân đong, đo đếm 

Vận gặp Đẩu quân thì địa vị vững vàng nhưng phải lo toan tính toán suốt năm. 

Bộ sao Tứ hóa 

Gồm bốn sao: Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kỵ gọi tắt là Lộc Quyền Khoa Kỵ, Lộc là tiền 
bạc, Quyền là địa vị, Khoa là may mắn, Kỵ là tai tiếng. 

Sao tứ hóa là hóa thân của một số chính tinh và trung tinh quan trọng. Tùy theo can của tuổi mà tứ 
hóa đẩu thai vào các tinh đầu trên. 


VÒNG TRƯỜNG SINH 

Là vong nói lên các diễn biến của cuộc đời từ lúc lọt lòng cho đến khi từ giã cõi đời. Vóng có 12 
sao, gọi là nhóm Trường sinh, sao Trường sinh đứng đầu nhóm. 

1. Trương sinh 

Sao Thủy 

Tượng trưng cho: bền vững, nhân từ, bác ái, sống lây, tuổi trẻ, tốt cho sinh đẻ. 

Trường sinh và các sao khác: 

- Trường sinh, Tử, Phủ: người quảng đại. 

- Trường sinh, Thiên mã; được vận hôi may, sớm hiển đạt. 

- Trường sinh, Đế vượng: phong túc, mập mạp. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


161 


Trường sinh ở các cung: 

- Chỉ trừ cung Tật khi gặp sao xấu thì bệnh lâu khỏi, còn ở các cung khác, Trường sinh mang lại 
phúc thọ tài lộc. 

- Phú: Mã, Hỉ, Trường sinh, thanh vân đắc lộ (nhẹ bước thang mây) 

- Mệnh có Trường sinh là người phúc hậu, sống lâu. 

2. Mộc dục 

Sao Thủy 

Trượng trưng cho thay đổi, nông nổi, chưng diện, tắm rửa, du lịch, tuổi dậy thì. 

Gặp Đào hồng, Riêu cái; trai rượu chè, trai gái, gái giang hồ. 

Tính nết; 

thay đổi, dâm đãng. 

MỘC dục ở các cung: 

Phối: vợ chồng chưng diện. 

Tử: hiếm muộn. 

Vận: khó sinh, bệnh tật khi có thai. 

Phú: Mộc dục đơn thủ, chỉ hảo dã dong (Thân Mệnh chỉ có độc một sao Mộc dục tọa thủ thì làm 
thợ bạc hay thợ rèn). 

3. Quan đới 

Sao Kim 

Quan đới là cái đai tượng trưng chức vị, quyền hành, cho lúc bắt đầu lập nghiệp, đang ổn định, và 
lúc đã có địa vị. 

Gặp Khoa quyền, Xương Khúc, Khôi việt: hiển đạt. 

Gặp Sát tinh là sợi dây thắt cổ, gây tai họa. 

Tính nêt: háo danh. 

về phúc thọ, Quan đới bái hiệu cho cái chết bất đắc kỳ tử và may chóng. 

4. Lâm quan 

Tượng trưng cho khoe khoang, kiểu cách (giông Điếu khách và Hoa cái). 

Tính nết: 

kiêu ngạo, huyênh hoang. 

Lâm quan và các sao khác: 

Gặp sao tốt chủ phát đạt, hỉ tính. Gặp Tử phủ ở Mệnh chủ quí hiển. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


162 


Gặp sao xấu: chủ phiền nhiễu. Gặp Kình đà, Tuần Triệt ở Mệnh hay phải tính toán. 

5. Đế vượng 
Sao Kim 

Tượng trưng cho uy nghi, đường vệ nổi danh, giải trừ bệnh tật. 

Tính nết : khoan hồng, từ thiện. 

Đế vượng gia tăng phúc thọ, giải trừ bệnh tật, tai họa, tăng tiến công danh, lợi ích cho sinh nở. 
Đê' vượng là quí tinh đi với sao nào cũng đẹp làm rực rỡ sao đó. 

Đế Mệnh ở vượng là thượng cách, cộng nhiều cát tinh : làm lãnh tụ. 

Đế Vượng ở Mệnh gặp Kình Đà, Tuần Triệt hay phải trốn tránh. 

6. Suy 

Sao Thủy, chủ sự yếu đuối và suy thoái. 

Tượng trưng cho sa sút suy bại dù ở cung nào cũng vậy. 

Mệnh có suy thì biếng nhác hay thối chí 
ở Tử thì hiếm con, ở Quan công danh thấp, ở Di làm tôi tớ. 

Tính nết: nhát gan. 

7. Bệnh 

Sao Hỏa 

Tượng trưng cho bệnh tật 
Tính nết: làm héo hắt. 

Bệnh ở các cung : 

Mệnh : 

- Bệnh Đào Riêu : bệnh phong tình. 

- Bệnh Hao Sát Hình Kỵ : bệnh ung thư. 

- Bệnh Phá : ít con. 

8. Tử 

Sao Thủy 

Tượng trưng cho đau khổ, giảm thiểu, chết chóc, 

Tính nết thâm trầm, im lặng, kín đáo, đa sầu, đa cảm. 

Tử ở các cung ; 

Tài, Điền : 

- Có tiền của bí mật. 

- Có khả năng giữ của. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


163 


9. Mộ 
Sao Thổ 

Tượng trưng cho : chôn vùi, lầm lẫn. 

Tính nết: đần độn, dâm dục. 

Chủ bại hoại nghiệp quả, giảm thọ. 

Mộ và các sao khác : 

- Mộ Thai Tọa : văn võ kiêm toàn. 

- Mộ chung Thai Tọa : Thai Tọa tại Tứ Mộ được hiển vinh. 

- Mộ Tham Vũ Quyền : giàu có. 

- Mộ Tả Hữu : làm nên thì có tài năng. 

- Mộ Hao : Hao làm mất tính chất u tối của Mộ. 

- Mộ Cái (hay Riêu, Mộc) : dâm dục. 

- Mộ Không Kiếp Riêu : ngu hèn 

10. Tuyệt 

Tượng trưng cho bại hoại, tiêu tán, khô héo, đứt quãng (đoạn tuyệt với quá khứ). 

Tính nết: láu cá 
Tuyệt và các sao khác : 

- Mệnh ở cung kim có Tuyệt là người khôn ngoan đa mưu túc trí. 

- Tuyệt Hao : xảo quyệt. 

- Tuyệt Mã ở Hợi: ngựa cùnh đường. 

- Tuyệt Riêu Ky chết đuối. 

11. Thai 

Tượng trưng cho sự tái sinh, nẩy mầm 
Tính nết: ngu đần, dâm dật, a dua. 

Mệnh có sao Thai ngu đần lúc nhỏ, học nhiều cũng khó thành đạt. 

Thai tượng trưng cho sinh lý của hai phái, sự giao hợp xác thịt, có nghĩa sa dọa hơn Riêu - Y nhiều. 
Thai và các sao khác : 

- Thai Đào : ham hưởng thụ, tiền dâm hậu thú( giống như Thai Phục Vượng Tướng ) 

- Thai Xương Khúc : lãng mạn. 

- Thai Riêu - Y, Không Kiếp : chửa hoang, bị hiếp dâm. 

- Vận có Thai, gặp Đào Hỷ : có con 


12. Dưỡng 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


164 


Sao Mộc, tượng trưng cho dẫn dắt, cũng cố lại. 

Tính nết: 

Chăm chỉ, cẩn thận. Chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ. 

Đứng ở Mệnh dương số là con nuôi, hoặc được cha mẹ nhờ người khác nuôi, hay có con nuôi, hay 
thay tên khác. 

Mệnh có Dưỡng gặp Quan Phúc Tả Hữu được giúp đỡ và quí trọng. 

Bài đọc thêm về vòng Trường sinh 

Vòng Trường sinh là một vòng khép kín gồm 12 sao, khởi đầu là sao Trường sinh, cuối cùng là 
sao Dưỡng, nói lên những giai đoạn thăng trầm của đương số qua các cung. 

Quan trọng hơn cả là các sao Trường sinh, Đế vượng và Tuyệt. 

Trường sinh là chỗ khởi đầu cuộc sống. 

Công danh, sự nghiệp, tình duyên đều khởi đầu ở cung có Trường sinh. 

Đế vượng là giai đoạn huy hoàng nhất cuộc đời 
Tuyệt là nơi chấm dứt công danh sự nghiệp. 

Ba sao Sinh Vượng Tuyệt nói lên thiên thời, địa lợi của các cung. 

Sao dù tốt mà gặp Tuyệt địa thì cũng khó thành đạt dễ dàng. 

Sao có xấu mà gặp Vượng khí thì cũng vẫn còn đường xoay trở. 

Ba cung Mệnh, Tài, Quan là ba cung chính yếu của lá sô", ở đời có gì quan trọng hơn là bản thân, 
tiền tài và danh vọng? Các sao trong ba cung này quyết định phần lớn sô" phận tô"t xấu cũng như 
tài năng giỏi giở của đương sô". 

Những khái niệm trên đây của chúng tôi đưa ra cũng dựa vào thực nghiệm, đúng sai còn cần 
nhiều thời gian nghiên cứu, vì sai số cũng nhiều. 

Bài đọc thêm về 3 vòng 

Trường sinh - Lộc tồn -Thái tuế 

Khi 3 vòng Trường sinh - Lộc tồn - Thái tuế đã xong thì 12 cung đã đầy ắp các sao của ba vòng 
này. 

Cung nào cũng có một sao của mỗi vòng xếp thành hàng ngang, vòng Lộc tồn ở góc dưới cùng 
bên trái, vòng Thái tuế ở góc dưới cùng bên phải, vòng Trường sinh ở giữa. 

Đến đây, chúng Tả Hữu nhận thấy sự liên hệ mật thiết của ba vòng: 

- Vòng Lộc tồn là những hoàn cảnh đương số kinh qua trong suốt cuộc đời, với tất cả những hỉ, 
nộ, ái, ố, nên gọi là vòng không gian (space). 

- Vòng Trường sinh là những giai đoạn thăng trầm của đương sô" từ lúc sinh ra đến ngày an nghỉ, 
nên gọi là vòng thời gian (time). 

- Vòng Thái tuế là những cách ứng xử với hoàn cảnh nên gọi là vòng ý chí (will). 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


165 


Có phải đây là sự liên hệ giữa Thiên - Địa - Nhân chăng? 

Khi xảy ra một hoàn cảnh (Lộc tồn) trong một giai đoạn (Trường sinh) nào đó thì phải có thái độ 
(Thái tuế) ra sao? 

Nếu cho rằng số mệnh đã được an bài thì chúng ta có quyền lựa chọn hay không? 

Lưa chon ỏ đây không hẳn là thay đổi sô" Mênh mà là chon lấy cách cự xử hơp lý. để thay vì phải 

lãnh mốt tai hoa lớn lao khi gặp vân xấu thì chỉ phái nhân mốt mất mát vừa tẳm, thay vì bi mốt 

quả đấm knock -out thì chỉ là môt cái tát điếng người. 

Lấy thí dụ người tuổi Giáp Tí, Thủy nhị cục, an Thái tuế tại cung Tí, Lộc tồn ở Dần, Trường sinh 
ở Thân. 

Mỗi cung là một đại hoặc tiểu vận. 

Khi lý giải phải hiểu như sau: 

Người Giáp Tí ở Vận tại cung Dần, Lộc tồn đã sẩn có (Lộc tồn: hoàn cảnh) nhưng đang gặp lúc trì 
trệ vì đau yếu (Bệnh: giai đoạn) thì phải đeo bám đến cùng (Tang môn: thái độ) để giữ lấy Lộc. 
Có lẽ người xưa đã ngầm khuyên nhủ, hướng dẫn chúng ta cách cư xử trong mọi trường hợp bằng 
ba vòng Trường sinh - Lộc tồn - Thái tuế này hay chăng? 

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa phải chăng được thể hiện bởi ba vòng Sinh - Lộc - Tuế? 

Ba vòng nói những gì? 

Vòng Trường sinh nói lên các giai đoạn: 

Trường sinh: khởi đầu 
Mộc dục: phấn khởi 
Quan đới: đến nơi 
Lâm quan : thành đạt 
Đế vượng: huy hoàng 
Suy : đi xuống 
Bệnh: trì trệ 
Tử: tiêu tan 
Mộ: lặng lẽ 
Tuyệt: dứt bỏ 
Thai: nầy mầm 
Dưỡng: vun đắp 

Vòng Lộc tồn nói lên các hoàn cảnh: 

Lộc tồn: tài lộc mang đến 
Lực sĩ: vất vả khó khăn 
Thanh long: có dịp thăng tiến 
Tiểu hao: bắt đầu mất mát 
Tướng quân: địa vị được giao 
Tấu thư: miệng tiếng lừa phỉnh 
Phi liêm: bạo phát bất thần 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


166 


Hỉ thần: tin vui đầy nhà 
Bệnh phù: đâu ốm bế tắc 
Phục binh: chờ đợi, lừa dối 
Quan phủ: tranh tụng, miệng tiếng 
Vòng Thái tuế nói lên những thái độ; 

Thái tuế: có quyền lực chọn 

Thiếu dương+ Thiên không: sáng suốt bỏ qua 

Tang môn: đeo bám đến cùng 

Thiếu âm: nín thở quan sông 

Quan phù: suy nghĩ thận trọng 

Tử phù: giả mù sa mưa 

Tuế phá: làm cho ra nhẽ 

Long đức: ban phát lấy lòng 

Bạch hổ: cướng quyết hành động 

Phúc đức: lấy của che thân 

Thiên đức: hạ mình xin Thất sát 

Điếu khách: thuyết phục bằng được 

Trực phù: ai sao mình vậy 



MƯỜI HAI 
VÒNG CHÍNH TINH 


(✓hình tinh có 14 sao, chia thành hai nhóm 

1. Nhóm hành động: 

Gồm hai nhóm nhỏ: 

a. Tử Phủ Vũ Tướng (Hành động có lý luận) 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


167 


b. Sát Phá Liêm Tham (Hành động mạch mẽ) 

2. Nhóm lý luận: 

Cũng gồm hai nhóm nhỏ: 

a. Cơ Nguyệt Đồng Lương (Lý luận thuần túy) 

b. Cự - Nhật, Nhật - Nguyệt (Lý luận thực hành) 

Hai nhóm hành động và lý luận cũng là hai mặt âm dương của Dịch. 

Khi gặp nhóm hành động là lúc ta đang bận rộn, vất vả. 

Khi gặp nhóm lý luận là lúc ta đang tính toán suy Tử vi. 

Sao Tử vi di chuyển theo chiều nghịch từ Ngọ tới Mùi, trong khi sao Thiên phủ di chuyển theo 
chiều thuận từ Thân tới Mùi, đối chiếu với Tử vi làm thành những thế trận tuyệt vời. 

Ta hãy xem sau đây 12 vòng di chuyển thuận nghịch của hai chùm sao Tử vi và Thiên phủ. Trên 
mỗi vòng trong các cung đều có lời giải rất xác đáng. Mong quí bạn đọc kỹ. 


Vòng Một 

Tử vi Ngọ - Đế cư đế vị 

Vua ngự ngai vàng, vị trí đắc trung, đắc chính của bậc vương giả, cho nên rất có quyền, nhiều khả 
năng cứu giải. 

Xã hội thịnh trị, giầu mạnh, môi trường tốt cho những người làm ăn chân chính. _ 


Thiên Cơ 

Uy tín 

Giầy có 

Tháo vát 

Tử vi 

Giầu có 

Nổi danh 

Chúa tể một ngành 

Vô Chính Diệu 

Bậc kỳ tài 

Sống đạm bạc 

Phá Quân 

Cô đơn 

Cuộc đời lên xuống 
phũ phàng 

Thất Sát 

Gian truân 

Quả cảm 

Không thọ 

Tử Vi cư Ngọ 

Đế cư đế vị 

Xã hội phồn thịch, môi trường tốt cho những 
người tài đức, trung thực. 

Vô Chính Diệu 

Vinh hoa 

Phú quí 

Đàng hoàng 

Thái Dương 

Thiên Lương 

Từ thiện 

Giầu có 

Sống lây 

Liêm Trinh 

Thiên Phủ 

Trung thực 

Hiếu đễ 

Phú quí 

Vũ Khúc 

Thiên Tương 

Tài ba 

Quyền thế 

Nổi danh 

Thiên Đồng 

Cự Môn 

Tay trắng làm nên 
Không thỏa chí 

Tham Lang 

Chơi bời 

Dâm đãng 

Phong lưu 

Thái Âm 

Thông minh 

Địa vị lớn 

Giỏi văn chương 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


168 


Vòng Hai 

Vua tuần du cùng Thất sát 
Xã hôi không người cầm đầu. 

Thời cơ làm giầu mau của bọn cơ hội. 


Tử Vi 

Thất Sát 

Cha mẹ giầu 

Thoát ly lập nghiệp 
Thăng trầm 

Vô Chính Diệu 

Rất thông minh 

Phụ tá giỏi 

Vô Chính Diệu 

Mưu cơ 

Tổ chức giỏi 
Không thọ 

Liêm Trinh 

Thông minh 

Có sự nghiệp 

Bạo phát 

Tử Vi 

Thiên Tướng 

Uy tín, Chăm chỉ, 

Nổi danh, 

Vất vả 

Tử Vi cư Ngọ 

Đế cư đế vị 

Xã hội phồn thịch, môi trường tốt cho 
những người tài đức, trung thực. 

Vô Chính Diệu 

Tài năng, 

May mắn, 

Nổi danh một thời, 

Hơi yểu 

Thiên Cơ 

Cự Môn 

Có tài tổ chức, 

Thành công, 

Giầu có 

Phá Quân 

Táo bạo, 

Tàn nhẫn 

Thăng trầm 

Tham Lang 

Ăn diện 

Thái Dương 

Thái Âm 

Thông minh 

Vũ Khúc 

Thiên Phủ 

Giầu có 

Thiên Đồng 

May mắn 

Sung sướng 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


169 


Chơi bời 

Phong nhã 

Trí thức 

Giầu có 

Vợ chồng giầu 

Tài giỏi 

Căn cơ 

Hạnh phúc 


Vòng Ba 

Tử vi cư Thìn. Vua đi chinh chiến cùng Thiên tướng nên đàng hoàng và rất uy quyền. 
Xã hội thịnh vượng, môi trường tốt cho những thương gia, văn nghệ sĩ. 


Thiên Lương 

Hiền lành, nho nhã, 
cuộc sống đạm bạc 

Thất Sát 

Mạch mẽ 

Liều lĩnh 

Giầu sang 

Vô Chính Diệu 

Thông minh 

Học rộng 

Liêm Trinh 

Thông minh 

Có sự nghiệp 

Bạo Phát 

Tử Vi 



Vô Chính Diệu 

Thiên Tưởng 



Tài năng, 

Uy tín, 



May mắn, 

Chăm chỉ, 

Tử Vi cư Thìn 


Nổi danh một thời, 

Nổi danh, 



Hơi yếu 

Vất vả 
















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


170 


Thiên Cơ 

Cự Môn 

Có tài tổ chức, 

Thành công, 

Giầu có 

Vua đi chinh chiến 

Cuộc sống bon chen 

Có tiếng, không có miếng 

Vất vả mới thành công 

Phá Quân 

Táo bạo, 

Tàn nhẫn 

Thăng trầm 

Tham Lang 

Ăn diện 

Chơi bời 

Vợ chồng giầu 

Thái Dương 

Thái Âm 

Thông minh 

Phong nhã 

Tài giói 

VŨ Khúc 

Thiên Phủ 

Giầu có 

Trí thức 

Căn cơ 

Thiên Đồng 

May mắn 

Sung sướng 

Giầu có 

Hạnh phúc 


Vòng Bốn 

Tử vi Mão Vua đi chơi bời cùng Tham lang (Tử Tham) 

Vua rất yếu thế, thiếu uy tín để cứu giải vì tự cứu không xong thì mong cứu ai được nữa. 


Thiên Tưởng 

Thiên Lương 

Liêm Trinh 

Vô Chính Diệu 

Quyền hành 

Thông minh 

Thất Sát 


Lịch thiệp 

Trung thực 

Táo bạo, Liêu lĩnh, 

Rất thông minh 

Phú quí 

Hiền triết 

Giầu có, 

Đầy kiêu hãnh 


Nổi danh 

Chết xa nhà 














TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


171 


Cự Môn 

Hùng biện 

Cứng cỏi, Dễ bị kẹt 
Chán đời, Công danh 
lận đận 

Tử Vi Cư Mão 

Vua giao du vơi Tham Lang, phóng túng, chơi 
bời. 

Xã hội hỗn độn đầy cám dỗ giành dựt 

Vô Chính Diệu 

Nổi danh 

Giầu có 

Thành công yểu 

Tử Vi 

Tham Lang 

Có tài tổ chức 

Có mưu kế 

Hay nhậu nhẹt 

Thành công lớn 

Lụy vì tình 

Thiên Đồng 

Hiền lành 

Chăm chỉ 

Làm công chức, giáo 

sư 

Thiên Cơ 

Thiên Phủ 

Thái Dương 

Vũ Khúc 

Thái Âm 

Quyền uy 

Trung thực 

Phái Quân 

Không tưởng 

Mạch mẽ 

Dễ lầm lẫn 

Quyền hành 

Thí sĩ hạng xoàng, 

Giầu có 

Công danh 

Láu cá 

Cuộc sồng bình 

Nổi danh 

trở ngại 

Liều lĩnh 

thường 



Giầu có 


Vòng Năm 

Tử vi cư Dần 

Tử vi đi cùng Thiên phủ trong thế hòa đàm. 

Mọi người đều cố gắng làm việc cho xã hội thịnh vượng. 











TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


172 


Cự Môn 

Có tài, 

Bị bỏ quên 

Sống đạm bạc 

Liêm Trinh 

Thiên Tướng 

Thành công lớn 

Có tài đặc biệt 

Thiên Lương 

Trung thực 

Từ tâm 

Sống lâu 

Thất Sát 

Anh hùng 

Nổi danh 

Uy quyền 

Tham Lang 



Thiên Đồng 

Tỉ phú 



Thành công 

Bạo phát 



trung bình 


Tử Vi cư Dần 


Có danh 

Thái Âm 



Vũ Khúc 


Vua ngồi hòa đàm 



Thích nhàn 



Can đảm 

Cuộc sống bình 

Xã hội trong giai đoạn kiến thiết, biểu hiện 

Thành công lớn 

thường 

sự phồn thịnh khi mọi người đều làm việc 


Tử Vi 

Thiên Cơ 

Phá Quân 

Thái Dương 

Thiên Phủ 



Thích nghiên cứu văn 


Có tài xoay sở 

Thành công 

chương, nghệ thuật 

Phú Quí Thọ 

Có óc tổ chức 

Nổi danh 

Trung thực 

Khang Ninh 

Giầu có 

Cô đơn 



Vòng Sáu 

Tử vi Sửu đi với Phá quân, con người vừa anh hùng vừa bất nhân, bất nghĩa. Xã hội loạn ly, cơ hội 
tốt cho những người thủ đoạn và thời cơ. Mọi mách khóe đều được xử dụng. 


Liêm Trinh 

Tham Lang 

Giang hồ, liều lĩnh, có 
thể thành công 

Hay gặp nạn 

Cự Môn 

Có tài kỳ lạ nhưng bị 
kẹt 

Khôn đốn về tài chính 

Thiên Tương 

Trung thực, hào hoa. 
Thành công với người 
khác phái. Được trọng 
dụng 

Thiên Đồng 

Thiên Lượng 

Thông minh, Tử thiện, 
An nhàn. Nổi danh. 
Không giầu 

Thái Âm 

Nữ tính. Hay lầm lẫn. 
Không hợp thời. Cuộc 
sống vất vả 

Tử Vi cưsửu 

Vũ Khúc 

Thất Sát 

Tham vọng, 

Liều lĩnh. Không hợp 
thời. Hay gặp nạn 


















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


173 


Thiên Phủ 

Thông minh, Quí Phái, 
Khoan hồng, sống 
Thoải mái 

Có danh 

Nguy quân tử 

Thế Tử Phá, bạo phát 

Xã hội hỗn loạn, ngang trái phương tiện nào 
cũng tốt 

Thái Dương 

Có tài không được 
dùng. Bất mãn. Quay 
sang văn chương 

Vô Chính Diệu 

Có khả năng, Từ thiện 
Có tiền 

Không thọ 

Tử Vi 

Phá Quân 

Táo bạo, 

Thẳng tay. 

Thành công lớn 

Vô ơn 

Thiên Cơ 

Có óc tổ chức 

Xã giao giỏi 

Thành công 

Yên thân 

Vô Chính Diệu 

Cô đơn 

Bị bỏ quên 

Nghèo 

Không thọ 


Vòng Bảy 

Tử vi cư Tí, vua đi nghỉ hè. 

Không làm việc, uy quyền giảm, Vua khiêm nhường hơn. 

Xã hội thái bình, tốt cho người tài đức, cho giới văn hóa khoa học và thương gia. 


Thái Âm 

Hiền lành 

Nhu nhược 

Tiêu cực. Gian nan 
Nhiều, đắng cay 

Tham Lang 

Bị kẹt nên bê Thất sát 
nhậu nhẹt 

Thiên Đồng 

Cự Môn 

Có tài nhưng không 
được dùng. Eo hẹp về 
tài chánh 

Vũ Khúc 

Thiên Tưởng 

Ước vọng được thỏa 
mãn. Có khả năng. 

Sang trọng 

Sồng lâu 

Liêm Trinh 

Thiên Phủ 

Có khả năng 

May mắn. 

Giầu có. 

Thành công 

Sồng lâu 

Tử Vi cư Tí 

Vua đi nghỉ hè, nên nhũn nhặn và dễ thương 

Xã hội Thái bình, phồn thịnh trật tự, tốt cho 
những người tài đức. 

Thái Dương 

Thiên Lương 

Từ thiện 

Kẹt 

Làm nghệ sĩ 

Nghèo 

Vô Chính Diệu 

Lẩu cá. Từ thiện, Nổi 
danh. Thành công. 
Sống thoải mái. 

Thất Sát 

Táo bạo, Lầm lẫn. 
Cứng rắn. Giang hồ 
Sống úi sùi 

Phá Quân 

Vô Chính Diệu 

Tử Vi 

Thiên Cơ 

















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


174 



Có tài đức 


Thông minh 

Kẹt, Bế tắc. 

Không được dùng. 

Từ thiện 

Có tài không được 

Hãm địa. 

Khó khăn về tài chánh 

Nhũn nhặn 

dùng. Lịch thiệp 

Cô đơn 


Cuộc sống thoải mái 


Gian truân 





Vòng Tám 

Tử vi cư Hợi - Vua du hành cùng Thất sát 
Xã hội không người điều khiển, đầy tranh chấp. 

Mọi người đều kiêu hãnh về tài năng, bỏ nhà ra đi lập nghiệp 
Môi trường tốt cho những kẻ táo bạo, liều lĩnh. 


Thiên Phủ 

Có uy tín 

Có thế lực 

Triệu phú 

Thọ 

Thiên Đồng 

Thái Âm 

Hiền lành 

Dễ thương 

Sống bình thường 

Vũ Khúc 

Tham Lang 

Giầu có 

Tham tiền 

Thành đạt 

Thái Dương 

Cự Môn 

Bác học. Có khả năng. 
Cha mẹ giầu. Trẻ sung 
sướng, già khổ 

Vô Chính Diệu 

Thông minh 

Cô đơn 

Đạm bạc 

Yểu 

Tử Vi Cư Hợi 

Vua du hành. Xã hội không người điều khiển, 
mạnh ai nấy làm 

Môi trường tốt cho những kẻ liều lĩnh, táo bạo, 
thành công liên tục xen với thất bại ê chề. 

Thiên Tướng 

Trung thực 

Thích văn chương. 
Sống vất vả. 

Liêm Trinh 

Phá Quân 

Liều lĩnh. Cơ hội. 
Thẳng tay. Giầu có 
Cuộc sống sóng gió 

Thiên Cơ 

Thiên Lương 

Uy tín, ngay thẳng. Có 
tài tổ chức. Cuộc sống 
bình thường 

Vô Chính Diệu 

Học giỏi. Có tài tổ 
chức 

Cuộc sống thoải mái 
Thích du lịch 

Vô Chính Diệu 

Thông minh 

Láu cá. Cuộc sống dễ 
chịu 

Không thọ 

Vô Chính Diệu 

Rất thông minh 

Học giỏi. Có tài không 
dùng. Cuộc sống khó 
khăn 

Tử Vi 

Thất Sát 

Cha mẹ giầu. 

Sống sang trọng 

Thoát ly lập nghiệp 
Thăng trầm 

















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


175 


Vòng Chín 

Tử vi cư Tuất - Vua đi chính chiến, Xã hội rối ren, mọi người đều cố gắng, lảm được nhiều điều 
đáng khen, đáng nể. 

Môi trường thuận lợi cho những nhà văn học, chuyên gia, nghệ sĩ, thương gia. 


Thiên Đồng 

May mắn 

Sung sướng 

Hạnh phúc 

Giầu có 

Vũ Khúc 

Thiên Phủ 

May mắn 

Thông minh 

Có tài xoay sở 

Giầu có 

Thái Dương 

Thái Âm 

Thông minh 

Tài giói 

Quí phái 

Sông đạm bạc 

Tham Lang 

Dâm đãng 

Ăn nhậu, chơi bời. Vợ 
chồng giầu có 

Phá Quân 

Tài bạo. Thẳng tay. 
Thành công liên tục. 
Thất bại ê chề 

Dễ vô ơn 

Tử Vi Cư Tuất 


Thiên Cơ 

Cự Môn 

Tài đức. Có óc tổ 
chức. Thành công 

Giầu có 

Vô Chính Diệu 

Có tài. Nhiều may 
mắn. Nổi danh. Không 
thọ 

Vua đi chiến cùng Thiên Tướng. 

Xã hội chiến tranh, mọi người đều làm việc, 
đầy rẫy những điều đáng khen, đáng nể. 

Tử Vi 

Thiên Tương 

Uy tín 

Chăm chỉ 

Thành công lớn 

Sống đơn giản 

Liêm Trinh 

Thông minh. 

Soi mói. Cha mẹ 
nghèo nhưng tư cách 
Thành công lớn 

Vô Chính Diệu 

Thông minh 

Xoay sở giỏi 

Học giỏi 

Làm lớn 

Thất Sát 

Quyền hành 

Mạch mẽ 

Liều lĩnh. 

Giầu có. 

Nổi danh 

Thiên Lương 

Hiền lành 

Thông minh 

Sống bình thản nhưng 
đạm bạc 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


176 


Vòng Mười 

Tử vi cư Dậu - Vua đi chơi bời cùng Tham lang nên uy quyền giảm, cứu giải kém. 
Xã hội không người điều khiển, đầy gian trá và tham vọng 
Môi trường của những kẻ cơ hội và chán chường. 


Vũ Khúc 

Phá Quân 

Quyền hành 

Láu cá 

Liều lĩnh 

Giầu có 

Thái Dương 

Rất giầu và sang trọng 
Được kính nể vì trung 
thực 

Thiên Phủ 

Uy quyền 

Giầu có 

Nổi danh 

Thiên Cơ 

Thái Âm 

Giầu có. Thi sĩ nổi 
danh. sống bình 

thường. 

Thiên Đồng 

Hiền lành 

Chăm chỉ. Làm công 
chức, giáo sư. Sông 
lâu 

Tử Vi CưDậu 

Vua Phóng túng. Xã hội hỗn loạn, gian trá và 
đầy cám dỗ, dành dật. 

Môi trường của những kẻ nhiều tham vọng 

Tử Vi 

Tham Lang 

Tài tổ chức. 

Mưu kế, bê Thất sát. 
Thành công. Tĩnh 
duyên trắc trở 

Vô Chính Diệu 

Nổi danh 

Giầu có 

Thành công 

Không thọ 

Cự Môn 

Hùng biện 

Dám làm, dám chịu 

Dễ bị kẹt nên chán đời 

Vô Chính Diệu 

Nổi danh 

Quí tộc 

Công chức cao cấp. 
Sống lâu 

Liêm Trinh 

Thất Sát 

Táo bạo 

Liều lĩnh 

Giầu có 

Chết xa nhà 

Thiên Lương 

Thông minh 

Trung thực 

Quí hơn phú. Hiền 
triết, nổi danh 

Thiên Tương 

Quyền hành 

Lịch thiệp 

Phú quí 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


177 


Vòng Mười Một 

Vua ngồi hòa đàm - Tử vi cư Thân - Tử vi đi với Thiên phủ 

Môi trường thuận lợi cho những nhà thương mại, kỹ nghệ, khoa học và chuyên gia. 


Thái Dương 

Thành đạt 

Tài đức 

Thiếu chiều sâu 

Phá Quân 

Táo bạo. 

Quyền uy 

Thành công lớn 

Cô đơn nhiều 

Lụy vì tình 

Thiên Cơ 

Được kính nể 

Có tài xoay sở 

Có óc tể chức 

Giầu có 

May mắn 

Tử Vi 

Thiên Phủ 

Phú Quí Thọ 

Khang Ninh 

Vũ Khúc 

Thông minh 

Dan dĩ 

Thành công lớn 

Tử Vi cư Thân 

Vua ngồi hòa đàm 

Tử Vi đi cùng Thiên Phủ 

Xã hội phồn thịch và có nhiều công việc để 
làm 

Thái Âm 

Sống thoải mái 

Giầu có phú quí trong 
suốt cuộc đời 

Thiên Đồng 

Từ thiện 

Thành công lớn. May 
mắn Sống lâu 

Tham Lang 

Tỷ phú 

Thành công lớn. Dâm 
dật và tham dục 

Thất Sát 

Anh hùng vang danh 
thiên hạ 

Uy quyền lẫm liệt 

Thiên Lương 

Từ thiện 

Thông minh 

Trung thực 

Quân tử 

Sống lâu 

Thiên Tưởng 

Liêm Trinh 

Chăm chỉ 

Có tài lạ lùng 

Thành công lớn 

Cự Môn 

Không tưởng 

Quá nhiều tham vọng 
nhưng chỉ đạt được 
phần nào 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


178 


Vòng Mười Hai 

Tử vi cư Mùi - Vua và loạn quân 

Xã hội đầy hỗn loạn, tất cả mọi phương tiện đều tốt. 

Môi trường tốt cho những kẻ cơ hội và những kẻ muôn giầu bằng phương pháp không chính đáng. 


Vô Chính Diệu 

Cô đơn, Bị bỏ quên. 
Bất tài. Nghèo Khổ 
Không thọ 

Thiên Cơ 

Có tài tổ chức. 

Ngoại giao giỏi 

Thành công 

Sống yên ổn 

Tử Vi 

Phá Quân 

Táo bạo. 

Thẳng tay. 

Thành công lớn 

Vô Chính Diệu 

Có khả năng 

Từ thiện 

Được tài trợ 

Không thọ 

Thái Dương 

Quyền uy 

Trung thực 

Giầu có 

Được kính nể 

Tử Vi cư Mùi 


Thiên Phủ 

Thông minh 

Từ thiện. Quí phái. 
Sống thoải mái. Uy 
tín, danh dự 

Vũ Khúc 

Thất Sát 

Tham vọng 

Hay gặp tai nạn. sống 
thăng trầm 

Thế Tử Phá, Vua và loạn quân 

Xã hội giành dựt, tất cả mọi phương tiện đều 
tốt. 

Môi trường của những kẻ đón gió, cơ hội 

Thái Âm 

Giầu có 

Nổi danh 

Quyền hành 

Thế lực bền vững. 

Thiên Đồng 

Thiên Lương 

Thông minh 

Bác học. Từ thiện. 
Lương thiện. Nổi 
danh. 

Thiên Tương 

Được kính trọng. Giầu 
có 

Tế nhị 

Hào hoa 

Phong nhã 

Cự Môn 

Tài năng lạ lùng 
nhưng không được 
dùng. Khó khăn về tài 
chính 

Liêm Trinh 

Tham Lang 

Giang hồ liều lĩnh. Có 
thể thành công 

Tai nạn hiểm nghèo 


Nhận xét về 12 vòng chính tinh 

Thế đứng của sao Tử vi trên mỗi vòng cho ta biết môi trường xã hội của người mang lá số mà 
chúng tôi gọi là Cục. 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


179 


Tuy có tất cả 12 vòng, nhưng đối xứng với nhau từng cặp, trong mỗi cặp ý nghĩa các cung gầu 
tương tự. 

Vòng 1, đối xứng với vòng 7 
Vòng 2 đối xứng với vòng 8 
Vòng 3 đối xứng với vòng 9 
Vòng 4 đối xứng với vòng 10 
Vòng 5 đối xứng với vòng 11 
Vòng 6 đối xứng với vòng 12 

Có khác nhau phần nào về mức độ hay dở, Tử vi từ Ngọ đến Dần là đang đi xuống, Phá quân đi 
từ Thân đến Mùi là đang đi lên 

Tử vi Phá quân gặp nhau ở Sửu là thế Tử Phá, đến đây thì đôi bên cân bằng lực lượng hòa nhập 
vào nhau, không còn so bì hơn kém về tài năng đạo đức nữa mà hiện nguyên hình con người bình 
thường đủ cả tham dục, cao thượng có, thấp hèn có (ni ange, ni bête), rồi chia tay nhau tiếp tục 
con đường, để lại gặp nhau lần cuối ở Mùi. 




THẾ ĐỨNG CỦA HAI NHÓM CHÍNH TINH 


(✓húng tôi có vài nhận xét về thế đứng của hai nhóm Tử - Vũ - Liêm và Sát - Phá - Tham 
và thế hợp chiếu trong 12 vòng để chứng minh sự khác biệt, tuy rất ít, của các vòng đối xứng. 

Chúng tôi dùng ký hiệu: 

- Khoanh tròn o là đắc địa. 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


180 


- Chữ thập + là hãm địa. 

để đánh giá độ số tốt xấu của từng sao. 

- Các tam giác vạch liền chỉ thế đứng của nhóm Tử Vũ Liêm. 

- Các tam giác vạch đứt chỉ thế đứng của nhóm Sát Phá Tham. 

1 . Tử vi ở Ngọ: 

Khi Tử vi đắc địa ở Ngọ thì kéo Vũ Tướng, Liêm Phủ đắc địa theo, nhóm Tử Vũ Liêm ở thế 
thượng phong, giầu sang phú quí. 

Cơ Âm đắc địa thì giầu 

Dương Lương đắc địa thì sang. 

dồn nhóm Sát Phá Tham vào thế hãm địa. 

Thất Sát cô đơn không có hậu thuẫn ( Thất sát ở Thìn, cung nhị hợp Dậu là cung vô chính diệu). 
Phá quân một mình ở Thân trong thế hạ phong, 

Tham lang lủi thủi ở Tí ngước nhìn Tử vi vênh vang ở Ngọ. 

Cự Đồng lẻ loi, hãm địa thành ra bất đắc chí, có sao cứu giải như Hóa khoa hoặc khốc Hư chiếu 
mới khá được. 


Cơ 0 

Tử 0 


Phá + 

Sát + 



Dương 0 / 

Lương 0 / 

-JUêm 0 

Phủ 0 

Vũ 0 — 

Tướng 0 

"Cự+ 

Đồng + 

Tham + 

Âm 0 


2. Tử vi ở Tí 

Khác với Tử vi cư Ngọ ở chỗ: 

- Tử vi bị hãm, (Tử vi coi là hãm vì không có đất dụng võ, vua ngồi chơi sơi nước) kéo theo Cơ 
Âm vào thế hãm nên gặp khó khăn về công danh, tiền bạc. 

Thái dương, Thiên lương hãm ở Dậu, công danh trắc trở. 

Người có cách Tử vi ở Tí thua thiệt hơn cách Tử vi ở Ngọ rõ ràng. Cho nên khái niệm về đắc địa, 
hãm địa của các chính tinh người xưa đặt ra là để căn cứ vào thế đứng của 2 nhóm Tử vi và Phá 
quân chứ không do xung khắc ngũ hành của sao với cung như Tả Hữu vẫn tưởng. 














TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


181 



3. Tử Sát ở Tỵ 

Khi Tử vi bỏ ngai vàng ở Ngọ, đi tuần du với Thất sát ở Tỵ, thì để trông bôn cung vô chính diệu 
khiến cho Thiên tướng lâm vào thế hãm, cô đơn không có hậu thuẫn (nhị hợp vô chính diệu), bỏ 
gươm đao trở về cầm bút. 

Cơ Âm, Dương Cự, Vũ Tham, Đồng Âm đều đắc địa. 

Duy chỉ có Liêm Phá lại bị hãm địa, theo quan niệm xưa, e là khiên cưỡng! 

Liêm Phá có tính nóng nẩy, chinh phục, có thể sẽ gây đổ vỡ dĩ nhiên cũng dễ thành công, thiết 
tưởng nên coi là đắc địa thì hợp lý hơn. 



4. Tử Sát ở Hợi 

Khác với Tử Sát ở Tỵ ở chỗ: 

- Đồng Âm cư Ngọ bị hãm 

- Thái dương cư Thân bị hãm. 

- Vậy thì người có cách Tử Sát ở Hợi có phần thiệt thòi hơn cách Tử Sát ở Tỵ. 
























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


182 



5. Tử Tướng ở Thìn 

- Tử Tướng, Phủ Vũ, Liêm trinh đều đắc địa. 

- Lần này thì phe Sát Phá Tham vùng lên ngang ngửa, đắc địa như ai. 

- Đồng Lương thì bị chia cách hai đầu, đứng nhìn nhau. 

- Thiên lương bị hãm chẳng thể hiện được lòng từ tâm, 

- Chỉ còn Thiên đồng làm việc canh cải một mình e khỏ bề thực hiện. 


Đồng 0 

Phủ 0 

Vũ o 

Dương 0 + 
ÂITUM—-- 

Tham 0 

Phá 0 


Cự 0 

Cơ 0 


Tử 0 

Tướng o 

Liêm 0 


''Sát o 

Lương + 


6. Tử Tướng ở Tuất 

Giống như ở Thìn 

Người có cách Tử Tướng ở Tuất cũng như ở Thìn 


Lương + 

Sát 0 


Liêm 0 

Tử 0 

Tướng 0 



Cự 0 / 

Cơ 0 / 

2há 0 

Tham 0 --- 

Dương 0 

Âm 0 + 

Phủ 0 

Vũ 0 

Đồng 0 


7. Tử Tham ở Mão 

Tham lang hãm địa, Cơ Âm hãm địa 
Thái dương hãm địa, Cự môn hãm địa 


































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


183 


- Vũ Phá hãm địa 

Chỉ còn Liêm Sát đắc địa 

Thiên tướng đắc địa nhưng không có hậu thuẫn (nhị hợp vô chính diệu) thì cũng như không. 


Tướng 0 

Lương 0 

Liêm 0 

2§rá<o 


Cự 



Tử 0 + 

Tham + 

Đồng 0 

Cơ + 

Âm + 

Phủ 0 

Dương + — 

-Aỉũ + 

Phá + 


8. Tử Tham ở Dậu 

Tham lang hãm địa 

- Vũ Phá hãm địa, 

Cự môn hãm địa 

- Chỉ còn Liêm Sát đắc địa 

- Cơ Âm đắc địa, 

- Thái dương đắc địa 

Thiên tướng đắc địa nhưng không có hậu thuẫn 

So sách 2 thế Tử Tham ở Mão và Tử Tham ở Dậu, thì Tử Tham ở Dậu khá hơn Tử Tham ở 
Mão nhiều. 


Vũ + 

Phá + V 

Dương 0 

Phủ o 

Cơ 0 

Âm 0 

Đồng 0 


?Tử 0 + 

Tham + 


Cự + 


Liêm o 

Sát 0 

Lương o 

Tướng o 


9. Tử Phủ ở Dần 

Hai phe Tử vị - Phá quân chia đều thế đắc địa của mình 

Cả 12 cung đều dàn ra đầy đủ khép kén lá số mang hình ảnh sung túc thịnh vượng, giàu sang. 
Thiên cơ đắc địa. 

Tử Phủ đắc địa. 

Liêm Tướng đắc địa. 

Vũ khúc đắc địa - 
























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


184 


Chỉ còn Thái âm - Thái dương hãm địa, chứng tỏ một xã hội phồn thịnh về vật chất hơn là tinh 
thần. 


Cự + 

Liêm o 

Tjrfêng p 

Lương o 

Sát 0 

Tham 0 

/ 

Đồng + 

Âm + Ị 

^Vũ 0 

Tử 0 

Phủ 0 

Cơ 0 

Phá 0 

Dương + 


10. Tử Phủ ở Thân 

Hai phe Tử vi - Phá quân cũng chia đều thế đắc địa của mình. 

Hơn nữa, Thái dương, Thái âm, Cự môn, Thiên đồng, Thiên lương thẩy đều đắc địa cả. 
Đây là một trường hợp toàn mỹ, đẹp nhất trong 12 vòng Tử vi vậy. 

Người có thế Tử vi ở Thân, thì dù Mệnh đóng ở cung nào cũng được hưởng phú quí cả. 


Dương o 

Phá o 

Cơ 0 

Tửo 

ẸỊaủ 0 

Vũ 0 


'Am 0 

Đồng 0 

Tham 0 

Sát 0 

Lương 0 

Liếm 0 

Tướng o 

Cự 0 


11. Tử Phá ở Sửu 


- Tử vi Phá quân đắc địa. 

Vũ khúc đắc địa. 

- Thiên tướng, Đồng lương đắc địa. 

- Thất sát hãm địa. 

Liêm Tham hãm địa. 

Thái âm, Thái dương đều hãm địa. 

Nhìn chung thấy toàn là cảnh u tối, chỉ có Tử Phá đắc địa ở Sửu tung hoành, có giầu sang một 
thời rồi cũng chẳng bền 
























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


185 



12. Tử Phá ở Mùi: 

- Tử vi - Phá quân, Vũ Sát, Liêm Tham cũng giống như ở Sửu. 

Nhưng ở đây, Thái Dương, Thái âm, Cự môn, Thiên cơ, Thiên tướng, Thiên đồng, Thiên lương 
đều đắc địa cả. Chỉ duy nhất có Liêm Tham, Thất sát là bị hãm. 

- Người có cách Tử Phá ở Mùi khá hơn ở Sửu rất nhiều, ở đây Tử Phá được ưa chuộng hết mình, 
thành công phú quí là vậy. 



Cơ 0 

Tử 0 

PhjLo 


Dương 0 


Phủ o 

Vũ 0 c 

Sát + 

Âm 0 

Đồng 0 

Lương 0 

Tướng 0 

Cự~o^— 

_Ljdm + 

Tham + 


Nhận xét chung về phần này, chúng tôi thấy không thể áp dụng một công thức toán học nào một 
cách máy móc để ấn định chính xác các thế đắc hãm của các chính tinh. 

Tựu trung thì căn cứ vào thế đứng của hai nhóm Tử vi, Phá quân trong 12 vòng, có vẻ hợp lý hơn 
là dựa vào xung khắc ngũ hành giữa sao và cung. Ngũ hành tuy cần thiết để đo lường cấp độ thích 
ứng giữa các sao, nhưng đối với tất cả các cung thì vị trí của 2 nhóm Tử vi - Phá quân mới là 
quyết định. 

Các thế đắc hãm của các sao trong 12 cung kể trên được xếp đặt căn cứ vào các tài liệu trong các 
sách Tử vi từ trước tới nay. 

Chúng tôi chỉ duy nhất thấy coi Liêm Phá Mão Dậu trong cách Tử Sát là hãm địa thì quá khắt khe. 























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


186 



TÓM TẮT VỀ CÁC SAO QUAN TRỌNG 


Chương Ba sẽ dề cập tới phần giải đoán. Trước khi giải đoán, các bạn nên nhớ thật kỹ về tính 
chất các sao. Vì lý do đó chúng tôi cần phải tóm tắt ở đây tính chất và ý nghĩa của các sao đã 
được nói ở chương trước. 

Bảng tóm tắt sau đây còn mang đến Quí bạn những kinh nghiệm quí báu của các Tử vi gia tiền 
bối, ước mong những kinh nghiệm này có thể phong phú hóa kho tàng Tử vi của người Việt chúng 
Tả Hữu. 

Quí bạn có thể thấy ơ phần này những điều xem như "cường điệu", tuy nhiên đó là những đề tài 
mà chúng ta hậu sinh cần để ý suy ngẫm và góp ý với những người đi trước. 

1. Sao Tử vi 

Tử vi là sao cứu giải trong mọi hoàn cảnh nhưng khi đi với Tham lang thì coi như bị vào hãm địa. 
Tử vi mạnh nhất ở Ngọ, vừa di chuyển từ Ngọ mới tới Tỵ thì đã kém mạnh nhất rồi. 

Tử vi di chuyển nghịch từ cung Ngọ tới cung Mùi. 

Coi sự di chuyển của Tử vi để thấy sự so tài giữa hai nhóm chính tinh. Sự gặp gỡ gay cấn nhất 
cũng là ngoạn mục nhất và đầy tính cách Người nhất là ở các cách Tử Phá ở Sửu Mùi, lúc này hai 
sao nằm cùng một cung, tạo ra một nhân vật cũng rất Người mà chúng tôi gọi là Nhạc bất Quần, 
Le Salaud magniíique hay ni ange ni bête. 

Sự gặp gỡ hay hoặc thứ hai là ở thế Tử Phủ Dần Thân, hai Vua tôi Tử vi và Thiên phủ cùng ngồi 
với nhau thảo luận phương sách làm cho nước giầu dân mạnh. Lá số hay nhất và tốt nhất có lẽ là 
của người có Tử vi cư Mệnh tại cung Thân. 

Khi giải đoán lá số, nên dựa vào các tình huống của Tử vi làm căn bản cho lý đoán của mình. 

Tử vi cần nhất Tả Hữu, hai tay chân đắc lực nhất. 

Còn các sao Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc chỉ tô điểm, minh họa, làm đẹp Tử vi mà thôi. 
Tử vi sợ Tuần Triệt, Kình Đà, Không Kiếp vì "đế ngô hung đồ, thất bại chua cay". 
Hãy xem kỹ và học thuộc lòng 12 vòng di chuyển của Tử vi trên Địa bàn (trang 125- 132), quí 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


187 


bạn sẽ thầy vị thê tương ứng của 14 chính tinh thuộc hai chòm Tử vi và Thiên phủ. 
Cũng như yêu cầu bạn đọc kỹ những chú giải của từng cung, những chú giải được thu thập sau 
nhiều năm hành nghề của một số Tử vi gia kinh nghiệm. 

2 . Thiên cơ 

Tượng trưng cho máy móc, chủ trường thọ, may mắn, bền vững. 

Thiên cơ có tài tổ chức, có mưu lược, từ thiện như Tử vi nhưng kém Tử vi về cứu giải. 

Thiên cơ miếu địa tại Thìn Tuất Mão Dậu, vượng địa tại Tỵ, Thân, đắc địa tại Tí Ngọ Sửu Mùi, 
hãm địa tại Dần Hợi. 

Chỉ ở thế hãm địa Thiên cơ mới bớt từ thiện và có thể trở nên lưu manh. Thiên cơ sợ gặp Hỏa 
Linh, Mệnh có Thiên cơ ngộ Hỏa Linh là bần tiện cách. 
Thiên cơ gặp Hóa kỵ, Thiên thì cô đơn và tật nguyền. 
Thiên cơ gặp Tuần Triệt thì nghèo khó lang thang (nhưng cũng có ý kiến nói khi Thiên cơ gặp 
Tuần Triệt thì lại tốt, bộ máy nhà trời không trơn tuột đi được cho nên dễ chịu). 

3. Thái dương 

Tượng trưng cho uy quyền, quan lộc, danh vọng nên rất cần ở cung Quan. 
Thái dương thông minh, trung thực. 

Thái dương miếu địa tại Tỵ Ngọ, vượng địa tại Dần Mão Thìn, đắc địa tại Sửu Mùi, hãm địa tại 
Thân Dậu Tuất Hợi Tí, nói chung Thái dương sáng và đắc địa ở những cung ban ngày. 
Thái dương thuộc Hỏa thích hợp cho những người Mệnh Hỏa Linh, Tuần Triệt, Thiếu dương thì 
sáng ra. 

Thái dương hãm địa gặp Khoa Quyền Lọc, Đào Hồng Hỉ, Hỏa Linh, Tuần Triệt, Thiếu dương thì 
sáng ra. 

Thái dương đắc địa ở Cự Nhật Dần Thân thì giầu sang, vinh hiển ba đời (Cự Nhật Dần Thân quan 
phong tam đại) 

Thái dương xấu khi gặp tam ám Riêu - Y, Đà, Kỵ thì bất hiển công danh. Còn Giáp Kình, Đà, 
Không Kiếp: nghèo nàn khổ sở. 

4. Vũ khúc 

Khi đắc địa thì uy dũng, cương trực, cô độc, chẳng sợ sát tinh nào mà còn là khắc của các sát tinh 
nữa. Nhưng lúc hãm địa thì tham lam, kém sáng suốt, phá tán. 

Vũ khúc cần cho cung Tài Lộc vì chủ tiền bạc. 

Miếu địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

Vượng địa: Dần, Thân, Tí, Ngọ. 

Đắc địa: Mão, Dậu. 

Hãm địa: Tỵ, Hợi. 

Các sao hợp Mệnh về Tài Lộc: Thiên phủ, Nhật Nguyệt sáng, Tử vi, Thiên tướng. 

Các sao khắc Vũ khúc về Tài lộc: Phá quân, Song Hao, Tuần Triệt, Không Kiếp, Kình Đà, Hóa 
kỵ, Phục binh. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


188 


5 . Thiên đồng 

Thiên đồng là sao Bạch thủ thành gia, nằm trong cung phúc đức rất tốt. 

Thiên đồng không sợ sát tinh, chủ canh cải bất thường, là sao của những người có chân tu, 
hiền lương, đạo đức, nhân hậu. 

Miếu địa Dần Thân, vượng địa Tí, đắc địa ở Mão, Tỵ, Hợi, hãm địa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, 
Ngọ, Dậu (ở hãm địa hay gây tai họa, tranh chấp) 

Có ý kiến nói Thiên đồng cũng như Thiên cơ, Cự môn cần Tuần Triệt mới khá được có lẽ 
vì Tuần Triệt là cái thắng cho máy nhà trời (Thiên cơ) khỏi trơn tuột. 

Thiên đồng gặp Không Kiếp, Kỵ, Hình thì đau yếu, cô đơn. 

6. Liêm trinh 

Liêm trinh rất sợ Hóa kỵ. 

Liêm trinh chủ quan lộc, chủ tình yêu (Đào hoa tinh), tìm tình yêu tìm nơi Liêm trinh thì đúng 
nhất. 

Liêm trinh miếu địa tại Thìn Tuất, vượng địa tại Tí Ngọ Dần Thân thì cương trực, Liêm trinh thì 
cương trực, Liêm khiết, nóng nẩy. 

Hãm địa tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu thì khắc nghiệt, hay kiện cáo, gây tai họa. 

Gặp Sát tinh Hình, Kỵ, hay Liêm. Tham Tỵ Hợi hay tù tội. 

Thường xấu ở các cung Thê, Tử và Tật. 

7 . Thiên phủ 

Thiên phủ sợ Tuần không, Thiên không. 

Khi gặp các sao này là những cách: Lạc không vong, Hoa lạc giữa gươm, Phủ phùng Không, kho 
thành rỗng thì Thiên phủ vất vả, khổ sở. 

Nếu Thiên phủ ở cung Tài lộc, có Lộc tồn nhưng lại gặp Tuần và Thiên không thì buôn bán sập 
tiệm. 

Thiên phủ chế ngự được Kình Đà, Hỏa Linh 

Thiên phủ miếu địa tại Dần, Thân, Tí, Ngọ, vượng địa tại Thìn, Tuất, đắc địa tại Tỵ, Hợi, Mùi, 
bình hòa tại Mão, Dậu, Sửu. 

8. Thái âm 

Tượng trưng cho tiền bạc và điền cao trạch nên cần cho cung Điền. 

Thái dương, Thái âm "tối úy Kình Đà" và Kình Đà cản trở không cho sáng nhưng "ái giao Xương 
Khúc", và Đào Hồng Hỉ vì các sao này làm Nhật Nguyệt sáng thêm. 

Thái âm ngọ Kình Đà và Riêu - Y thì bị đau thận. 

Thái dương gặp Kình Đà và Riêu - Y thì có tật ở mắt. 

Thái âm miếu địa tại: Dậu Tuất Hợi, vượng địa tại: Thân Tí, đắc địa tại: Sửu Mùi, hãm địa tại: 
Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ nói chung tại những cung ban ngày, 

Hãm địa mà gặp Tuần Triệt, Hóa Kỵ (chỉ ở Sửu Mùi), Đào Hồng Hỉ, Thiên tài thì lại sáng ra. 


9. Tham lang 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


189 


Tham lang chủ hung bạo, tham lam, hoạch tài, dâm đãng, tượng trưng cho uy quyền tài lộc. 

Tham lang thích Hỏa Linh, gặp Hỏa Linh thì giầu như trở bàn tay, hạn Hỏa Linh có Tham lang thì 
lại tốt. 

Tham lang gặp Khôi Việt thì giỏi về những điều huyền bí thâm sâu. Tham lang gặp Trường sinh 
được phúc thọ, thêm Hỏa Linh thì phát võ. 

Tham lang gặp Xương Khúc thì làm thầy thiên hạ về mồm mép. 

Tham lang gặp Thiên thành danh y, gặp Hóa kỵ thì hôi nách. 

Thai lang miếu địa Sửu Mùi, vượng địa Thìn Tuất, đắc địa Dần Thân, hãm địa Tỵ Hợi Tí Ngọ 
Mão Dậu, lúc này gây tai họa vì hung bạo. 

10. Cự môn 

Chủ thị phi, tài lộc. 

Khi miếu địa tại Mão Dậu, vượng địa tại Tí Ngọ Dần, đắc địa tại Thân Hợi thì thông minh, trung 
thực. 

Khi hãm địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi Tỵ, thì xảo trá. 

Cự môn tốt ở các cung: 

Mão Dậu: Cự Cơ Mão Dậu, 

Dần Thân: Cự Nhật Dần Thân 

Cự môn xấu nếu đóng tại cung Tật cùng Hóa kỵ dễ mắc tai nạn sông nước. Cự Tuế Kỵ lắm điều, 
Cự Kỵ Kình Đà: nói lặp, đa dâm. 

11. Thiên tướng. 

Miếu địa Dần, Thân, vượng địa Thìn, Tuất, Tí, Ngọ, đắc địa Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, hãm địa Mão, 
Dậu. 

Chủ phúc thiện cho nên khi đi với Thiên cơ là phúc lai lâm. 

Thiên tướng cũng chủ quyền lực, tính nết cương trực nhưng trung hậu. 

Thiên tướng phù suy không phù thịch cũng như Phá quân. 

Thiên tướng không sợ Không Kiếp, nhưng sợ Tuần Triệt 
Thiên Hình (tai họa gươm súng), sợ Kình Đà ( sự chẳng lành). 

Thiên tướng canh chừng Phá quân, chế ngự Liêm trinh. 

Nữ số có Hồng loan đi với Thiên tướng thì có gai lấy chồng sang. Nhưng nếu nữ sô" Hồng loan gặp 
Không Kiếp (hay kiếp sát) thì chim bay ngược gió, tình duyên nhưng rất dâm đãng. 
Thiên tướng mạch mẽ luôn luôn đối nghịch với Phá quân để che chở Tử vi khỏi vị hung đồ xâm 
phạm. 

12. Thiên lương 

Là sao phúc đức, hóa giải bệnh tật, trung hậu và từ thiện, hợp với phụ nữ. 

Thiên lương không sợ Kình dương, nhưng gặp Song Hao, Không Kiếp, Tuần Triệt thì bị tai họa 
khổ sở, giảm thọ. 

Thiên lương miếu địa Thìn Tuất Ngọ, vượng địa Dần, Thân, Tí, Mão, đắc địa Sửu, Mùi, hãm địa 
Dậu, Tỵ, Hợi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


190 


13. Thất sát 

Can đảm, nóng nẩy, vui giận bất thường nhưng quân tử. 

Miếu địa Dần Thân (triều đẩu), Tí Ngọ (ngưởng đẩu) sao Phá quân (có sách nói Thất sát triều đẩu 
và ngưỡng đẩu sao Phá quân), vượng địa Tỵ Hợi, đắc địa Sửu, Mùi, hãm địa Mão, Dậu, Thìn, 
Tuất lúc này làm càn, hung bạo, hay gây tai họa, đàn bà thì bạc tình. 

Thất sát gặp Tuần, Triệt, Không Kiếp vẫn bình thường. 

Thất Sát là thầy Kình Đà nên chế ngự được Kình Đà nhưng nếu gặp cùng một lúc Kình Đà, Hỏa 
Linh (Tứ Sát) thì giảm thọ, nghèo hèn, 

Cung an Thân có Thất sát thì giảm thọ. 

14. Phá quân 

Dũng mãnh, hao tán, cương nghị, chẳng sợ sao nào, lại thích Không Kiếp, thích Thai tọa. 

Phá quân giải trừ được ác tính của Không Kiếp, cũng như Thất sát giải trừ Kình Đà, và Tham lang 
giải trừ Hỏa Linh. 

Miếu địa Tí Ngọ, vượng địa Sửu Mùi, đắc địa Thìn Tuất, hãm địa Mão Dậu Dần Thân. 

Các sao hợp Phá quân đắc địa: Xương Khúc, Tả Hữu, Tam Hóa. 

Các sao khắc Phá quân đắc địa: Hổ, Hao, Hình, Kỵ 
Phá quân hãm địa thì hung bạo, liều lĩnh, gây tai họa 
Phá quân, Phá toái đồng cung thì hiển đạt. 

Phá quân + Hao (Hỏa Linh) thêm hung bạo, nhưng thêm Hỉ Lộc thì bớt hung hãn. 

Phá quân cũng ăn hiếp Tử vi (Tử Phá Sửu Mùi) khiến Thiên tướng phải ngăn chặn. 

15. Long Phượng - Hổ Cái 

Khi xem vòng Thái tuế, nhơ đến linh Long Phượng Hổ Cái. 

Người có Tuế Hổ Phù nằm trong tam hợp tuổi thì được hưởng Tứ linh. Đây là người trung thực, 
được trọng vọng dù đang gặp hoàn cảnh khó khăn túng thiếu. 

Long Phượng chỉ nhân phẩm, Hổ Cái chỉ tư cách cao quí và chính trực. 

Có ba bộ sao an giông nhau nghĩa là thuật từ Thìn và nghịch từ Tuất: 

Xương Khúc an theo giờ sinh 
Tả Hữu an theo tháng sinh. 

Long Phượng an theo năm sinh 

Cả ba bộ đều nói lên tính chất và tư cách của con người. 

Long Phượng chỉ tư cách đàng hoàng, Tả Hữu chỉ tài khéo léo chân tay và Xương Khúc chỉ giỏi 
giang về văn học. 

Ba bộ sao này khi đi chung với nhau chỉ người hiền lương, văn võ kiêm toàn. Khi đi chung với 
những sao xấu thì tài năng đức độ bị giảm đi, có khi lại thành người xấu xa đê tiện. 
Tả Hữu đi cùng Long Phượng tượng trưng một chính nhân, nhưng Tả Hữu, Long Phượng lại thêm 
Không Kiếp lại biểu thị cho người có tài mà không được dùng, và tệ hơn nữa nếu Tả Hữu mà đi 
cùng Tuế phá và Không Kiếp lại biểu thị một con người bất lương. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


191 


Cho nên khi giải đoán, cần coi sự kết hợp của các bộ sao trước khi đi đến một kết luận, mọi sự 
quyền đoán không chín chắn dễ phạm vào sai lầm có khi nghiêm trọng. 

16. Tả Hữu 

Vì thế đứng đặc biệt của Tả Hữu, nhất là sự di chuyển của hai sao theo tháng sinh,ta có thể căn 
cứ vào vị thế của Tả Hữu đối với tháng sinh để dự đoán vận mệnh. Kết quả khá chính xác. 

Tháng giêng 

Tả Thìn, Hữu Tuất, hai sao ở cung khởi. 

Nhìn Tả Hữu tháng Giêng có thể đoán đương số là người khôn khéo và cẩn thận ( Tả Hữu đắc 
chính tại cung khởi), biết sắp xếp công việc, có số giầu sang, giỏi giang và cần mẫn. 

Tháng hai 

(Sao Tả Hữu rời chỗ: Tả Tỵ, Hữu Dậu) 

Hai sao Tả Hữu đang di chuyển. 

Khi rời chỗ là lúc đang vất vả để lập nghiệp, mỗi khi thay đổi, cần phải khiêm nhường, vi sang 
khu vực mới lạ. 

Cũng nên làm việc phúc thiện, chia sẻ cùng người khác để họ cũng khá như mình, có chia sẽ thì 
người ta mới chia sẻ. 

Tháng ba 

Tả Ngọ, Hữu Thân 

Vất vả, bon chen, chuyện gì cũng nhảy vô kiếm ăn ( vì Tả ở Ngọ) có thể phát đạt nhưng vất vả. 
Cung Mùi giáp Tả Hữu. 

Khi vất vả nên tích đức mới khá được: Tiên tích đức nhi hậu tầm long. 

Tháng tư 

Tả Hữu đồng cung tại Mùi (số Khổng Minh) 

Văn võ toàn tài, 

Có tài tổ chức, 

Có người phục dịch. 

Thông minh hơn người, 

Được người kính nể. 

Tháng năm 

Tả Thân, Hữu Ngọ, 

Đi quá trớn, (vì hai sao cùng đi quá cung Mùi) 

Y tài mang họa. 

Đề phòng thương tật ở tay chân. 

Tháng sáu 

Tả Thân, Hữu Tỵ. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


192 


Quá nhiều tham vọng. 

Tay với quá đầu nên dễ mỏi (vì mỗi lúc một quá xa cung Mùi). 

Hay gặp nạn. 

Tháng bẩy 

Tả Tuất, Hữu Thìn. Tả chiếm chỗ của Hữu, Hữu chiếm chỗ của Tả nên gọi là "Thay bậc, đổi 
ngôi", là "tiếm vị" (Tả sang Hữu, Hữu sang Tả), 

Có tài nhưng không thành công vì không đắc chính chiếm chỗ người khác. 

Không đắc chính do đổi nghề, hoặc ôm đồm nhiều thứ một lúc, cuối cùng làm nhiều mà không 
được bao nhiêu. 

Có số được hưởng gia tài hoặc chiếm hữu hợp pháp một gia sản. 

Tháng tám 

Tả Hợi, Hữu Mão. 

Tay nọ với tay kia, ôm đồm quá, vác bó lúa vừa to vừa nặng ở sau lưng. 

Tham thì thâm. 

Tháng chín 

Tả Dần, Hữu Tí (cung Sửu giáp Tả, giáp Hữu). 

Có quá nhiều tham vọng, quay 180° với bản thân. 

Thành công nơi xứ lạ vì quay một vòng ( sang xứ khác). 

Tháng mười 

Tả Hữu đồng cung ở Sửu, nhưng hai tay bị kéo quặt ra sau khó cựa quậy, đành chắp tay sau lưng 
nhìn trời, chờ thời cuộc thay đổi. 

Thành công nếu nhờ vả hay cầu cạnh quí nhân. 

Tháng mười hai 

Sắp trở về với Thìn Tuất. 

Tay đã ôm được một vòng bây giờ lá lúc hồi tâm xét lại. 

Có tài, giầu sang, bạn bè quí mến. 

17. Xương Khúc 

Văn xương thuộc Kim, Văn khúc thuộc Thủy, 

Cả hai đều thông minh, dam mê và có dâm tính, lại rất thích Nhật Nguyệt. 

Xương Khúc đắc địa ở Tứ mộ và Tỵ Hợi nghĩa là những chỗ tối tăm nhất. Khi đắc địa thì nổi 
danh, đỗ cao, giầu sang nên không thể nghèo. 

Khi hãm địa thì bất cẩn, lầm lẫn, cô đơn, nên nghèo khổ. 

Đi với Thái tuế, Tấu thư, Long Phượng thì Xương Khúc là ca kịch sĩ có tiếng. 

Xương Khúc tượng trưng cho thư sinh hiếu học. 

Nhưng khi Xương Khúc đứng với Sát Phá Tham lại thành người chứng nọ tật kia. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


193 


Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng là người văn võ toàn tài. 

Xương Khúc, Cơ Nguyệt Đồng Lương là lúc đắc thời gặp được minh chủ ý hợp tâm đầu. 

18. Ân quang - Thiên quí: 

Quang là vệ tinh của Văn xương, Quí là vệ tinh của Văn khúc. 

Quang Quí ở Mệnh hay giáp Mệnh có nghĩa là công danh sáng sủa. 

19. Đẩu quân 

còn được gọi là sao Thái tuế nhỏ. Đẩu quân báo trước một việc tốt đẹp và may mắn sẩy ra trong 
Tiểu vận. 

Có tính cân đong, đo đếm kỹ càng, khi đóng tại cung Điền, Tài, Đẩu quân giữ được tiền của. 

Đẩu quân đóng tại Tử tức là dấu hiệu hiếm con. 

20. Bộ sao Tứ Đức 

gồm bôn sao: Thiên đức, Nguyệt đức, Long đức, Phúc đức. 

Bôn sao này đứng chụm trong vòng Thái tuế. 

Khi nào cần cứu vãn thì có Tứ đức, cho nên được Tứ đức không có gì đáng mừng mà còn phải 
biết sửa mình sao cho xứng đáng được hưởng cái sao này. 

Trong bốn sao thì ba được đặt trong tam hợp Thiếu dương là: Thiên đức, Nguyệt đức, Phúc đức. 
Thiếu dương luôn có Thiên không đi kèm cho nên người có tứ đức thì phải sống theo tứ đức nghĩa 
là năng làm việc phúc đức và ăn ở đàng hoàng không thì sẽ bị Thiên không đánh. 

21. Lưu niên Văn tinh 

Lưu niên Văn tinh an theo hàng Can giống như Lộc tồn vì vậy được coi là Lộc tồn thứ hai. 

Lưu niêu Văn tinh nghĩa là sự nghiệp văn chương để lại cho đời. Lưu niên Văn tinh cũng nhu Lộc 
tồn đều mang phúc lộc và an lành nhưng Lưu niên yếu hơn. 

Các tuổi được hưởng Lộc tồn là Giáp Ất Tân Canh. Các tuổi hưởng Lưu niên Văn tinh là Bính 
Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quí. 

Trong 60 tuổi chỉ có 30 tuổi được hưởng Văn tinh hoặc Lộc tồn. 

Thiên trù chỉ phúc lộc trời cho. Phúc đây là một món quá, của cải, hay gia tài đáng giá. 

23. Thiên mã 

Thiên mã là nguồn năng lực quí báu dành cho người bị dồn vào cảnh chống đối và bất mãn. Đó là 
những người có tam hợp Tuế phá, Điếu khách và Tang môn. 

Nếu Thiên mã cùng hành với Mệnh thì đương số được hưởng, nếu không chỉ là ngựa của người 
khác mà thôi. Thí dụ Thiên mã đóng tại cung Dần là Thiên mã Mộc. Người Mệnh Hỏa được 
hưởng. 

Đựng coi Thiên mã là du lich mà sao đổ, Thiên mã không mang ý nghĩa di chuyển mà là vân 

chuyển, nổi di chuyển phải kể Nhât Nguvêt, Song Hao, chính tinh hãm đỉa, Kình, Lực. 

Thiên mã là năng lực. Chỗ nào có Thiên mã thì làm việc giỏi và có hiệu quả, Thiên mã là chất 
xúc tác, chất dẫn truyền, làm mọi việc đến mau hơn. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


194 


Thiên có Hóa lộc, Lộc tồn đồng cung hoặc xung chiếu thì tiền bạc đến mâu hơn, 

Thiên mã gặp Tuyệt là "cùng đồ mã", ngựa đến đường cùng. 

Thiên mã gặp Thiên hình là ngựa chở xác, ý nói thua lỗ về tiền bạc, còn ý nói tin vui không đến 
được. 

Thiên mã gặp Lộc là ngựa ăn no cứ việc chạy. 

Thiên mã gặp Hỏa Linh thành chiến mã phải làm việc quá vất vả, gặp Hỏa Linh cũng có nghĩa là 
tin buồn đến nhanh. 

Thiên mã ngộ Triệt thành ngựa chết, nên thất bại hoàn toàn. 

Thiên mã ngộ Tuần là ngựa đi qua cầu nhỏ nên đi chậm. 

Thiên mã ngộ Đà la là ngựa què, "chiết túc mã", nghĩa là bị ngăn cản, bị thọc gậy bánh xe. 

Thiên mã ngộ Nhật Nguyệt là "thư hùng mã" nghĩa là được trợ giúp hai mặt. 

Thiên mã ngộ Trường sinh là ngựa ăn ở sân nhiều cỏ non "thanh vân đắc lộ", công danh dễ dàng. 
Thiên mã gặp Tử vi thì giống như xe vàng chở vua "Kim dư phò giá" nên được trọng vọng (thường 
thấy ở thế Tử Sát). 

Mã - Khốc - Khách: Mã là ngựa, Khốc là tiếng khóc, tiếng nhác, Khách là người được mời, Mã 
Khốc Khách là một thế giúp cho tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn thêm sức mạnh, Mã 
Khốc Khách là chạy đôn đáo vất vả kiếm ăn. Mã Khốc Khách phải chờ vận có Lộc tồn mới lên 
xe xuống ngựa được. 

24. Thiên quan - Thiên phúc 

Quan Phúc không phải sao cản hãm như Tuần Triệt mà là những sao cứu giải thuần túy. 

Thiên phúc làm phúc, khuyên người làm phúc, có tính cách cứu giải nhẹ. Thiên quan cũng làm 
Phúc, cứu giải mạnh hơn. 

Gặp trường hợp nặng, phải đủ cả hai Phúc và Quan mới cứu giải được, có khi phải cần đến cả 
* ^ ^ . ' Ỷ \ 

Khôi Việt nữa. Khôi Việt vì có tính cách cứu giải nên được gọi là Thiên At quí nhân. 

Tuần Triệt không ngăn cản Quan Phúc. 

25. Thiên Khôi và Thiên Việt 

Khôi Việt là bộ sao tốt cho học hành, thi cử, công danh, tin mừng. Khôi Việt ở Mệnh chủ đỗ đạt 
cao, có thêm khoa thì tốt nhiều. 

Khôi Việt còn là sao cứu giải. Khôi Việt Dần Ngọ và Tí Thân trong thế tam hợp có sức cứu giải 
mạnh. 

Khôi Việt thông minh, cao thượng, chủ quí hiển nên có thể nghèo. 

Xương Khúc nghệ sĩ tính, chủ giầu sang nên không thể nghèo. 

Khi Khôi Việt bị Tuần Triệt ngăn cản thì bớt hiệu lực. Khôi ngộ Triệt đồng cung thì tai hại nặng 
như Xương Khúc ngộ Hóa kỵ. 

26. Thiên tài - Thiên thọ 

Tài Thọ là hai sao cản hãm như Tuần Triệt, giảm cái tốt của sao tốt, giảm cái xấu của sao xấu. 

Tài Thọ chỉ ảnh hưởng vào các sao đồng cung. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


195 


Tài Thọ giảm tốt của chính tinh đắc địa, lại làm chính tinh hãm địa tốt ra tỉ dụ như Nhật Nguyệt 
hãm và Nhật Nguyệt Sửu Mùi. 

Thọ có đẹp thì Tài mới tốt. Nếu Thọ rơi vào Không Kiếp thì Tài cũng hỏng. 

Coi Chi năm sinh biết được Tài nằm cung nào. 

Tài nằm cung nào có nghĩa là mình được nhờ vả cung đó. 

Tuổi Tí Tài ở Mệnh, Tuổi Sửu Tài ở Phụ, tuổi Dần Tài ở Phúc, tuổi Mão Tài ở Điền... ý nói 
người tuổi Tí Tài do mình tức người tự lập, người tuổi Sửu, Tài do Phụ mẫu do cha mẹ giúp mà 
nên, tuổi Mão Tài do Điền trạch tức sẽ có nhà cửa, sự nghiệp. 

Thọ nằm cung nào có nghĩa là mình còn mắc nợ cung đó, phải trả xong nợ mới có thể được hưởng 
Tài. Thí dụ tuổi Đinh Mão Thọ nằm ở cung Phụ mẫu, Tài ở Điền. Đối xử theo Tài Thọ là phải ăn 
ở với Phụ Mau cho có hiếu đạo thì mới được hưởng tốt lành ở Điền tức là công danh sự nghiệp 
mới tốt đẹp, vững bền. 

27. Tứ Hóa 

Tứ hóa là bôn sao Lộc Quyền Khoa Kỵ 

Tứ hóa là hóa thân của một số chính tinh và trung tinh. 

Lộc tượng trưng tiền bạc, 

Quyền cho địa vị, 

Khoa cho danh vọng, 

Kỵ cho xấu xa, ghen ghét, ô nhục. 

Ba sao tốt, Lộc Quyền Khoa cộng lại cũng chỉ mạnh bằng một sao xấu Hóa kỵ mà thôi. 

An Lộc Quyền Khoa Kỵ sau khi an xong các sao chính và trung tinh. 

Tuổi Giáp 

Liêm - Phá - Vũ - Dương 
Liêm trinh thành Hóa lộc 
Phá quân thành Hóa quyền 
Vũ khúc thành Hóa khoa 
Thái dương thành Hóa kỵ 

- Liêm trinh có nghĩa là thanh bạch, liêm khiết, cũng có nghĩa là soi mói. Tuổi Giáp, đứng đầu 
một giáp, phải tích cực hoạt động (dynamic) như Liêm trinh mới có Lộc. 

- Phá quân : tuổi Giáp phải liều lĩnh như Phá quân, mới có địa vị, uy quyền (Hóa quyền ). 

- Vũ khúc: tuổi Giáp phải có óc thương mại, óc ki nh tài mới nổi danh (Hóa khoa). 

- Thái dương: tuổi Giáp nếu kiêu căng thì người đời ghen ghét, nói xấu (Hóa kỵ) 

Tuổi Ất 

Cơ Lương Vi Nguyệt 

- Thiên cơ hóa thành Hóa lộc nghĩa là phải tính toán kỹ như Thiên cơ thì có lộc. 

- Thiên lương hóa thành Hóa quyền nghĩa là phải kín đáo, hiền hậu thì có quyền. 

- Tử vi hóa ra Hóa khoa, nghĩa là muốn cứu giải phải đàng hoàng - Nguyệt hóa ra Hóa kỵ, tham 
tiền thì nguy vì bị người đời ghen ghét. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


196 


Tuổi Bính 

Đồng Cơ Xương Liêm 

- Thiên Đồng chủ thay đổi, muôn có Lộc phải uyển chuyển, mềm mỏng, 

- Thiên Cơ: phải tính toán kỹ càng, khéo léo tay chân thì mới có quyền. 

- Văn Xương: phải thông minh, mưu lược thì mới có danh. 

- Liêm trinh: lanh chanh, soi mói như Liêm trinh chỉ bị người đời chê cười. 

Tuổi Đinh 

Nguyệt Đồng Cơ Cư 

- Nguyệt: khôn ngoan, mền dẻo sẽ có lộc 

- Thiên đồng: uyển chuyển, khéo léo, mềm mỏng thì có quyền. 

- Thiên cơ: có kiến thức, khéo chân khéo tay, biết tính toán thì nổi danh. 

- Cự môn: tranh cãi, to mồm như Cự môn thì chỉ tổ bị ghét. 

Tuổi Mậu 

Tham Nguyệt Bật Cơ 

- Tham lang: có tham vọng, biết mưu mô thì có lộc. 

- Nguyệt: lanh lợi láu cá như Thái âm thì có địa vị 

- Hữu bật: khéo léo chân tay thì có danh. 

- Thiên Cơ: mưu mô bủn xỉn thì bị ghét. 

Tuổi Kỷ 

Vũ Tham Lương Khúc 

- Vũ khúc, có đầu óc kinh doanh thì có lộc, 

- Tham lang, có tham vọng sẽ có quyền. 

- Thiên Lương, biết nhu thuận, hiền hậu thì được danh. 

- Văn khúc, làm ra vẻ học thức quá thì bị ghét. 

Tuổi Canh 

Nhật Vũ Đồng Âm 

- Nhật: phải sáng suốt, biết phô trương thì có lộc. 

- Vũ khúc: lo buôn bán, giỏi tài chính mới có quyền. 

Thiên đồng: uyển chuyển khéo léo thì có danh. 

- Thái âm: ham tiền quá sẽ bị chê cười. 

Tuổi Tân 

Cự Dương Khúc Xương 

- Cự môn, phải đanh thép, biện thuyết giỏi mới có lộc. 

- Thái dương, biết phô trương thì có địa vị. 

- Văn khúc, khéo một nghề chuyên môn thì có danh. 

- Văn Xương, khôn ngoan, tài giỏi quá sẽ ghen ghét. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


197 


Tuổi Nhâm 

Lương Vi Phụ Vũ 

- Thiên Lương: ngậm miệng thì có lộc. 

- Tử vi, tỏ ra đàng hoàng thì có địa vị. 

- Tả phụ, phải khéo léo, chăm chỉ mới có danh. 

- Vũ khúc, quá mưu mô, lý tài thì không thành công. 

Tuổi Quí 

Phá Cự Âm Tham 

- Phá quân, sẽ có lộc nếu mạnh dạn xông xáo. 

- Cự môn, có mồm mép thuyết phục thì có địa vị. 

- Thái âm, mềm mỏng, khéo léo thì có danh vọng. 

- Tham lang, tham lam quá, chạy theo tiền thì sẽ khổ. 

Hóa kỵ 

tượng trưng cho ô nhục, đóng ở cung nào làm nhục cung đó, ở Tài thì suốt đời mang mối nhục vì 
tiền. 

Hóa quyền 

có tính nể vì nên khi ở cung Thê nghĩa là mình nể vợ, ở cung Nô nghĩa là mình nể bạn, nhưng khi 
ở cung Tài thì được người nể mình vì tiền. 

Hóa khoa 

có tiếng nhưng không có miếng, có Hóa khoa phải biết khiêm nhường thì mới thành công. 

Hóa lộc 

là được dễ chịu về vật chất cũng như Lộc tồn. 

Lộc tồn lại chủ cô đơn. 

Một lá số Tử vi mà không hội đủ Song Lộc ở Mệnh Tài Quan thì dù cao quí vẫn phải bận tâm về 
tiền bạc. 

28. Hồng loan Đào hoa và Thiên không 

Hồng loan là chim hồng tượng trưng cho đạo đức. 

Hồng loan còn nghĩa là rũ bỏ, trả tự do cho ai mặc tình bay bổng như cánh chim Hồng. 

Đào hoa là nhan sắc, đẹp đẽ, sáng suốt và mưu trí. 

Thiên không là trống trải, trắng tinh, không có gì, sạch sành sanh. 

Đào hoa chỉ đóng ở bốn cung Tí Ngọ Mão Dậu 

Người tuổi Sửu, Tỵ, Dậu Đào hoa cư Ngọ, tình duyên bao giờ cũng dang dỏ, vì hoa phơi giữa chợ 
(Ngọ, giữa trưa), mặc tình cho bướm lả ong lơi. Nếu Ngọ là cung Mệnh thì đúng nhiều, nếu Ngọ 
không là cung Mệnh, điều nhận xét trên cũng có phần đúng. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


198 


Tuổi Mão, Đào hoa cư Tí, người tuổi Mão bao giờ cũng thông minh ướt át duyên thầm (Tí, nửa 
đêm). 

Tuổi Mùi Đào hoa cũng ở Tí, người tuổi Mùi cũng ướt át như người tuổi Mão. Tuổi Hợi, Đào hoa 
cũng đóng ở Tí. 

Khi đóng tại Dậu Đào hoa tương đương với Hồng loan cho nên người ta nói cung Dậu có hai Hồng 
loan. 

Nữ Mệnh, cung Thiên di có Đào hoa ngọ Không Kiếp thì: 

- có thể bị hiếp, 

- gặp Sở khanh, 

- bị hận tình, 

- hoặc có chồng mà vẫn vướng lưới tình. 

Đào hoa là sao tình cảm, chuyện trai gái chỉ phần nào mà thôi. 

Đặc tính của Đào hoa là lòng mến mộ tha nhân nên Đào hoa không bao giờ ưa được Hóa kỵ, con 
người ghen ghét, thị phi, mang ô nhục đến các cung Hóa kỵ đóng. 

Hồng loan thiên về tình yêu cao thượng, 

Hồng loan đi với Thai Tọa thì tốt nhưng nếu có thêm Không Kiếp thì phản ứng nghịch lại. Người 
nào cung Mệnh hay cung Phu thê có Hồng loan mà gặp vận Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh thì 
nên lấy vợ hay chồng trước khi tới vận ấy. 

Hồng loan ngọ Không Kiếp là chim bay ngược gió tan nát tả tơi. 

Hồng loan khởi ở Mão. 

Các người tuổi Tí Ngọ Mão Dậu, Hồng loan đóng ở tứ chính. 

Bôn tuổi này Hồng loan tỏ ra đàng hoàng và trung thực vì muốn giữ uy tín. 

Các người tuổi Dần Thân Tỵ Hợi, Hồng loan đóng ở tứ mộ. 

Hồng loan ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì tỏ ra đạo đức và khiêm nhường. Đây là Hồng loan của những 
nhà tu hành. Các vị này có Hồng loan ở tứ mộ đạo đức, từ tốt và khiêm cung. 

Các người Thìn Tuất Sửu Mùi thì Hồng loan đóng ở tứ sinh. Bốn tuổi này Hồng loan tỏ ra đạo 
đức để lập công. Đây là Hồng loan của những người nhiệt tình với xã hội, quên mình giúp đời. 

Thiên không 

Thiên không khởi ở Sửu. Sao này đi suốt một vòng, không có cung nhất định như Đào hoa, Kiếp 
sát, Thiên mã. 

Thiên không là trống trải, tượng trưng cho mất mát và phá hoại. Những người Mênh có Thiên 
không thì trắng tay. 

Thiên còn nghĩa là không tưởng, tưởng có những gì mình không có. Cho nên người Thiên không 
mới thât sư là người cổ tham vong lớn, đi quá trớn nên hay đổ vỡ ( hạn đao Thiên nhi táng quốc - 
Hạng võ). 

Người Thiên không lại thích sống cho người khác (ái tha nhân) cho nên không thật với bản thân 
mình, dễ chán đời dễ đi tu khi đồng cung với Hồng loan tại Mệnh. 

Hồng loan đi với Thiên không tượng trưng cho người rộng lượng, không tha thiết vật chất (số các 
nhà tu hành). Thiên không đi cùng Đào hoa thì lại tượng trưng cho người mưu mô, xảo quyệt. 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


199 


Sát Phá Tham thích Thai phụ, Phong cáo, những vì sao đỏm dáng, cũng như Tử Phủ Vũ Tướng 
thích Quang Quí, Tả Hữu. 

Sát Phá Tham là những sao của chòm Thiên phủ. Nhưng lãnh đạo chòm Thiên phủ lại là Phá 
quân, một hung tinh luôn luôn chống đối Tử vi cho nên lúc nào cũng bị Thiên tướng dòm chừng 
(Phá quân bao giờ cũng xung chiếu Thiên tướng). 

Phá quân có lúc uy hiếp Tử vi nên Thiên phải thường trực chặn lại. Phá quân cũng có chỗ ngồi 
cao ngang Tử Phủ khi đóng tại Tí Ngọ. Người đươc Phá quân tai Mênh ở Tí Ngọ lai cỏ tam hơp 
Thái tuế là người đàng hoàng và dũng cảm. 

Trong một số thế, bộ Sát Phá Tham có thêm Liêm trinh thành Sát Phá Tham Liêm. 

- Khi bộ Tử Phủ có Liêm trinh phò tá thì Liêm trinh đều đắc địa như: Tử vi ở Tí Ngọ, Liêm Phủ ở 
Thìn Tuất. 

Tử Tướng ở Thìn Tuất, Liêm trinh ở Dần Thân. 

Tử Phủ ở Dần Thân, Liêm Tướng ở Tí Ngọ 
Thất sát luôn đối đầu Thiên phủ nhân hậu. 

Tham lang cũng có lúc uy hiếp Tử vi ( Tử Tham Mão Dậu). 

Tham lang tham vọng lớn, hay tự đặc, nên dễ lầm lẫn. 

30. Hung tinh 

Hung tinh thương hay gây: tai nạn, bệnh tật, tán bài, buôn bán thua lỗ, tù tội, tang thương, loạn 
trí... 

Hung tinh đắc địa có nghĩa tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn cái xấu. Hung tinh hãm địa gieo nhiều tai 
họa, nhất là hung tinh khắc Mệnh hay khắc Can năm sinh. 

Hung tinh chiu lép vế khi găp Khoa, Tuần Triêt, Tài Tho, Quan Phúc. 

Hung tinh được chia ra như sau: 

Lục sát tinh: Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh, 

ngoài ra các sao Kiếp sát, Lưu hà, Phá toái, Thiên hình, Hóa kỵ, Thiên không, Thương Sứ, La 
Võng cũng được kể như sát tinh vì tính cách sát hại của chúng. 
Lục Bại tinh: Song Hoa, Khốc Hư, Tang Hổ. 

1. Không Kiếp 

là hai sao tác hại mạnh nhất 

Khi gặp các chính tinh và trung tinh hiền lành như Tử vi, Thiên phủ, Cơ Nguyệt Đông Lương thì 
chúng phá cho tan tành. 

Chúng chỉ nể mặt Thiên tướng trong nhóm Tử vi và các sao Sát Phá Tham nhất là Phá quân là 
thầy của chúng. 

Khi đắc địa gặp lại Phá quân thì Không Kiếp mang lại hoạnh hoạnh tài mau chóng: Phát dã như 
lôi. 

Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh Dần Thân Tỵ Hợi và hãm ở các cung khác. Không Kiếp đắc địa thì 
mưu cơ thăng trầm thêm Khoa Quyền Lộc thì hoạnh phát nhưng không bền. 
Người Mệnh có Không Kiếp thì ích kỷ, xảo trá và khổ sở nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì được giải. 
Không Kiếp ở Mệnh thêm Đào hoa hay đồng cung với Tham lang thì nghèo khổ và sợ tai nạn 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


200 


sông nước. 

Không Kiếp đi với Đào Hồng Hỉ thì tình duyên trắc trở vì tự tung tự tác ngay cả trong vấn đề tình 
cảm. Người có Không Kiếp thủ Mệnh sông trong gia đình như người con thừa vì tính tự tung tự 
tác, không sợ nể ai, coi gia đình như chỗ không người nên chẳng ai ưa. 

Không Kiếp Phục binh là trộm cướp. 

Không Kiếp Giáp Mệnh thì nghèo khổ. 

Nữ mạng có Không Kiếp thì long đong mấy đời chồng. 

Nam mạng có Không Kiếp thì gian nan khổ sở. 

2. Kình dương - Đà la 

Kình dương là thầy của Thiên hình, Đà la là thầy của Hóa kỵ, 

Kình Đà đắc địa gặp quan thầy là Thất sát ở Mệnh thì phát mạnh, hoặc Mệnh có Thất sát đi đến 
hạn Kình Đà đắc địa thì cũng phát. 

Kình đắc địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp Khoa Quyền Lộc, Tham Vũ thì tốt. 
Mệnh ở cung Ngọ (Mã), có Kình (thanh kiếm), ngộ Thiên mã, Tham lang là cách Mã đầu đái 
kiếm, chấn ngự biên cương, phát võ cách nhưng không bền. 

Kình gặp Liêm, Cự, Kỵ, sát tinh đồng cung: có tật, cùng khổ và yểu. 

Đà đắc địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi thì dũng cảm, mưu lược nếu hãm địa thì hiểm độc. 
Đà đắc địa thêm Khoa Quyền Lộc, Tham Vũ thì hiển đạt nhưng không bền. 

Đà hãm địa gặp Hình, Riêu, Hỏa Linh, Kỵ, Mã thì phá tán tài sản nghiệp. 

Đà Mã đồng cung có tật, Đà Nguyệt thì dâm đãng. 

3. Hỏa Linh 

là hai sát tinh mạnh, nên cứ gặp Hỏa Linh là xấu rồi. 

Nhưng Hỏa Linh đắc địa, gặp quan thầy là Tham lang đắc địa thì lại phát mạnh. 

Hỏa Linh rất kỵ Cự môn cho nên gặp Tham lang thì Hỏa Linh tỏ được dũng khí của kẻ anh hùng, 
gặp Cự môn thì Hỏa Linh tỏ cái nóng nẩy của kẻ phẫn chí. 
Hỏa Linh không đánh được các sao Tử vi, Thiên phủ, Thái dương. 

Hỏa Linh đắc địa thêm cát tinh thì phú quí. 

Hỏa Linh hãm địa thêm Phá quân hãm hay Kình hãm thì gây phá tán và công danh trắc trở. 

Hỏa Linh thích cô độc, xa lánh anh em, nóng nẩy nên gây họa. 

Hỏa Hình Tuế gẫy chân tay. 

31. Bàn về Hung, Sát tinh ngọ chế 

Hung tinh là bộ Sát Phá Tham, sát tinh có Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, ngoài ra còn phải kể 
Thiên hình, Hóa kỵ, Kiếp sát, Lưu hà như là lũ sát tinh. 

Gặp các hung sát tinh không có sao giải thì nguy hiểm. Nếu có sao giải mạnh thì có thể vô hiệu 
hóa ác tính của chúng. Khí bị hóa giải, các hung sát tinh thành ra ngô chế tức chế biến, cải trang 
lại, không nguy hiểm mà có khi còn tốt nữa. 

Những sao giải mạnh gồm Tuần Triệt, Thiên tài, Hóa khoa, Quan Phúc. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


201 


Tuần Triệt ở giữa hai cung, ảnh hưởng không đều cho mỗi cung tùy theo Âm Dương. Thí dụ hai 
cung Thân Dậu, cung Thân là cung dương, cung Dậu là cung Âm. 

Khi gặp người dương (dương nam, dương nữ), Tuần Triệt ảnh hưởng nặng hơn ở bên cung Thân 
(dương) nghĩa là tới 70% bên cung Dậu ( Âm) chỉ còn 30%. 

Khi gặp người âm (âm nam, âm nữ), Tuần Triệt ảnh hưởng 70% cho bên âm Dậu và 30 % bên 
dương Thân. 

Nói tới tính chất và cường độ chế biến của các sao giải, thì Triệt chế biến mạnh tức phát nát, 
Tuần chế biến bằng cách ngăn chặn, Hóa khoa gột rửa còn Thiên tài chỉ biến đổi từ từ. 

32. Lưu hà và Kiếp sát 

Hà sát là hai cung sát tinh hay gây tai họa. 

Lưu hà gây tai nạn sông nước nhất là khi gặp Cự Kỵ. 

Kiếp sát gây tai nạn đâm chém. 

Hà Sát thường đi với Thiên không. 

Hà Sát là hai đại khắc tinh của Lộc tồn. 

Trường hợp Thiên không, Hà sát, đứng chung với Lộc tồn chính là để giữ không cho đương số 
hưởng Lộc tồn, nhưng nếu đến vận có Lộc tồn ở cung Mệnh mà đương sô" hưởng thì coi chừng Hà 
Sát tấn công, đã mất sạch lại còn bị nạn nữa. 

Cung Tài có tam hợp hay xung chiếu Kiếp sát, Lưu hà với Lộc tồn thì mất hết. 

Kiếp sát hăng máu, đắc địa tại Dần Thân Tỵ Hợi, mạnh như Thiên mã, nhưng là sao chỉ nên 
không đánh Lộc tồn mạnh bằng Lưu hà đánh. 

Lưu hà là sao can nên đánh Lộc tồn (sao Can) rất mạnh. 

Mệnh có Lộc tồn, đến hạn gặp Lưu hà thì sạt nghiệp. 

33. Thiên hình 

Là sao Hỏa sát tinh, chủ sát phạt. 

Thất sát sát phạt nhưng quân tử, không nhỏ nhen. 

Hỏa Linh cũng sát phạt bằng cách gây bệnh tật, tai họa. 

Còn Thiên hình sát phạt bằng cách gây thương tích cho nên Thiên hình đôc ác, tàn nhẫn hơn Thất 
sát và Hỏa Linh. 

Thiên hình đắc địa ở Dần Thân Mão Dậu. 

Thiên hình đi với Phục binh, Thiên tướng, Quốc ấn là cách Binh Hình Tướng Ấn, hình ảnh của 
Bao công, một quan chánh án chí công vô Tử vi. 

Phục binh thâm trầm, ôm kín hoài bão, nếu đóng ở Phối thì quên nhau lâu mà không nói yêu 
đương, phải có thời gian dài mới lấy được nhau, nếu ở cung Mệnh hay Di, Nô là người hay rình 
rập kẻ khác. 

Thiên hình đắc địa thì đứng đắn mọi mặt lại không khắc nghiệt. 

Tướng quân can đảm, cứng cỏi nhưng ương ngạnh không đúng chỗ, không đúng lúc. 

Quốc ấn là con dấu chứng nhân quyền sỏ hữu hơp pháp cho nên không thích chuyện mập mờ 
không minh bạch. 

Cách Binh Hình Tướng Ân, hình ảnh của một Bao công, từ xưa vẫn được coi là một cách hay tuy 
nhiên sự tốt đẹp cũng chỉ giới hạn trong ý nghĩa của các sao trong cách mà thôi. 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


202 


Thiên hình đi với sát tinh Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh thì sinh chuyện giết chóc và tù tội. 
Thiên hình ngọ Tuần Triệt thì thành kiếm gẫy, có nghĩa là bị mất việc hoặc bị buộc từ chức. 

Khi giải một lá sô", cần tìm Thiên hình. Nếu Thiên hình không nằm trong Dần, Thân, Mão, Dậu 
phải coi chừng vì Thiên hình hãm địa gây nhiều tai họa. 

34. Phá toái 

Có nghĩa là phá cho tan nát. 

Phá toái chỉ nằm tại ba cung: Tỵ, Dậu, Sửu. 

Nếu đi với Phá quân thành Lưỡng Phá. 

Mệnh có Phá quân đi vào hạn Phá toái thì xập tiệm. 

Phá toái không phò trợ mà chỉ làm hao tán chính diệu nhất là các sao Tử vi, Thiên phủ, Thiên 
lương, Thiên cơ là những sao hiền lành. Trái lại, Phá toái làm tăng sức mạnh của bộ hung tinh Sát 
Phá Tham mà Phá quân là cha ruột. 

Trong ba vị trí của Phá quân: 

Vũ Phá ở Tỵ, Liêm Phá ở Dậu, Tử Phá ở Sửu, Phá toái giúp Phá quân đắc lực trong thế Toái 
Quân lưỡng Phá. 

35. Khốc Hư 

Hai sao này đứng ở thế đối kháng với Thái tuế cho nên bị coi là bại tinh. 

Khốc Hư đắc địa ở Tí Ngọ Mão Dậu nhất là ở Tí Ngọ. 

Khởi từ Ngọ, Khốc đi nghịch, Hư đi thuận. Hai sao đồng cung ở Tí, Ngọ luôn luôn cùng vị trí với 
Tuế phá (bất mãn, đôi kháng cực độ). 

Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần nhi hậu phú, tiên trở hậu thành. 

Người Khốc Hư Tí Ngọ có Thiên mã và Điếu khách trong thế tam hợp. Nhưng thành công hay 
thất bại hoàn toàn do Thiên mã có phải là nghị lực thực sự của mình hay không, thí dụ Thiên mã 
Dần phải là của người Mệnh Hỏa, Thiên mã Thân phải là của người Mệnh Thủy mới đắc cách. 
Thiên khốc đi nghịch nên chỉ có người tuổi âm mới thuân cách như hai tuổi Mão, Dậu. Hai tuổi 
này có Thiên khốc đồng cung với Thái tuế, cho biết đương số là người có tư cách, có tài biện 
thuyết. 

Còn ở các tuổi dương, Thiên khốc nghịch với Thái tuế nên phải nhờ Thiên mã trợ giúp như ở hai 
cung Tí Ngọ. 

Thiên hư bao giờ cũng đồng cung với Tuế phá, điều này chứng tỏ một người chung thân bất mãn, 
nên lúc nào cũng cho hưởng Thiên mã để tăng nghị lực. 

Vân Khốc Hư nửa dẫu thì âu lo, buồn bã, nửa sau thì thành Đào Hồng Hỉ vui vẻ tưng bừng. 

36. Tang môn - Điếu khách 

Là những sao chủ tang chế, cũng giống như bộ sao Tang Hổ. 

Khi Tang Hổ, Điếu khách, Khốc Hư, Cô Quả đứng chung thì báo đại tang. 

Người Tang môn khi đã muôn lợi dụng ai thì người này không thể nào dứt ra được vì Tang môn 
bám_đến_cùng. 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


203 


Người Điếu khách thì nói kiến trong lỗ phải bò ra, nghe Điếu khách nói thì bán thóc giông đi mà 
ăn. 

Cho nên khi giao thiệp với những người Tang Điếu cần phải giữ gìn không nên tin vào miệng lưỡi 
của họ mà mắc lừa. Những người nam Tang Điếu hay thấy trong bọn Trai Phá quân bất nhân Thìn 
Tuất. 

37. Song Hao 

Song Hao là bại tinh. 

Gặp Song Hao ở Mệnh thì hao tán, thay đổi công việc. Nhưng Mệnh có Song Hao ở các cung Dần 
Thân Mão Dậu lại tốt vì thay đổi hoạnh phá nhưng cũng hoạnh phát. 

Ớ cung Tài miếu địa Song Hao cũng hoạnh phá, hoạnh phát. Ớ các cung khác thì Song Hao phá 
tán hoàn toàn. 

Song Hao cần cho Cự môn ở các cung Tài, Mệnh vì cách Thạch trung ẩn ngọc của Cự môn cần 
Song Hao để rửa cho sạch đất đá, ngọc mới lộ ra được để thành đại phú. Nếu không có Cự môn 
đồng cung thì Song Hao ở Tài chỉ có hao tán vì "Song Hao bất nghi Tài bạch". 

38. Thương Sứ 

Thiên thương đóng ở cung Nô, Thiên sứ đóng ở cung Tật. 

Nhiều tác giả cho rằng gặp Thương Sứ là tới giai đoạn chót của cuộc đời. 

Tính thuận từ cung Mệnh thì 52 tuổi tới cung Nô gặp Thương, 72 tuổi tới cung Tật gặp Sứ. Các 
sách đều nói nếu ăn hiền ở lành, tạo nghiệp tốt thì lướt qua, nếu ăn ở thất đức thì đứng lại để đi 
theo ông bà. 

Người nào cũng bị Thương Sứ kiểm soát. 

Nếu Đại vận đi thuận, gặp Thương trước thì nhẹ hơn là gặp Sứ trước. Nhưng gặp Thương có thêm 
Kì nh ở Tí Ngọ Mão Dậu thì cũng nặng. 

Những người cục Thủy sau 70 tuổi gặp Thương Sứ thêm Thiên không, Khốc Hư, Tang môn mà 
không gặp Long đức, Phúc đức thì cũng dễ về với ông bà. 

39. Thiên la - Địa võng 

Thiên là ở Thìn, Địa võng ở Tuất là lưới trời. 

Mệnh tới đây như bị lưới bó chặt lại, nhưng có sách nói chỉ khi nào có Đà la ở hai cung Thìn Tuất 
và Mệnh cũng ở đó thì mới bị ảnh hưởng của La Võng nghĩa là cuộc sống bị ngăn chặn không 
vùng vẫy được. 

40. Tuần Triệt 

Tuần là Tuần Trung Không vong, Triệt là Triệt Lộ Không vong. 

Tuần Triệt là hai sao cản phá có tác dụng làm giảm cái tốt cũng như giảm cái xấu của các sao. 
Chính tinh đắc địa gặp Tuần Triệt thì trở thành chính tinh hãm địa như Thiên phủ gặp Tuần thành 
rỗng, Thiên mã ngộ Triệt thành ngựa què, Thiên tướng ngộ Triệt thành tướng mất đầu. 

Dần, Mão, Thân, Dậu là miếu địa của Tuần Triệt nên khi Triệt đáo Kim cung (Thân Dậu), Tuần 
du Mộc vị (Dần Mão), Mệnh đóng tại Dần, Mão, Thân, Dậu thì lại khá. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


204 


Tuổi Giáp Kỷ, Triệt ở Thân Dậu, 

Tuổi Ất Canh, Triệt ở Ngọ Mùi, 

Tuổi Bính Tân, Triệt ở Thìn Tỵ, 

Tuổi Đinh Nhậm, Triệt ở Dần Mão, 

Tuổi Mậu Quí, Triệt ở Tí Sửu. 

Hai cung Tuất Hơi không cổ Triẽt. 

Còn Tuần chiếm cả năm vị trí như Triệt, thêm một vị trí nữa giữa Tuất và Hợi là đủ sáu. Mỗi vị trí 
đều đứng cuối một con Giáp trên và là đầu con Giáp dưới, thí dụ tuổi Giáp Ngọ, Tuần đóng ở 
Thìn Tỵ (cuối con Giáp Ngọ, đầu con Giáp Thìn), như thể là Tuần tượng trưng cho một cây cầu 
nói hai con Giáp để luân chuyển thời gian. Cây cầu cũng là dấu hiệu báo cho xe đang chạy mau 
phải thắng lại trước khi qua cầu, dấu hiệu của cản ngăn, của chậm trễ. 

Nếu Mệnh gặp Triệt, đời phải chịu nhiều khó khăn lúc niên thiếu. 

Nếu Mệnh gặp Tuần, thì luôn luôn bị kìm hãm, trục trặc từ lúc bắt tay vào việc. 

Mênh cổ Tuần Triêt, tới đai vân găp Tuần Triêt là đương nhiên đươc tháo gỡ, ví như đang ở tù 

đươc trá tư do. 

Nếu Tuần và Triệt cùng đóng chung một chỗ, ảnh hưởng của hai sao được cộng chung nên sức 
cản mạnh hơn, dĩ nhiên sức giúp mạnh hơn. 

Chính tinh thủ Mệnh hãm địa thì cần Tuần Triệt để phá hãm, nhưng chính tinh đắc địa gặp Tuần 
Triệt thì lại bị phá hư cũng như Tử vi ngộ Không Kiếp thì bị tàn tạ, khốn khổ. 

41. CÔ thần - Quả tú 

Cô Quả cô đơn trong cuộc sống. 

Theo cách an Cô và Quả, người Thái tuế không bao giờ vướng vào Cô Quả. Cô Quả chỉ thấy ở 
các người thiếu dương, Thiếu âm, Tuế phá. 

Người Thái tuế có quần chúng nên không cô đơn, người Cô Quả cô đơn vì không có quần chúng, 
cũng không thích quần chúng, thích sống một mình vì bất mãn với cuộc sống hoặc tự cao. 

Các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Cô thần ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi gặp được hai sao Thiếu dương sáng 
suốt, và Hồng loan từ thiện, đạo đức nên cũng đỡ cô đơn. 

Phú: Cô thần còn một chút con, còn như Quả tú thì son đến già. 

42. Mệnh vô chính diệu 

Cung vô chính diệu là cung không có chính tinh. Vì vậy người Mệnh vô chính diệu từ lúc sinh ra 
đã không có người hướng dẫn và giúp đỡ. 

Vô chính diệu cần có sát tinh đắc địa như Không Kiếp đồng cung mới mong khá. Như vậy Mệnh 
phải đóng tại tứ sinh sinh Dần Thân Tỵ Hợi. Khi Mệnh đóng tại bôn cung trên, người vô chính 
diệu có Không Kiếp đồng cung hay xung chiếu nên là những người làm việc rất liều mạng, bất 
chấp hiểm nguy, tìm đường sinh trong cửa tử. 

43. Giáp 

Giáp làm một cung mà có các sao bộ đôi như Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Không Kiếp, mỗi 
sao nằm một bên. 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


205 


Có giáp cung và giáp góc. 

Giáp cung là cung có bộ sao kèm hai bên, nhưng trên một hàng thẳng thí dụ cung Sửu giáp Tí và 
Dần. 

Giáp góc là giáp ở góc thí dụ các cung Dần Thân Tỵ Hợi. Giáp góc ít hiệu quả hơn giáp cung. 

Sao giáp có khi mạnh hơn sao tọa thủ, cũng như sao chiếu có khi mạnh hơn sao đồng cung. 

Bài thơ Liên Giáp 

Giáp tả, Giáp Hữu có tài, 

Giáp Long, Đà Phượng các đài vinh quang, 

Giáp Kình, Đà gian nan vất vả, 

Giáp Kiếp, Không tàn tạ cuộc đời, 

Giáp Hỏa, Linh mệt đứt hơi, 

Giáp Nhật, giáp Nguyệt gặp thời lên hương. 

Giáp Khúc, Xương giỏi văn chương, 

Giáp Thai giáp Tọa nhẹ đường công danh, 

Giáp Khôi Việt tên dành bảng hổ, 

Giáp Sát, Liêm chậm trễ, lỗi thời. 

Giáp Lộc Khoa sướng tuyệt vời. 

Công thành danh toại, cuộc đời thênh thang. 

Bàn về Mệnh vô chính diệu 

Mệnh vô chính diệu là cung Mệnh không có một sao nào của hai vòng chính tinh Tử vi và Thiên 
phủ. 

Chính tinh tượng trưng tính chất công khai, danh chính ngôn thuận. Có chính tinh ví như sinh ra 
được nuôi nấng hướng dẫn để vào đời có một nghề nghiệp và địa vị vững vàng trong xã hội. 
Không có chính tinh kể như bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, phải tự lo cho mình con đường tiến thân, 
cho nên phải thủ giữ những gì mình đã đạt được, người xưa chê người Mệnh vô chính diệu là ích 
kỷ cũng nhằm ý đó. 

Mệnh vô chính diệu, ví như đứa con thiếu tháng, như kẻ côi cút thiệt thòi, cần được bảo vệ tài 
năng đạo đức của chính mình, cho nên người Mệnh vô chính diệu bao giờ cũng có đức (Thiên đức, 
Phúc đức, Long đức, Nguyệt đức) thủ Mệnh hoặc tam hợp chiếu (cung Tài và cung Quan) để nhắc 
nhở bản thân phải cư xử đúng mức. 

Ngoài ra Mệnh vô chính diệu là kẻ không có phương tiện phòng thân trong tay, cần phải có vũ khí 
sắc bén, đó là lòng can đảm, dám nghĩ, dám làm, một ăn hai thua của các sát tinh đắc địa ( Kình 
Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh). 

Hơn nữa người Mệnh vô chính diệu phải là mạng Hỏa để xử dụng, sai khiến được các sát tinh 
phần lớn là sao Hỏa, Hành hỏa tượng trưng kỷ luật nghiêm minh, lễ nghĩa, hình thức. Mà mạng 
Hỏa chỉ có 12 người mang tuổi: 

Giáp Thìn - Ất Tỵ - Bính Dần - Đinh Mão - Mậu Tí - Kỷ Sửu 
Giáp Tuất - Ất Hợi - Bính Thân - Đinh Dậu - Mậu Ngọ - Kỷ Mùi 
có điều kiện vào vong sơ kết. 

Thứ đến phải có sát tinh đắc địa (Kình đà, Không Kiếp, Hỏa Linh) ở Mệnh. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


206 


a. Người có Mệnh đóng ở tứ sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) mới có thể có Không Kiếp đắc địa. 

b. Người tuổi Giáp, Mệnh phải ở Sửu hoặc ở Mão 
Người tuổi Ất, Mệnh phải ở Dần hoặc ở Thìn 
Người tuổi Bính, Mậu Mệnh phải ở Thìn hoặc ở Ngọ 
Người tuổi Đinh, Kỷ Mệnh phải ở Tỵ hoặc ở Mùi 
Người tuổi Canh, Mệnh phải ở Mùi hoặc Dậu 
Người tuổi Tân, Mệnh phải ở Thân hoặc ở Tuất 
mới có Kình Đà lọt vào Mệnh được. 

c. Người có Mệnh đóng ở: Tí Ngọ Mão Dậu mới có Hỏa Linh 

d. Điều kiện cuối cùng là Mệnh phải có một không vọng tọa thủ, kèm theo hai không tam hợp 
chiếu. Hơn nữa Tuần phải đóng ở Mệnh để giữ gìn các sát tinh đắc địa nằm ở Mệnh mới là hợp 

lý- 

Tóm lại, Đắc tam không là được hưởng thụ một món quà thật lạ thường ví như trúng sô" độc đắc. 
Người được cách này thì Mệnh phải có một không đắc địa, còn lại hai không kia phải ở thế tam 
hợp chiếu (Tài, quan). 

Còn Ngọ tam không thì Mệnh không có sao không nào, chỉ có hai không tam hợp và một không 
xung chiếu, ví như đi đường tình cờ "ngộ" cướp thì không chết cũng bị thương. 

Kiến tam không thì Mệnh có một không, còn lại một không tam hợp chiếu, một không nữa xung 
chiếu, không có Tuần ở Mệnh, ví như đứng nhìn xuống, thấy của mà không được hưởng ví như 
nhìn thấy vàng bên kia sông mà không có phương tiện sang lấy. 

Cách Mệnh vô chính diệu có nhiều điều đặc biệt khác người. 

1. Mệnh vô chính diệu có Không Kiếp đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi, đại tiểu vận có Phá quân thì 
bỗng chốc gặp thời, giàu sang, phú quí, danh nổi như cồn. 

- Mệnh vô chính diệu có Kình Đà đắc địa, đại tiểu vận có Thất sát thì một bước uy quyền giàu 
sang hiển hách. 

- Mệnh có Hỏa Linh đắc địa, đại tiểu vận có Tham lang thì một sớm một chiều trở thành tỉ phú. 

2. Mệnh vô chính diệu có sát tinh đắc địa, gặp đại tiểu vận có Tử Phủ Vũ Tướng, Cự Nhật thì bị 
chê bai là lũ giang hồ, khó thành công. 

3. Mệnh vô chính diệu có sát tinh đắc địa hay hãm địa, gặp đại tiểu vận cũng vô chính diệu thì 
nước lã ra sông chẳng nên cơm cháo gì. 

4. Mệnh vô chính diệu có Tả Hữu đồng cung và Nhật Nguyệt đắc địa hợp chiếu thì thông minh 
tài giỏi, được mọi người kính phục. 

5. Mệnh vô chính diệu có sát tinh đắc địa, được Khoa Quyền Lộc tam hợp chiếu thì mở mày, mở 
mặt với đời, hạn gặp Khoa thì có công danh, gặp Quyền có địa vị, gặp Lộc có tiền tài. 

Để kết luận về Mệnh vô chính diệu đắc tam không "Phú quí khả kỳ" hay "Phi bần tắc yểu" này, 
chúng tôi thấy đây là một trò chơi trí não (Jeu d'esprit) của những người khó tính muôn đi tìm 
những gì thật hiếm hoi, thật khó khăn để thỏa mãn óc tò mò mà thôi. 

Tìm được một lá số Mệnh vô chính diệu theo đúng những điều kiện vô chính diệu kể trên thật là 
đáy mò kim vậy. Các bạn thử tò mò một chú xem sao! 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


207 



Chương Ba 

GIẢI ĐOÁN 
Chương Ba 
GIẢI ĐOÁN 

1. Nguyên tắc giải đoán 

2. Thực hành giải đoán 

3. Giải đoán vạn hạn 

4. Giải đoán các lá sô" mẫu 



NGUYÊN TẮC GIẢI ĐOÁN 


Chấm một lá sô" Tử vi, phải giải đoán quan trọng nhất . Cách giải đoán xưa nay tùy thuộc 
quan điểm từng người. 

Giải đoán một lá sô" có nghĩa là giải đoán toàn bộ cuộc đời của đương số. Việc này cần đến sự 
nắm vững lý thuyết của Tử vi học và kinh nghiệm vận dụng lý thuyết đó. Do vậy cũng một lá sô" 
mà giải đoán khác nhau là do trình độ của các người giải đoán. 

Giải là phân tích ý nghĩa của các sao trong mỗi cung, đoán là tổng hơp lai để đưa ra mốt kết luân 

kèm _ theo _lời_ khuyên _cư_xử_ cho _ hơp _ lý. 

Lâ"p một lá sô" thì không khó. 










TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


208 


Giải đoán lá sô" mới là vân đề 

Khám một bệnh nhân thì dễ, nhưng chẩn đoán chính xác là bệnh gì và điều trị ra sao mới là tài 
năng của người thầy thuốc. 

Đừng ngại có một lá sô" xâu. Đừng mừng có một lá sô" tốt. 
Không ai khổ suốt đời, Không ai sướng trọn kiếp 

Phải chờ đến khi gặp vận hạn mới biết sướng hay khổ. Cho nên khi coi một lá sô" phải chú ý đến 
phần vận hạn. 

Chúng tôi xin đưa ra một phác đồ các giai đoạn cần làm khi ta giải đoán một lá sô". 

1. Xét Can và Chi năm sinh: 

Thí dụ của tuổi Quí Mão. 

Quí thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc, Can sinh Chi, tốt, ta cho đương sô" một 
điểm. 


2. Xét Mệnh và Cục, vẫn tuổi Quí Mão. 

Mệnh Kim, Cục Thủy, Kim sinh Thủy, tốt, ta cho đương sô" thêm một điểm. 


3. Xét hành của Mệnh và cung an Mệnh 

Mệnh Kim, cung an Mệnh tại Hợi (Thủy), Kim sinh Thủy, Mệnh sinh cung an Mệnh. Tốt 
nhưng vất vả ngược xuôi, cho 1/2 điểm. 

4. Xét Ầm Dương của Mệnh và cung an Mệnh (Mệnh dương đóng cung dương, Mệnh âm đóng cung 
âm thì tốt). 

Quí Mão tuổi Âm, Mệnh đóng cung Hợi cũng Âm, cùng Âm Dương, tốt. thêm một điểm nữa là ba 
điểm 1/2. 


5. Nếu sơ khởi ta đã thấy được nhiều điểm hợp như trên thì Tả Hữu cũng biết đại cương đây là một 
lá số tốt. 


Tóm lại, khi bắt đầu coi lá sô", ta chỉ xét bốn điểm thôi: 
f Can và Chi năm sinh (Ngũ hành) 
f Mệnh và Cục (Ngũ hành) 
s Mệnh và cung an Mệnh (âm dương, ngũ hành) 
f Mệnh và chính tinh thủ Mệnh (ngũ hành) 

Nếu so sánh quá nhiều các sao, các cung, các cách chiếu, các tam hợp, các chính tinh, trung tinh 
và hung sát tinh ... ngay từ đầu thì vô hình chung ta lạc vào mê hồn trận mà chính người bầy trận 
cũng không ra được. 

Tai sao? 

Vì tương quan giữa các đối tượng của hệ thông Âm Dương, Ngũ hành quá ư phức tạp. Xét nhiều 
quá thê" nào cũng gặp những điểm trái nghịch nhau. 
Cho nên lúc cầm lá sô", chỉ cần xét bốn điều kể trên cũng đủ có những dữ kiện để biết sơ khởi về 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


209 


lá số này. Sau đó, nếu muốn đầy đủ, hoặc gặp dịp như xét đại vận, tiểu vận, tai nạn, tin tức, cưới 
hỏi, xuất ngoại, bệnh hoạn ... thì ra xét thêm, nghĩa là xét tới những sinh khắc Âm Dương và 
Ngũ hành một cách chi tiết hơn vào những lúc cần, làm như vầy ta dứt khoát, không quanh quẩn, 
không vướng mắc vào những kết quả trái ngược nhau làm khó khăn cho lý giải. 
Phải chú ý đến: 

- Các thế đối nghịch của các cách Tử Phủ và Sát Phá Tham, 

- Độ tác hại của các hung sát tinh, 

- Hiệu quả của các sao cản phá và cứu giải. 

A. Xét Can Chi năm sinh 

1. Can Chi 

Tuổi Âm lịch được ghép bởi hai yếu tố: Can và Chi 

Hai chữ Can và Chi đứng với nhau không khác gì hai thành phần của một gia đình, như gốc và 
ngọn của một cái cây. Gia đình có trong ấm ngoài êm, hòa hợp, mới nên sự nghiệp, còn xung 
khắc thì không hưng vượng. 

Thí dụl: Hai tuổi Canh Thân và Canh Dần cùng Mộc Mệnh, nhưng hai gia đình này đề huề khác 
nhau. 

Gia đình Canh Thân, can Canh là Kim, chi Thân cũng là Kim, gốc và ngọn bằng nhau nên căn 
bản vững chắc. 

Gia đình Canh Dần, can Canh Kim khắc chi Dần Mộc. Cây mà gốc không tài bồi cho ngọn khác 
gì một gia đình mà trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. 
Thí dụ2: Hai tuổi Giáp Ngọ và Giáp Tí. 

Giáp Ngọ có Can Giáp Mộc sinh chi Ngọ Hỏa nghĩa là gốc nuôi ngọn cho nên gia đình hòa hợp. 
Giáp Tí có can Giáp Mộc được chi Tí Thủy sinh nghĩa là ngọn nuôi gốc, tuy tương sinh nhưng 
nghịch chiều cho nên Giáp Tí không vững chắc như Giáp Ngọ và sự đề huề gia đình chỉ may mà 
có. 

Xem can chi sinh khắc nhau để biết: 

- bản thân (chi) có được hưởng hạnh phúc gia đình (can), 

- hay ngược lại bản thân (chi) có mang lại niềm vui cho mái ấm gia đình hay không. 

2. Can chi sinh khắc tốt xấu ra sao: 

Thí dụl: Tuổi Quí Mão, Can sinh Chi 
Can Quí thuộc Thủy, chi Mão thuộc Mộc 

Thủy sinh Mộc, can sinh chi, có nghĩa bản thân (chi) được gia đình (can) trông nom, nuôi dưỡng, 
nên được sung sướng từ nhỏ. 

Thí dụ 2 ; Tuổi Kỷ Mùi, chi can cùng hành. 

Can Kỷ thuộc Thổ, chi Mùi thuộc Thể 
Can và chi cùng hành, gốc ngọn tương đồng. 

Bản thân được cha mẹ nuôi dưỡng, khi thành đạt cũng có dịp đền ơn sinh thành. 

Can chi cùng hành nói lên cuộc sông trung bình của một người có năng lực đầy đủ và vững chắc. 
Thí dụ 3: Tuổi Đinh Mão. 

Can Đinh thuộc Hỏa, chi Mão thuộc Mộc 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


210 


Mộc sinh Hỏa tức chi sinh can. 

Bản thân (chi) đã tự lập, lại còn giúp đỡ được gia đình, báo hiếu được cha mẹ (can). 

Chi sinh Can biểu hiện một người trong đời gặp khó khăn cũng như nhiều may mắn hơn tài giỏi. 
Thí dụ 4 : Tuổi Canh Dần, Can khắc Chi 
Can Canh thuộc Kim, chi Dần thuộc Mộc. 

Kim khắc Mộc, can khắc chi. 

Gia đình (can) không bao bọc, cha mẹ không nuôi nấng con (chi) vì nghèo, hoặc vì không hợp 
tính, nên bản thân con vất vả, không chỗ nương tựa. Dĩ nhiên đương số gặp nhiều trở lực trong 
đời. 

Thí dụ 5: Tuổi Quí Sửu, chi khắc can. 

Can Quí thuộc Thủy, chi Sửu thuộc Thổ. 

Thổ khắc Thủy, chi khắc can. 

Cuộc đời đầy rẫy chua cay, một người con không chấp nhận gia đình, chối bỏ sự săn sóc cũng như 
tình thương của hai đấng sinh thành. Cuộc sống chắc không được bảo đảm, dễ chịu. 

Tuổi mỗi cá nhân Can Chi được sắp xếp có nghĩa lý, tiềm tàng một ý sâu sắc diễn tả được hình 
dáng cuộc đời một người. 

B. Xét hành của Mệnh và Cục: 

Cũng có thể biết thêm vài điều cần thiết về tính nết và khả năng của người có lá số. 

1. Hành của Mệnh là tài năng, tính chất của bản thân theo ngũ hành: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. 
Hành Mộc thì bác ái, văn chương, xét xử. 

Hành Hỏa thì lễ nghi, kiểu cách, kỷ luật 
Hành Thổ thì uy tín, trung hậu, chỉ huy. 

Hành Kim thì nghĩa khí, khoa học, hùng biện. 

Hành Thủy thì mưu trí, khôn ngoan, thương mại. 

2. Hành của Cục cho biết môi trường đương số đang sống như 
Giáo điều, bác ái, an ninh là Mộc (đạo đức) 

Trật tự, hình thức, gương mẫu là Hỏa (kỷ luật) 

Trung tín, xây dựng, chỉ huy là, Thổ (chỉ huy). 

Dậy học, thuyết giảng, nghiên cứu là Kim (lý lẽ) 

Mưu trí, ngoại giao, thương mại là Thủy (mưu trí) 

a) Cục sinh Mệnh thì bản thân thoải mái, vì môi trường sống thuận tiện cho tài năng của mình, 
Thí dụ : Cục Kim, Mệnh Thủy Kim sinh Thủy. 

b) Cục khắc Mệnh thì bản thân vất vả vì môi trường sống không thích hợp với tài năng mình, 
mình phải vất vả để tìm một chỗ đứng. 

Thí dụ: Cục Kim, Mệnh Mộc, Kim khắc Mộc. 

c) Mệnh khắc cục là mình từ chối môi trường, nên tự mình không có đất đứng, phải vất vả để 
kiếm sống. Thí dụ Mệnh Hỏa, Cục Kim, Hỏa khắc Kim. 

d) Mệnh sinh Cục thì mình chạy theo xã hội để kiếm sống, cho nên dù có khá giả cũng trầy da 
tróc vẩy. Thí dụ: Mệnh Thổ, Cục Kim, Thổ sinh Kim. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


211 


e) Mệnh Cục cùng một hành vì như Trời Đất thiên về một phía nên thời tiết mông lung, nên mọi 
việc không mấy thuận tiện. Đương số có một cuộc sống bình thường ví như công chức lãnh lương, 
sông đạm bạc qua ngày. 

c. Xét tương quan giữa Mệnh, sao thủ Mệnh và cung an Mệnh 

Cung là môi trường sinh trưởng của sao cho nên hành của cung quan trọng hơn hành của sao. 

Cung an Mệnh sinh sao thủ Mệnh thì tốt và nhàn hạ, sao thủ Mệnh sinh ra Mệnh cũng tốt nhưng 
vất vả, mất nhiều sức lực. 

Thí dụ 1: tuổi Ất Mão (Thủy) có Mệnh đóng tại cung Tuất ( Thể), Chính tinh và Vũ khúc (Kim). 
So các yếu tô" trên ta thấy: 

Cung sinh sao (Thổ sinh Kim), sao sinh Mệnh (Kim sinh Thủy) 

Tốt, rất thuận lợi. 

Thí dụ 2 : tuổi Giáp Thìn ( Hỏa), Mệnh đóng tại cung Sửu (Thổ), chính tinh là Thiên đồng (Thủy) 
Cung khắc sao (Thổ khắc Thủy), Sao khắc Mệnh (Thủy khắc Hỏa), xấu, không thuận lợi. 

Chú ý: 

a) Hành của cung quan trọng hơn hành của sao. 

b) Tương sinh hay tương khắc chỉ theo một chiều (Mộc sinh Hỏa chứ Hỏa không sinh Mộc, Kim 
khắc Mộc chứ Mộc không khắc Kim). 

c) Có một hành tích cực (sinh, khắc ) thí dụ Mộc sinh Hỏa, và một hành tiêu cực (được sinh, bị 
khắc ) thí dụ Hỏa được Mộc sinh, Kim khắc Mộc và Mộc bị Kim khắc. 

Hành sinh tiêu cực Hỏa (được sinh) thì lợi hơn hành tích cực 

Mộc Hành khắc tích cực thì lại chiếm ưu thế, thí dụ Kim khắc Mộc, Kim thắng và Mộc thiệt. 

D. Xét Ầm Dương của Mệnh và cung an Mệnh 

Tuổi có tuổi Âm, tuổi Dương. 

Thí dụ Giáp Tí (dương), Ất Sửu ( âm) 

Cung an Mệnh cũng có cung dương (Dần), cung Âm (Mão). 

Tuổi dương đóng cung âm là không đúng chỗ, người nam Mệnh tại cung âm cũng không đúng 
chỗ. Không đúng chỗ là không đắc địa, không đắc chính, không đúng cương vị. Danh không chính 
thì ngôn không thuận nên bế tắc, cuộc sống vất vả. 

Tuổi âm đóng cung dương cũng không đúng chỗ, người nữ Mệnh tại cung dương cũng không đắc 
chính. Không đắc chính thì cuộc sống chật vật. 

E. Xét Cách của lá số 

a) Nếu có cách Tử vi, Thiên phủ (Tử Phủ), Tử vi, Thiên tướng (Tử Tướng) là có sô" đi lại, giao 
thiệp với những người khá giả, danh vọng như Tử Phủ, Tử Tướng. 

b) Nếu có cách Sát Phá Tham là có sô" giao du với những người mạnh dạn, can đảm như Phá 
quân, liều lĩnh như Thất sát. 

c) Nếu có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương là có sô" giao dịch với những người chăm chỉ, hiền lương, 
chịu khó làm ăn như Thiên đồng, Thiên lương, Thái âm. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


212 


Dĩ nhiên chơi với thành phần nào thì mình cũng thuộc thành phần ấy (Cục), hoặc giống họ và cư 
xử như họ (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã). 

Bạn hãy tự nhìn, xem mình thuộc thành phần nào khi coi lá sô" của mình. 

F. Ý nghĩa của năm sinh 

1. Theo Chi: 

a) Sinh vào các năm Thìn Tuất Sửu Mùi (tứ mộ): 

Đương số đóng vai thừa hành, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. 

Nếu khéo léo, nhũn nhặn, khiêm nhường thì thành công. 

b) Sinh vào các năm Tí Ngọ Mão Dậu (tứ chính). 

tức bốn phương Đông Tây Nam Bắc, bôn hướng chính, 

Đương số đóng vai chỉ huy, phải làm tròn trách nhiệm được giao phó. 

Cần có tinh thần trách nhiệm cao, lòng trung thực, nết cần mẫn để giữ uy tín. 

c) Sinh vào các năm Dần Thân Tỵ Hợi (tứ sinh) tức chỗ xuất phát của vòng Trường sinh. 

Đương số là người khởi xướng, chinh phục, sốt sắng, hăng hái để thành công, nhưng không nên kể 
công thì tốt hơn. 

2. Theo con Giáp: 

Tuổi nằm trong con Giáp nào thì tốt, con giáp nào thì xâu? 

a. Tuổi nằm trong các con Giáp Tí, Giáp Ngọ thì tài giỏi, sinh ra để gánh vác. 

b. Tuổi nằm trong các con Giáp Dần, Giáp Thân thì hưởng nhiêu ân huệ. 

c. Tuổi nằm trong các con Giáp Thìn, Giáp Tuất thì vất vả ngược xuôi. 

G. Tính nết theo Ảm Dương, Nam Nữ. 

a) Dương nam thì chăm chỉ hăng hái. 

Người dương đứng cung dương là người mạnh dạn, thận trọng có quyết định rõ ràng. 

b) Âm nam thì khéo léo, mưu mẹo, giầu có. 

Người dương đứng cung âm nên mềm yếu, lưỡng lự. 

c) Dương nữ thì thực tiễn, mạnh dạn. 

Người âm đứng cung dương nên tính tình kiêu ngạo, thích ầm ĩ. 

d) Âm nữ thì dễ thương, thông minh. 

Người âm đứng cung âm thì sâu sắc, biết điều. 

(dương tượng trưng cho hăng hái, minh bạch, danh vọng, âm tượng trưng cho mềm dẻo, tiền bạc, 
nhà cửa, văn chương) 

H. Chính tinh cung Mệnh 

Chính tinh nói lên diện mạo, tính nết, và hoàn cảnh hiện tại của đương số tức cái thế của Mệnh. 
Thí dụ: cung Mệnh có hai chính tinh Vũ khúc, Tham lang tức thế Vũ Tham, hoặc Tử vi, Thiên phủ 
tức Tử Phủ, có Phá quân tại cung Thìn tức Phá quân Thìn Tuất, có Tham lang, Thất sát tại cung 
Dần tức Tham Sát Dần cung. 

Chính tinh đứng một mình thì mạnh hơn là đứng chung với một chính tinh khác. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


213 


Chính tinh của cung Mệnh cho kỹ để hiểu về bản thân người mang lá số. 

Cung Mệnh không có chính tinh thì được gọi là Mệnh vô chính diệu, phải coi chính tinh của cung 
chiếu, tìm Tuần Triệt, Thiên Địa không và các sát tinh cùng trung tinh ... để xem cung Vô chính 
diệu tốt hay xấu. 

I. Coi các vòng Lộc tồn Thái tuế và Trường sinh 

Sao Can tượng trưng cho những sự việc đương nhiên xảy đến cho ta như tài lộc, tai họa, biến cố. 
Những sự việc này có tác dụng lâu dài. Đai diện của sao can là Lộc tồn. 

Sao Chi tượng trưng cho cách ứng xử với các biến cố. Những sự việc này có tác dụng lâu dài. Đại 
diện của sao Chi là Thái tuế. 

Vòng Trường sinh nói lên những giai đoạn thịnh suy xẩy ra trong suốt cuộc đời một người, từ khi 
lọt lòng cho đến khi trở về cát bụi. Vòng Trường sinh có 12 sao, sao Trường sinh đứng đầu nhóm. 

J. Thế đứng của các sao ở các cung 

Một sao có thể mang nhiều ý nghĩa. Tác động của sao đó mạnh hay yếu tùy thuộc vào vị trí sao 
trên lá sô" và ở trong thế xung chiếu với những sao khác. 

Các chính tinh phải đắc địa và hợp vị mới tốt và mạnh. 

Sao đắc địa là ở đúng chỗ hợp với tài năng như như tài tinh ở cung Tài, quí tinh ở cung Mệnh và 
Thân, Phúc tinh ở cung Phúc và Tật. 

Miếu địa, vượng địa, hãm địa chỉ thế đứng của các sao. Điều này quan trọng vì thế đứng quyết 
định sự hay dở của lá số. Thí dụ Tử vi cư Ngọ, Mệnh cũng đóng ở Ngọ thì tốt vì là cách "đế 
Tham lang thì lại xâu vì là cách loạn thần tặc tử. Đào hoa nằm ở cung Mệnh của phái nữ mà rơi 
vào cung Tí lại gặp các sao Xương Khúc Riêu Y thì đương số hẳn là một người trăng non đàng 
điếm. 



THựC HÀNH GIẢI ĐOÁN 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


214 


Cam một lá số để giải đoán, chẳng nên vội vã quyết đoán hay dở chỉ vì thấy cung này có nhiều 
phúc tinh, quí tinh hay cung kia có nhiều sát tinh hay hung tinh, mà phải cân nhắc thận trọng các 
cung. 

A. Coi các cung 

Khi coi lá số của mình, không phải chỉ là muôn biết số mình giàu nghèo, thọ yểu ra sao, mà còn 
để biết rõ mình là ai. Lá số ví như tấm gương soi cái chân diện mục của chính mình, chiếu rọi cái 
xâu xa, thầm kín của lòng mình. 

Biết mình để thật với mình. 

Không thật với mình là giả dối (Hypocrisy). 

Không thật với mình là gian dối (Dishonesty). 

Đừng ngại vì có một lá số xấu. Đừng mừng vì có một lá sô" tốt. 

Tốt hay xâu, hay hoặc dở là hại mặt của vân đề. Hãy chấp nhận chúng như một thực thể để biết 
rõ mình hơn. 

1. Cung Mệnh và cung Thân 
Cung Mệnh khởi đầu lá số. 

Những sao trong cung Mệnh quyết định số phận, đeo đuổi mình trong suốt cuộc đời. 

Không nên coi các sao trong các cung Mệnh chỉ có giá trị từ lúc sinh ra đến năm 30 tuổi, sau đó 
phải coi cung Thân. Như thế chẳng khác gì chúng ta chối bỏ bộ xương câu trúc thân xác của mình 
được cha mẹ sinh thành. Muôn đời mình vẫn là mình, có thay đổi họa chăng là khuôn mặt, làn da 
qua năm tháng. 

Người xưa thường nói: "Non sông dị hoán, bản tính nan dị" (xẻ núi lấp sông còn dễ làm, chứ tính 
nết thật khó mà đổi). Cung Mệnh vẫn giữ vai trò của nó, còn cung Thân chỉ nhập cuộc để đóng 
vai trò xử thế khi đến tuổi trưởng thành. 

Cung Mệnh và cung Thân cho biết thể chất, tướng mạo của đương số, tính tình, nghề nghiệp, các 
khả năng về chuyên môn, khoa bảng, quyền hành, tài lộc. Ngoài ra còn cho biết sự thăng trầm 
trong đời, các tai họa sẩy đến, bệnh tật và sự thọ yểu nữa. 

Cung Thân 

Coi các sao ở cung Thân để tìm cách cư xử thế nào cho hợp với Mệnh. 

Cung Thân có văn tinh thì phát văn, võ tinh phát võ, tài tinh thì giầu sang. Phải cần Trường sinh, 
Đế vượng, Thanh long, Hỉ thần, Thiên hỉ mới thịnh phát. 

Kỵ_ cho _ cung _ Thân _là;_Tử,_ Tuyẽt. 

Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt là sao? 
Mệnh tốt là cung Mệnh có nhiều phúc tinh, quí tinh, tài tinh, là số có nhiều may mắn hơn người, 
cái số có vốn trời cho to lớn. 

Nhưng cung Thân mới quan trọng, quan trọng ở chỗ có khả năng sử dụng cĩược cái vốn trời cho này 
hay không, chứ không phải là giàu sang sau 30 tuổi thì tốt (người xưa quan niệm cung Thân là cung 
Mệnh sau 30 tuổi!). 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


215 


Cung Thân nằm ở cung nào thì ảnh hưởng đến lớn lao đến cách cư xử ở cung đó, ví như: 

Cung Thân ở Tài bạch thì liên quan đến tiền bạc, lấy tiền để lo liệu mọi chuyện. Cung Tài đẹp thì 
giàu có, có của lấy của che thân. 

Cung Thân ở Quan Lộc thì liên quan đến công danh, lấy sự nghiệp là chính, dùng tài năng, danh 
tiếng của mình để chu toàn cuộc sống. 

Cung Thân ở Phúc đức thì lấy hạnh kiểm, lòng khiêm ái, nhún nhường của bản thân để lo chông 
đỡ tai họa ở đời. 

Cung Thân ở Di thì phải bôn ba ngoài xã hội lấy nghĩa khí, hào hiệp, trung tín mà giao tiếp bạn 
bè mới mong thành đạt. 

Cung Thân ở Phối là mình có liên quan nhiều đến người hôi phôi của mình, sống chết có nhau, 
cùng nhau sẻ ngọt chia bùi, có thể mình nể nang chiều chuộng vợ hay chồng quá mức. 

Các cung Mệnh và Thân đẹp có làm thành một lá số tốt không? 
Tốt xấu cũng tùy quan điểm và sự liên hệ với các cung khác. 

Giàu sang phú quí mà đầy tai họa ở các cung Phúc, Ách, Thê, Tử thì có hạnh phúc không? Thanh 
bạch, bình dị, thư thái tuy chẳng giàu mà gia đình cha mẹ vợ con được êm ấm, thương yêu, đùm 
bọc nhau thì có phải là bất hạnh chăng? 

Một lá số tốt không phải lúc nào cũng tốt mà chỉ tốt mà chỉ tốt vào một thời điểm nào thôi, thí dụ 
khi tới vận gặp được những sao tốt như tam hợp Thái tuế hay Lộc tồn thì phát công danh, tài lộc. 

Một lá xấu không phải lúc nào cũng xấu chỉ xấu khi tới hạn Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh lại 

không có sao giải cản mà thôi. 

Mênh Thân cổ cát tinh thì tốt, cổ hung tinh thì xấu, nhưng nếu hung tinh đắc đỉa thì lai tốt, tuy 

nhiên cái tốt này không bền. 

Mệnh Thân ngộ hung, sát tinh mà cung Phúc có phúc tinh đắc địa thì có thể cứu vãn được. 
Mệnh có nhiều sao tốt mà chỉ có một không tinh (Thiên không, Địa không, Tuần Triệt) trực đối 
cũng rất kỵ. 

Mệnh Phúc tốt mà Di, Tật, Vận ngộ hung sát cũng đỡ xấu. 

Mệnh Phúc xấu và Di, Tật, Vận có hung tinh thì nguy vô cùng. 

Người cổ Thân, Mênh đồng cung thì tư biên tư diễn, hay dỏ ráng chiu, vì chỉ có nguyên vẹn số 
sao trong cung Mệnh, tốt xấu, hay dở cũng ở Mệnh, cư xử thế nào cũng chỉ tùy thuộc các sao ở 
Mệnh. 

Những chi tiết về vận Mệnh, tính tình đương số không chỉ chứa đựng trong các sao tọa thủ ở hai 
cung Mệnh, Thân, mà còn được chứa trong các xung chiếu và cả ở các sao giáp Mệnh và Thân. 
Đặc biệt các cung Quan, Di, Tài có nhiều ảnh hưởng đến Mệnh của đương số. 

Mênh Thân giáp: 

Nhật Nguyệt: hiển đạt. 

- Tả Hữu: giầu có. 

Khoa Quyền: thành danh. 

Long Phượng: vinh hiển. 

Khôi Việt: người ưa kẻ quí. 

- Xương Khúc: người trên giúp đỡ. 

Không Kiếp: bần tiện, lang thang vất vả. 

Kình Đà: cùng khổ. 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


216 


Đào Tang: nhân duyên thay đổi nhiều lần. 

Thai Tọa: quyền uy vinh hiển sớm. 

2. Cung Tài 

Cung Tài là chủ về tiền bạc, quan trọng chẳng vừa. Quan niệm dân gian cho tiền là "sức bật tuổi 
trẻ, sức khỏe của ông già, là cái đà danh vọng, cái lọng che thân" không hẳn là sai. 
Nếu bảo rằng tiền bạc không làm nên hạnh phúc thì hỏi rằng có mấy ai hạnh phúc mà lại thiếu 
tiền. 

Muốn giầu thì cung Tài nên có: 

* Lộc tồn, có Lộc tồn thì chẳng sợ nghèo, nhất là Song Lộc (Lộc tồn thủ có Hóa lộc chiếu hoặc 
ngược lại). 

* Lộc Mã giao trì (Lộc tồn thủ có Mã chiếu hoặc ngược lại) thì cũng giàu sang có ngày. 

* Khoa Quyền Lộc lại có Mã chiếu thì giàu sang đến nơi, 

"Khoa Quyền Lộc Mã vận này 
Mừng rằng số ấy đến ngày hiển vinh". 

* Kỳ dư được Hoá Khoa - Lộc tồn - Hóa lộc mới là cách đại phú do thiên ân (trời cho). 

* Có Tả Hữu, Đào Hồng, Khôi Việt, Quang Quí, Quan Phúc hôi họp nữa thì thêm phần tốt đẹp, 
nhất là Thân lại cư Tài thì càng đúng cách càng giàu sang. 

* Nhược bằng bị lũ Không Kiếp, Liên Tham, Song Hao ghé vào thì nghèo muôn thuở. 

* Có điều cung Phúc, cung Quan ở đây cũng giữ phần chế tài, cân bằng thế mạnh yếu của cung 
Tài. 

* Cung Tài đẹp mà cung Phúc, cung Quan xấu thì hãy coi chừng có ngày điêu đứng. 

* Cung Tài xấu mà cung Phúc, cung Quan đẹp cho dù không giầu thì vẫn đủ ăn. 

3. Cung Quan 

Trong Hệ từ truyện Kinh dịch, người xưa còn quan niệm rằng: "Sùng cao mạo đạo hồ phú quí" 
(Được nể nang thì không gì lớn hơn được giầu sang). 

Giàu là có nhiều tiền của, sang là danh vọng lớn lao. 

Cung Quan chủ về danh vọng, địa vị trong xã hội. 

Muốn có danh vọng địa vị cao thì cung Quan nên có: 

* Tử vi đắc địa, kèm Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc. 

* Thái dương đắc địa có tam minh Đào Hồng Hỉ phụ họa. 

* Bộ ba Liêm trinh, Thiên tướng, Thất sát đắc địa. 

* Vũ khúc, Tham lang, Phá quân 

* Đồng Lương, Cự cơ 

* Thêm Quốc Ân Long Phượng, Hổ Cái, Mã Tấu, Tràng sinh, Đế vượng, Quan phúc thì phú quí, 
quyền cao chức trọng. 

* Binh, Hình, Tướng, Ấn thì nổi danh 

* Giáp Thai Tọa thì công danh muộn màng 

* Nhược bằng gặp lũ Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh, Kiếp Sát, Hóa Kỵ, Tuần Triệt thì đỗ vỡ cơ 
đồ đầy công xây dựng. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


217 


4. Cung Phúc 

Phúc là sự thỏa mãn bình yên trong lòng. 

Cung Phúc trong tử vi xưa nay được quan niệm là cung quyết định về hên xui, may rủi, thọ yểu 
của đương số. Cung phúc còn đề cập đến liên hệ họ hàng vì theo phái tử vi người có đông họ 
hàng thành đạt là người có phúc lớn. 

Cung Phúc không hẳn hoàn toàn là phúc đức ông cha để lại mà theo thiển ý, cung Phúc là hanh 
kiểm của đương số, đong đấu nào đươc trả đấu ấy. Phúc ở đấy có lẽ là nhân quả, là nghiệp báo 
của chính mình vậy. 

Cung Phúc đẹp thì dù các cung khác có xấu cũng không đáng lo ngại lắm, cung Phúc xấu mà các 
cung đẹp thì đừng vội mừng. 

* Gặp Tử Phủ Vũ Tướng: là con nhà danh giá, tài lộc lâu bền. 

* Gặp Sát Phá Liêm Tham: thì khắc tổ ly tông, hao tâm tổn trí. 

* Gặp Đồng Lương Nhật Nguyệt: thì bình an giàu có bậc trung. 

* Gặp Vũ khúc, Cự môn, Thiên cơ: thì cũng khá giả, có danh nhưng hay gặp tai bay vạ gió. 

* Cát Tử Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Đào Hồng Hỉ, Quang Quí, Quan Phúc 
thì cũng được cứu giải, an ủi đôi phần. 

* Chẳng may gặp phải lũ sát tinh Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh thì không chứng nọ cũng tật 
kia. 

* Phàm vào lũ Riêu Đà Kỵ thì trong đời có lúc mang họa tai tiếng chẳng sai. 

5. Cung Phôi 

Gia đình là căn bản của xã hội. 

Cung Phối là nền tảng hạnh phúc của mỗi con người bình thường trong chúng ta. 

Người vợ hay người chồng là một nửa cuộc sống của người kia (better half). Công danh tiền bạc 
giàu sang danh vọng làm nên cũng là để chia sẻ cùng nhau. Bất hạnh trong hôn nhân cũng là một 
mất mát lớn lao của cuộc đời. 

Người phương Đông xưa quan niệm đàn bà phụ thuộc vào chồng, cho nên đôi với phụ nữ, cung 
Phụ còn quan trong hơn cả cung Mệnh. Ngày nay, xã hội tân tiến, Đông cũng như Tây, nam nữ 
bình quyền thì cung phôi của nam hay nữ cũng đều giá trị ngang nhau. 
Một gia đình hạnh phúc đều có những điểm giống nhau, cung Phối cần có: 

* Tử vi, Thiên phủ, Thiên tướng, Thiên lương, Thiên đồng, thì vợ chồng đẹp đôi hòa thuận lâu 
bền. 

* Chẳng nên gặp đám Sát Phá Liêm Tham, dễ sinh một dạ hai lòng, bất hòa xa cách. 

* Nên gặp Thái âm thì vợ đẹp chồng sang. 

* Gặp Thái dương thì dễ bất hòa vì cả hai đều tự ái khi còn trẻ tuổi, nên lâp gia đình trễ mới dễ 
hòa hợp lâu dài. 

* Gặp lũ sát tinh Kình Đà Không Kiếp thì dễ tan vỡ. 

* Tránh gặp Cư môn, Phá quân cỏ hai sao này phu thê ly tán, sinh ly tử biệt có ngày. 

* Quan niệm xưa cứ thấy có lá số có cung Phôi bị Tuần Triệt đóng là sổ toẹt thì nên xét lại. Cung 
Phối có Tuần Triệt chỉ nói lên cuộc hôn phối xảy ra trong mốt hoàn cảnh đăc biêt , làm cho đôi 
lứa ngõ ngàng. 









TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


218 


6. Cung Tử 

Cung Tử nói về con cái. 

Con cái là sợi dây nối liền quá khứ với tương lai của đương số. 

Gene di truyền ngày nay đã giải thích phần nào luật nhân quả. 

Đứa con sinh ra, vô hình chung đã mang mần sông của cha mẹ để tiếp tục truyền giông cho đời 
sau. 

Cung tử tức cũng là hình ảnh đời mình về già. 

* Cung Tử tức dễ có con đều cần có chính tinh đắc địa như: Tử Phủ Vũ Tướng, Cơ Nguyệt Đồng 
Lương. 

* Các phụ tinh như: Thai, Mộc, Dưỡng, Long trì, Phượng các, Tràng sinh, Đế vượng, Thiên đức, 
Nguyệt đức, Phúc đức, Long đức, Quan, Phúc, Tả, Hữu, Thanh long, Thiên hỷ, Hỷ thần đều là 
những sao nói lên dễ sinh con, con cái khá giả, xinh đẹp. 

* Hiếm con có thể rơi vào các sao trong bộ Sát, Phá, Tham, Vũ khúc, Lộc tồn. 

* Không có con có thể là lũ: Hình, Kỵ, Đẩu, Kiếp, Cô, Quả, Hỏa, Linh, Tuần, Triệt. 

* Quan niệm trọng nam khinh nữ, thích trai chê gái đã quá lỗi thời, chẳng nên tìm kiếm ở cung Tử 
tức nữa, mà nhiều khi xác xuất về trai gái cũng chẳng đáng tin. 

7. Cung Tật 

Cung Tật ách cũng thật đặc biệt, Đây là hình ảnh của thuở thơ ấu đầu đời và cũng là hình ảnh 
đám tang lúc về già. 

Cung Tật có đẹp thì tuổi thơ sung sướng, tuổi già an nhàn sung túc. 

Cung Tật cần có Tử Phủ Vũ Tướng, hoặc Sát Phá Tham, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, 
những sao này là hình ảnh một đám tang to lớn, có nghĩa là giầu sang vào lúc cuối đời. 

Một cung Mệnh đẹp, một cung Thân đẹp, cung Tài, cung Quan đẹp chưa đủ, phải có cung Tật 
đẹp thì mới hưởng phúc lúc về già, nếu không thì có thể tuổi trung niên giầu sang, về già chết có 
bó chiếu. 

Tốt: nếu có những sao: Phá quân, Phá toái, Thất sát sẽ phá hết hạn xấu, là cách dĩ độc trị độc. 
Thiên không thì lại cứu giải bất ngờ. 

Song Hao giải trừ nạn xấu. 

Triệt thì cản phá hung tai. 

Tối kỵ cho cung Tật khi có Tham lang, Hóa kỵ, Không Kiếp dự vào. 

8. Cung Di 

Thiên di mang nhiều ý nghĩa. 

Bước chân từ nhà (cung Mệnh) ra cửa đã là Thiên di, huống chi cuộc sống xưa nay không chỉ ở 
trong nhà mà phải bôn ba bên ngoài. 

Thiên là chỗ giao thiệp bên ngoài, gần hay xa cũng là Thiên di cả. 

Hơn nữa Thiên là cung đối diện xung chiếu với cung Mệnh lại càng rõ nét hoạt cảnh thường ngày 
của đương số phải tiếp xúc sinh hoạt; môi trường hay dở, sang hèn cũng xem ở Thiên di thì rõ. 

* Di có chính tinh thì các sao này là hình ảnh các nhân vật mà ta thường gặp. 

* Di vô chính diệu là môi trường thả nổi, liệu cơm mà gắp măm, chọn bạn mà chơi, khéo thì 
thành đạt, dở thì dáng chịu. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


219 


* Cung Di có Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Thiên tướng, Liêm trinh, Thiên đồng, Xương khúc, Tả Hữu, 
Khoa Quyền Lộc thì hay gặp quí nhân. 

* Di có Vũ khúc, Cự môn thì lao tâm khổ trí. 

* Di có Sát Phá Tham thì tranh giành, lam lũ. 

* Di mà gặp Riêu Đà Kỵ Không Kiếp Kình Đà thì long đong vất vả, cơm thừa canh cặn với lũ 
cái bang. 

9. Cung Nô 

Giầu nhờ bạn mà nghèo cũng vì bạn. 

Sang nhờ vợ mà hèn cũng nhờ vợ. 

Cung Nô là tấm gương soi, là đối trọng nhắc nhở bản thân mình trong cuộc sống xưa nay. 

Cung Nô bao gồm bạn bè và người giúp việc. 

Các sao trong cung Nô xấu hay tốt cũng còn tùy vào sự kết hợp với các sao khác. 

* Thất sát độc thủ hay đi với Tử vi thì bạn bè tận tâm. Thất sát đi với Vũ khúc thì bạn bè phản 
bội. 

* Phá quân độc thủ hoặc đi với Tử vi thì bạn bè đắc lực. Phá quân đi với Vũ khúc thì bạn bè gây 
oán rồi bỏ trốn, đi với Liêm trinh thì có bạn cũng như không. 

* Liêm trinh độc thủ thì bạn bè được việc nhưng không giầu. 

Liêm trinh đi với Thiên phủ thì đông bạn. Liêm Tham: bất lực. Liêm Tướng mới là bạn tốt. Liêm 
Sát thì phản chủ. 

* Tham lang độc thủ: không trung thành, đi với Tử vi hoặc đi với Vũ khúc thì bạn bè tham lam. 

* Nô có Tử Phủ Vũ Tướng thì bạn bè quí hiểm tận tâm. 

* Nô có Thái dương, Thái âm đắc địa thì bạn bè được việc, nhưng hãm địa thì thay mâm, đổi áo là 
lũ ăn hại. 

* Nô có Cự môn, Thiên cơ hoặc Thiên cơ, Thái âm thì bạn bè không thật lòng, vô dụng. 

* Nô cung Nô có thêm quí tinh, phúc tinh như Tả Hữu, Xương khúc, Quang Quí, Thiên đức, 
Nguyệt đức thì vẫn tốt hơn. 

* Nhược bằng gặp lũ Phục binh, Hóa kỵ, Phá toái thì bạn bè, gia nhân phản chủ, dòi trong xương 
dòira. 

10. Cung Điền 

Nhà cửa ruộng đất là của cải vật chất của cả cuộc đời làm việc không nghỉ. Nhiều tiền là giàu 
nhưng vẫn chưa đủ, nhà cửa đất đai rộng lớn mới tượng trung sự giàu sang cụ thể và vững bền. 
Cung Điền chủ về nhà đất, điền trạch có đẹp thì sự giàu sang mới rõ ràng. 

* Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham cũng không phải là hình ảnh thịnh vượng của nhà đất. 
Cung Điền lại cần: 

* Thai, Tọa: có hai sao này ở Điền thì mua tậu nhà đất dễ dàng. 

* Long, Phương: thì nhà cửa cao, rộng, đẹp đẽ. 

* Khoa Quyền Lộc: thì được ở dinh thự. 

* Thái âm: mới là sao chủ về điền trạch, có sao này thì nhiều nhà cửa. 
Muốn cơ nghiệp được bền vững lại cần: 

* Cô thần, Quả tú: đã mua rồi thì khó bán đi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


220 


* Đẩu quân ở Điền: thì mua tận thêm rất nhiều. 

* Duy có sao Tử lại tượng trưng tiền chôn bạc cất, của chìm cất dấu, đóng ở cung điền lại là đắc 
cách. 

* Nghèo về điền trạch thì gặp những sao sau đây: sát; Phát, Tham, Âm Dương hãm địa, Không 
Kiếp hãm địa, Kình Đà , Tuần Triệt. Gặp những sao này ở Điền thì có cố gắng suốt đời cũng chỉ 
mong được một mái đủ che thân. 

11. Cung Phụ mẫu 

Sinh ra là cha mẹ. Hai bậc phụ mẫu có khá giả thì bản thân đương số mới được hưởng một tuổi 
thơ đẹp đẽ êm đềm. Cha mẹ có mạnh khỏe sông lâu thì đương số mới có dịp báo hiếu ít nhiều 
trong cuộc đời mình. 

Có điều là cung Phụ mẫu mà quá đẹp thì cung Tật ách của đương sô" lại heo hút nghèo nàn. 
Không biết đây có phải là sự sắp xếp cố ý của người xưa để ranh đe hậu thế đừng quá ỷ lại bào 
bậc sinh thành hay không ! 

* Cung Phụ mẫu có Tử vi: cha mẹ quí hiển, giàu sang và sống lâu. Nếu Tử vi lại đi với Sát, Phá, 

Liêm, Tham thì dù cha mẹ có giàu, con cái cũng không hợp tính cha mẹ, hoặc khắc một trong hai 
chân, hoặc cha mẹ bất hòa, chia ly. 

* Có Thiên đồng, Thiên cơ, Thái âm, Thiên phủ, Thiên tướng, Thiên lương thì cha mẹ khá giả, 

sống lâu, con cái hòa thuận. 

* Thêm: Xương khúc, Khoa Quyền Lộc dĩ nhiên là đem lại hạnh phúc cho bất cứ cung nào, nhất 
là Phụ mẫu. 

* Chỉ hiềm gặp: Cự môn, Kình Đà , Hỏa Linh, Không Kiếp ở cung Phụ mẫu thì cha mẹ vất vả, 
chẳng giàu. 

* Thiên Mã, Hóa kỵ, Tuần Triệt đóng ở Phụ mẫu, lại thêm Cô Quả chen vào thì cha mẹ bất hoà, 
dễ xa cách nhau. 

B. Chính tinh cung Mệnh 

1. Sao Tử vi 

Thế đứng của Tử vi (Cục) trong lá số đóng vai trò rất quan trọng. 

Hãy xem thử Tử vi đóng ở cung nào để xem môi trường sống của đương số ra sao. 

Chưa cần biết Mệnh đương số đóng ở đâu chỉ cần liếc qua thế đứng của Tử vi là đoán được đương 
sô" thuộc thành phần nào trong xã hội. 

Người xưa thường nói: "ở bầu thì tròn ở ông thì dài", "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". 
Một người có Mệnh đóng ở bất cứ cung nào trong thế Tử vi Tí Ngọ thì cuộc đời cũng vẫn tương 
đối đàng hoàng vì giao thiếp với giới thượng lưu trong một xã hội thái bình thịnh trị, trên dưới 
phân minh. 

Có phúc thì Mệnh nằm trong các cung Tí Ngọ nắm được Tử vi, hay cung Dần Thân nắm Vũ 
Tướng, hoặc Cung Thì Tuất nắm Liêm Phủ. 

ít may mắn hơn thì Mệnh nằm ở các cung khác, tùy theo cấp độ đắc hãm của các sao còn lại. 

Một người có thế Tử vi đi với Thất sát ở Tỵ, Hợi, là thoát ly gia đình nhưng thành công 


sớm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


221 


Một người có thế Tử vi đi với Thiên tướng ở Thìn Tuất, thì có danh nhưng vất vả mới 
thành công. 

Một người có thế Tử vi đi với Tham lang ở Mão Dậu thì nhiều tham vọng, có thành đạt thì 
cũng ê chề. 

Một người có Thế Tử vi đi với Thiên phủ ở Dần Thân thì có phúc lớn, giàu sang, ổn định. 
Một người có thế Tử vi đi với Phá quân ở Sửu Mùi, đa đoan liều lĩnh nhưng cũng nổi danh 
một thời. 

2. Sát Phá Tham 

Sát Phá Tham, đơn thủ ở Mệnh, nếu ở vào thế hãm khi Tử vi cư Tí Ngọ thì cô đơn, gian truân, 
thăng trầm. Sát Phá Tham đi với Tử vi ở các cung khác thì chia xẻ phúc họa với Tử vi. 
Người xưa thương quan niệm người có cách Sát Phá Tham, dù có gian nan vất vả buổi đầu đời thì 
về già vẫn thành đạt sung sướng. Câu "Sát Phá Tham vãn niên tổng phát phúc" ở đây có nhiều ý 
nghĩa đáng tin cậy; đáng tin ở chỗ: muôn là được (vouloir c'est pouvoir). 

Cổ Sát Phá Tham ở Mênh là những người tích cực trong cuốc sống, không thành công cũng thành 

nhân. 


3. Cơ Nguyệt Đồng Lương. 

Đùng là hàng trí thức, công bộc, thông minh, giỏi giang chữ nghĩa, kiến thức cùng mình, ấy thê 
nhưng nhút nhát lúc nào cũng sợ mất cái mình có, cho nên yên phận thủ thường, may thì được làm 
quan, xui thì làm công chức ba cọc ba đồng, bằng lòng với số phận. 

Nhưng nếu cơ Nguyệt Đồng Lương hội với Tả Hữu Quang Quí, Thiên quan, Thiên phúc thì làm 
bác sĩ danh tiếng. 

Hội với Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, Xương khúc thì làm giáo sư danh tiếng. 

4. Cự Nhật 

Đây cũng là những người có tài ăn nói, thống minh tài giỏi nhưng cũng chỉ lý luận suông, được 
hưởng bổng lộc trên cho là yên phận, đem tài năng ra phục vụ để có chúc danh thơm. 

5. Cự Cơ, Dương Lương, Cơ Lương, Đồng Âm, Cự Đồng, Nhật Nguyệt, Tham Vũ, Đồng 

Lương: Không hay mà cũng chẳng hèn. 

Cách hai sao ghép như Cự Cơ, Nhật Nguyệt, Tham Vũ . . .dù đứng ở chỗ nào trong 12 thế đứng 
Tử vi thì cũng thường thường bực trung. 

6. Mệnh vô chính diệu 

Mới là đặc biệt hơn người, đố ai biết trước được sang hay hèn. Quan niệm xưa về Mệnh vô chính 
diệu có nhiều mâu thuẫn. 

Cung Mệnh vô chính diệu ở Thì Tuất Sửu Mùi và Tí Ngọ bị người xưa chê là hạ cách "Phi bần tắc 
yểu", (không nghèo thì chết non) 

Căn cứ vào đâu mà quyết đoán như vậy? 

Theo chúng tôi tìm hiểu thì: 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


222 


- Trong thế Tử vi Tí - Ngọ, có cung vô chính diệu ở Sửu Mùi, có Nhật Nguyệt chiếu hư không, 
thì đương số thông minh giỏi giang có thể không giầu nhưng nổi danh đáng nể. 

- Trong thế Tử Sát Tỵ Hợi, có cung vô chính diệu ở Thìn Tuất có Cơ Lương, Cư Nhật chiếu thì 
đương sô" cũng giỏi giang, đạo đức, nhưng có lẽ cũng không giàu. 

- Trong thế Tử Tướng Thìn Tuất, có cung vô chính diệu ở Sửu Mùi, có Nhật Nguyệt, Cự Cơ Mão 
Dậu chiếu, đương số cũng thông minh giỏi giang nhưng cũng không giàu. 

Vậy không giàu tiền bạc là hạ cách chăng? 

7. Vũ khúc, Liêm trinh đứng một mình thì giàu (Vũ khúc ) hoặc sang (Liêm trinh), nhưng đi vớt 
Sát Phá Tham, Thiên tướng, thì thay đổi hẳn bộ mặt cố hữu. 

Vũ Phá ở Tỵ Hợi thì làm ăn bạo, bất chấp luật lệ. 

Vũ Sát ở Mão Dậu thì chặt chém chẳng nể tình. 

Vũ Tham ở Sửu Mùi thì cô" thủ tham tiềm miễn có tiền là được. 

Vũ Tướng ở Dần Thân mới thật là tốt phúc mới được hưởng giầu sang, thành công may mắn. 
Mệnh có Vũ Tướng mà không bị Tuần Triệt án ngữ thì cuộc đời suông sẻ, hưởng phúc mọi bề. 

8. Liêm Tướng ở Ngọ thì nghiêm chỉnh, trung thực, căn cơ chắt bóp. 

Liêm Tham ở Ty Hợi thì giang hồ liều mạng, chẳng sợ tù đầy. 

Liêm Phá ở Mão Dậu thì nôn nóng liều lĩnh, giàu mau, mất gọn. 

Liêm Sát ở Sửu Mùi thì lì lợm, đeo bám, gian nguy chẳng sờn, dễ mang họa lớn. 

9. Thiên phủ: 

Thiên phủ cũng là một quí tinh lớn, chủ về phúc, lộc, thọ, nhưng chỉ đóng vai tiêu cực khiêm 
nhường so với Tử vi. 

Thiên phủ thường đứng một mình, chỉ trừ khi gặp với Vũ khúc, Liêm trinh là hai sao nghiêm 
chỉnh đàng hoàng. 

Thiên phủ không hề kết bạn với Sát Phá Tham. 

Phủ Vũ ở Tí Ngọ lá cách yên phận, tích cốc phòng cơ, tiểu phú do cần. 

Phủ Liêm ở Thìn Tuất là cách quân tử Tàu nghèo thì không muốn, giàu thì không ham. 

Thiên phủ không phải là sao hành động, không dám dẫn thân, chỉ giữ vai trò quản lý, là hình ảnh 
của kho tàng, chứa đựng bao dung ban phát. 

Có Tả Hữu, Xương khúc đồng cung hay giáp Mệnh, có Thái dương đắc địa nhị hợp chiếu thì giàu 
sang, sống lâu. 

Gặp Không Kiếp, Tuần không là lạc không vong thì phiêu bạt giang hồ, mất mát lớn lao, như 
cảnh hoa lạc giữa rừng gươm, là cách "Phong bãi hà hoa" vườn bông một buổi sớm mai bị cơn bão 
lớn ập tới vùi dập tan tành. 

- Người có Thiên phủ thủ Mệnh không bao giờ ác, kẻ có Thất sát thủ Mệnh chẳng bao giờ hiền. 
Người có Thiên phủ thủ Mệnh thì ta đây, nên dễ bị ganh ghét, người có Thất sát thủ Mệnh chỉ 
nôn nóng làm giầu. 


10. Thất sát và Phá quân 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


223 


Người có Thất sát thủ Mệnh, tính tình ương nghạch, nôn nóng, cương nghị, thích ăn to nói lớn, dễ 
thành công về võ nghiệp, phù suy không phù thịch. 

Thất sát đi với Thiên hình thì oai phong lẫm liệt có Kình Đà phụ tá lại càng mạnh mẽ thành công 
lơn. 

Người có Phá quân thủ Mệnh, tính năng động, hiếu thắng , tự đắc, thủ đoạn, lại ưa nghe nịnh, khí 
phách hiên ngang nhưng thăng trầm vô độ, được xếp vào hàng anh hùng vô đối (invincible) chẳng 
chịu nhường ai. 

11. Thi đồng 

Mệnh có Thiên đồng thì thông minh, nhân hậu, từ thiện nhưng hay thay đổi ý kiến, được hưởng 
giàu sang phúc thọ song toàn, tay trăng làm nên sự nghiệp. 

* Mệnh đóng ở cung Dần, Thân mà có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ thì được hưởng phú quí. 

* Ngay cả lúc Thiên đồng hãm địa ở cung Tuất lại gặp Hóa kỵ đồng cung thường là mờ ám xấu 
xa, nhưng đối với người tuổi Đinh thì lại thành sáng sủa tất nhiên được hưởng phú quí song toàn. 

12. Cự môn 

Mệnh có Cự môn chẳng phải tay vừa, thông minh mưu tr, phán xét sáng suốt, được hưởng giầu 
sang, sống lâu. 

* Có thêm Xương khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc vây quanh thì vang danh thiên hạ; 
nếu thêm Hóa khoa thì lại giỏi văn chương. 

* Cự môn ở Tí Ngọ có Khoa Quyền Lộc chiếu là người học rộng tài cao ví như ngọc ẩn trong đá. 

* Cự - Cơ ở Mão Dậu thì giàu nhưng hay gặp chuyện ngang trái. 

* Cự - Nhật ở Dần Thân thì sướng từ tấm bé. 

* Cự môn hãm ở Thìn lại gặp Hóa kỵ đồng cung thì mờ ám xấu xa nhưng đối với người tuổi Tân 
thì thành sáng sủa tốt đẹp, được hưởng giầu sang. 

13. Thiên tướng 

Mệnh có Thiên tướng thì đôn hậu, thẳng thắn, thích ăn ngon mặc đẹp, được hưởng giàu sang từ 
sớm, mà lại sông lâu. 

* Thiên tướng không nên gặp Tuần, Triệt; gặp Tuần thì sự nghiệp bế tắc, gặp Triẽt thì rũ áo từ 
quan. 

* Thiên tướng đi với Liêm trinh thì quán xuyến mọi bề. 

* Thiên tướng đi với Tử vi thì tham công tiếc việc. 

* Thiên tướng đi với Vũ khúc thì tài đảm và được nể vì. 

* Chỉ khi Thiên tướng đứng một mình mới mang bóng dáng hào hoa, ban phát ở Sửu Mùi, hám 
danh ở Tỵ Hợi, quanh quẩn giữa đám quần thoa ở Mão Dậu 

14. Thiên lương 

Mệnh có Thiên lương, phú tính từ lâm, khoan hòa, nhã nhặn, sông lâu. 

* Đắc địa thì giàu sang 

* Hãm địa thì chơi bời phóng túng, phiêu lưu hay đây mai đó, chẳng nên ở yên một chỗ bao giờ. 

* Thiên lương gặp Thái dương thì đỗ đạt sớm, giàu sang nổi tiếng. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


224 


* Thiên lương gặp Thái âm thì giang hồ bôn tẩu, lênh đênh sông nước. 

* Thiên lương thích làm việc thiện, mà Thiên lương cũng là người thích nói đạo đức! 

15. Nhật Nguyệt 

Mệnh có Nhật Nguyệt mới là rắc rối. Nhật Nguyệt để biết đương số có công danh vững vàng hay 
không, có danh thì sẽ có tiền. Nhật Nguyệt đắc địa thì thọ, hãm địa thì yểu. 

Cầm lá số trên tay, nên tìm thế đứng của Nhật Nguyệt để biết đương số công danh vững vàng hay 
không, có danh thì sẽ có tiền. Nhật Nguyệt đắc địa thì thọ, hãm địa thì yểu. 

Nếu Nhật Nguyệt nằm ở M thì lại càng rõ ràng, nằm ở các cung khác cũng vẫn là hình ảnh tổng 

quát của công danh sự nghiệp, thọ yểu của cuộc đời. Nếu có một lá số mà Âm Dương lạc hãm 

(Nhật đóng cung đêm, Nguyệt đóng cung ngày) thì chưa coi cũng biết là người mang lá số không 
được hưởng phúc nhiều. 

Thái dương ở Mệnh thì lo công danh địa vị, Thái âm ở Mệnh thì lo sự nghiệp tiền tài, đắc địa thì 
sớm giầu sang, hãm địa thì muôn vàn đau khổ. 
Nhật Nguyệt đồng cung thì lo soi sáng thiên hạ, bản thân chưa hẳn đã hơn người. 
Thái dương, Thái âm chiếu mệnh mới là tốt đẹp, bản thân đã thông minh sáng suốt, làm việc lại 
tài giỏi, dễ thành công. 

Ngoài ra, một số trung tinh, phụ tinh đóng ở cung Mệnh cũng giữ vai trò không nhỏ 

16. Đào - Hồng 

Đào hoa ở Mệnh thì long đong, vất vả. 

Hồng loan ở Mệnh thì phong nhã, hào hoa. 

- Đào hoa chủ ham muôi thể xác. 

Đào hoa ở Tí: là hoa nở lúc nửa đêm, vì như hoa Quỳnh, thì sớm nếm trải cuộc đời, tham dâm 
sớm. 

Đào hoa ở Mão, là hoa nở buổi sớm mai, thành công sớm thì chóng tàn, hồng nhan thì đa truân. 
Đào hoa ở Ngọ, là hoa phơi giữa chợ buổi trưa, có danh thì cũng ê chê, có tình thì cũng một bề dở 
dang. 

Đào hoa ở Dậu, là hoa đã về chiều, công danh chậm trễ, gian nan đường tình duyên, yên phận 
ngay từ buổi đầu đời như hoa cắm trong bình rồi. 

- Hồng loan chủ ham muốn về tinh thần, che dấu nội tâm. 

Hồng loan ở chung với Đào hoa nơi Tí Ngọ Mão Dậu, cách cách Đào Hồng thì công danh, tình 
cảm đếm mau. 

Nhưng Hồng Loan đơn thủ ỏ Tí Ngọ Mão Dâu thì luv tình, khổ tiến xa. 

Hồng loan ở Tứ Sinh ( Dần Thân Tỵ Hợi) mới là đắc cách, ví như con chim Hồng bay tít tận trời 
xanh, công danh rộng mở, độ lượng bao dung. 

Nhật Nguyệt cần Đào Hồng để kết bạn, có Đào Hồng đồng cung hay tam hợp chiếu thì đẹp đẽ vô 
cùng, công danh sự nghiệp, tình ái vẹn toàn! 

Nhật Nguyệt đắc địa gặp Đào Hồng thì như rồng thêm cánh, hãm địa gặp Đào Hồng thì như chim 
sổ lồng. 

Nhật Nguyệt không có Đào Hồng thì hơi buồn vì như mặt trời, mặt trăng bị mây che khuất một 
phần. 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


225 


17. Thiên không 

Đã biết Hồng Loan ở đâu thì phải tìm ngay xem Thiên Không đứng ở chỗ nào! Thiên không ở 
Mệnh thì chẳng tham tiền tài nhưng lại may mắn vào lúc chót. 
Thiên không là quãng trống giữa trời. 

Người xưa xem Tử vi rất sợ Thiên Không, vì cho rằng Thiên Không là nghèo tiền bạc, âu cũng có 
lý nếu đặt nặng vấn đề vật chất. 

Thiên không đóng ở đâu thì chỗ đó cũng như không. 

Như vậy là xấu. 

Nhưng hạnh phúc không phải chỉ là được có, mà nhiều lúc hạnh phúc lại là được mất. 

Có tình yêu, có danh vọng, có tiền bạc là hạnh phúc. 

Thế thì xa lánh được người mình không yêu, không còn phải lo giữ của, chẳng còn bận đến công 
danh, thoát khỏi mọi cơn bệnh hiểm nghèo, thì có phải bất hạnh chăng (?) 
Thiên không là trắmg tay, là sách sẽ, là thoát nạn, là cửa cấp cứu (emergency exit), là giải thoát. 
Thiên không, không phải là chết non. 

Thiên không mời là sống lâu, vì không bị stress! 

Câu phú: "Hạn đáo Thiên không nghi táng quốc" gán cho Hạng Võ đời xưa chỉ là một cách ví von 
nói lên cái ý "đầy quá thì tràn, thái quá thì nguy hiểm" 

Hồng loan mà gặp Thiên Không đồng cung hay xung chiếu mới là thảnh thơi, thoát tục, coi 
thường danh vọng, có số đi tu. 

Đào Hồng Thiên không qua các tuổi: 

Các thế đứng của Đào - Hồng - Thiên không 
có thể dùng để giải đoán lá số, xác xuất khá 
tốt. 

Tuổi Tí 

Đào Hồng đối mặt 
Phong nhã hào hoa 
Cong danh chậm trễ 
Chung thủy tận tâm 


Tuổi Sửu : 

Đào hoa giữa chợ 
Chim hòng bay bổng 
Tình duyên ngang trái 
- Công danh sớm 
Có căn tu 


Tuổi Dần: 

- Đào hoa đồng cung với Thiên không 

- Công danh sớm 

- Tình cảm mau tàn 

- Khôn ngoan cơ hội 

Tuổi Mão 

- Đào - Hồng cặp đôi 

- Thông minh lãng mạn 

- Công danh bền bỉ 

- Chỉ tội đèo bòng 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


226 


- Có căn tu 



Tuổi Tỵ: 

- Đào hoa - Thiên không 

- Duyên sớm bẽ bàng 

- Đông sàng di mộng 

- Khôn ngoan cơ hội 



Tuổi Ngọ 

- Đào Hồng đôi mặt 

- Công danh sớm 

Yêu sớm 
Ngậm ngùi sau 




Tuổi Mùi: 

- Đào - Hồng lạc lối 

- Công danh sớm 

- Thông minh lãng mạn 

- Giao thiệp rộng rãi 

Tuổi Thân: 

- Đào hoa - Thiên không 

- Công danh chậm trễ 

- Tình đầu ngang trái 

- Khôn ngoan, cơ hội. 


Tuổi Thìn: 

- Đào hoa cắm lo 

- Công danh trễ 

- Mộng ước cao 











































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


227 



Tuổi Dậu: 

- Đào hồng cặp đôi 

- Tình đầu dang dỡ 

- Công danh chẳng bền 



Tuổi Tuất 

Hồng loan đối mặt Thiên không 

- Hoa Đào nở đẹp ban mai 
Ước vọng cao - Công danh sớm 

- Sự nghiệp lớn 


Tuổi Hợi: 

- Đào hoa gặp Thiên không 

- Tình vừa chớm nở đã tàn mau 

- Công danh sự nghiệp không bền 























































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


228 


Thiên không 


Thiên không 



17. Thiên hình 

thủ Mệnh thì cạnh tranh lý luận bắt bẻ trong lời nói. 

Riêu Y ở Mệnh thì mơ mộng xa vời 

Chỗ đứng của Thiên hình - Thiên riêu cho biết cán cân lý trí - tình cảm đương số. 

18. xương Khúc 

Chỗ đứng của Xương khúc tại cung Mệnh cho biết tài nghệ văn chương, kiến thức của đương số. 
Xương khúc ở Thìn Tuất Sửu Mùi Tỵ Hợi được coi là đắc địa, có nghĩa là tài hoa, có công danh. 

19. Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh chi biết vận may rủi. 

Kình Đà ở Mệnh thì ngang ngược ta đây. 

Không Kiếp ở Mệnh thì ích kỷ, liều lĩnh. 

Hỏa Linh ở Mệnh thì nghĩa khí nóng nẩy. 

20. Cô - Quả 

Đành rằng Cô thần, Quả tú xưa nay bị gán cho ý nghĩa cô đơn, thiếu hụt. Chỗ nào có Cô - Quả 
chỗ đó hiếm hoi. 

Nhưng Cô Quả còn là dấu hiệu của chọn lọc, bền chặt. 

Cô Quả ở Mệnh thì đứng đầu một tập thể. 

Cô quả ở Mệnh thì cô đơn trong đám đông. 

Cô đơn có cái thiệt thòi nhưng cũng có cái kiêu hãnh của nó. 

21. Tài, Thọ 

Coi Tài Thọ để biết mình vay, trả ở chỗ nào. 

Tài ở Mệnh: tự lo lấy thân. 

Thọ ở Mệnh: quên bản thân nên có lỗi với chính mình. 

22. Tuần Triệt 

Tuần Triệt đóng ở Mệnh thì vui ít buồn nhiều 










































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


229 


23. Thiên mã - Hoa cái 

Thiên mã chỉ đóng ở tứ sinh Dần Thân Tỵ Hợi. 

Hoa cái chỉ đóng ở tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi. 

Cho nên chỉ khi nào Mệnh đóng ở tứ chính Tí Ngọ Mão Dậu mới có cách "Tiền Cái hậu Mã" hình 
ảnh vinh qui bái tổ, lọng che, ngựa cưỡi, mũ áo sênh sang. 

Tuổi Thân Tí Thìn có Mệnh đóng ở Mão. 

Tuổi Tỵ Dậu Sửu có Mệnh đóng ở Tí. 

Tuổi Dần Ngọ Tuất có Mệnh đóng ở Dậu 
Tuổi Hợi Mão Mùi có Mệnh đóng ở Ngọ. 
mới được cách Tiền Cái hậu Mã. 

Thiên mã là con ngựa, tượng trưng năng lực, ý chí hành động. 

Hoa cái là cái lọng tượng trưng ân huệ, quyền thế được hưởng. 

Thiên mã không nên có ở Mệnh, có ở Mệnh là vất vả, vì nằm trong tam hợp Tuế phá - Tang môn 
- Điếu khách. 

Hoa cái lại nên có ở Mệnh, có ở Mệnh thì nhàn hạ sung sướng vì nằm trong tam hợp Thái tuế - 
Quan phù- Bạch hổ. 

24. Tả Hữu ở Mệnh thì chăm chỉ giỏi giang. 

25. Lộc tồn ở Mệnh thì nhân từ, cứu nguy, giải họa, dè dặt khôn ngoan nhưng keo kiệt, 

26. Song Hao ở Mệnh thì vất vả ngược xuôi, hao hụt tài lộc, gây ly tán... 

27. Tưởng quan ở Mệnh thì tự cao ta đây. 

28. Tấu thư ở Mệnh thì ngon ngọt miệng lưỡi. 

29. Hỷ thần ở Mệnh thì có buồn vẫn giữ vẻ tươi vui. 

30. Bệnh phù ở Mệnh thì vui cũng mang vẻ u sầu. 

31. Phục binh ở Mệnh thì sầu khổ trong lòng, gặp nhiều sao xấu thì lừa đảo, trộm cắp, làm việc 
ám muội. .. 

32. Quan phủ ở Mệnh thì gây miệng tiếng cho bản thân. 

33. Thái tuế ở Mệnh thì tự kiêu, khinh người, lạnh lùng, không thích giao thiệp, ít cảm tình, thích 
xét đoán, hay lý luận. 

34. Tang HỔ ở Mệnh thì tài ba nhưng dễ đau khổ, gây tang thương, bệnh tật, tai họa, hao tài, hại 
công danh nếu hãm địa. 

35. Thiếu âm ở Mệnh thì khéo léo ngoài mặt, giải trừ bệnh và tai họa nhỏ. 

36. Quan phù ở Mệnh thì tự cao tự đại, hay xét đoán, lý luận, kiện cáo, những việc liên quan đến 
pháp luật, tốt nếu gặp Xương khúc và Tuế, xấu nếu gặp Liêm và Tang Hổ hay Tuế và Đà Kỵ 

37. Tuế Phá ở Mệnh thì hay tranh cãi. 

38. Điếu khách ở Mệnh thì nói nhiều, thích khoe khoang và ham vui chơi. Gặp Tang, Hình gây ra 
sự chẳng lành như tai nạn, bệnh tật, tang thương. 

39. Trực phù Tử phù ở Mệnh thì thích phụ họa cốt để gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc. 

40. Phá toái ở Mệnh thì chóng chán, phá ngang, gây trở ngại. 

41. Kiếp sát ở Mệnh thì nóng nẩy, sát phạt, giết chóc, hại như một Địa kiếp thứ hai. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


230 


42. Kh Ốc Hư ở Mệnh thì thích nổi danh, đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ xa xôi, làm ngăn trở mọi 
công việc, nếu đắc địa thì lời nói đanh thép... 

43. Long Phượng ở Mệnh thì lại thích yên thân, nhưng đem lại nhiều may mắn 
42. Đẩu quân ở Mệnh thì thu vén, có tiền cũng chẳng dám tiêu. 



GIẢI ĐOÁN YẬN HẠN 


K hi giải đoán đại vận và tiểu vận, trước hết cần lưu ý đến tam hợp cung đại vận và tam 
hợp tuổi để tìm thế tốt xấu, hơn thua trong vận. 

A. Cung đại vận 

1 - So tam hựp cung đại vận với tam hợp tuổi: 

Thí dụ 1: Tam hợp đại vận ở Thìn hành Thủy, tuổi giáp Tí cũng hành Thủy, đại vận cùng hành 
với tuổi thì thoái mái, tốt trung bình. 






Thìn 

Cung đại vận 

Thủy 

Tuổi Giáp Tí 

(Thủy) 


















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


231 


Thí dụ 2 : Tam hợp Đại vận ở cung Tuất, hành Hỏa, tuổi Canh Thân, hành Thủy. Tuổi Thủy khắc 
đại vận Hỏa, nghĩa là mình thắng được hoàn cảnh bằng nỗ lực bản thân, tốt. 







Tuổi Canh Thân 

(Thủy) 



Tuất 

Cung đại vận 

(Hỏa) 






Thí dụ 3: Tam hợp Đại vận ở cung Tí hành Thủy. Tuổi Sửu, hành Kim. 

Tam hợp tuổi (Kim) sinh xuất tam hợp Đại vận (Thủy): khó khăn mới thành công, hoặc 
thất bại sau mới thành công, cuộc sông vất vả, xấu vừa. _ 







Tuổi Giáp Tí 

(Kim) 






Tí 

Cung đại vận 

(Thủy) 



Thí dụ 4: Tam hợp Đại vận Sửu (Kim), Tuổi Thìn, (Thủy). Đại vận sinh tuổi (Kim sinh Thủy). 
Tuổi sinh nhập bởi đại vận có nghĩa là đại vận thuận lợi cho đương số, tốt nhiều. 


























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


232 







Tuổi Mậu Thìn 

(Thủy) 





Sửu 

Cung đại vận 

(Kim) 




Thí dụ 5: Tam hợp Đại vận Dậu, (Kim), Tuổi Kỷ Mùi (Mộc), Đại vận khắc tuổi, nghĩa là mình bị 
đại vận khắc làm ăn thất bại, hay gặp tai nạn: xấu nhất. 







Tuổi Kỷ Mùi 

(Mộc) 

Dậu 

Cung đại vận 

(Kim) 








2 - So tam hợp cung Đại vận với tam hợp cung xung chiếu: 

Tam hợp cung Đại vận khắc được tam hợp cung xung chiếu thì tốt, nghĩa là đạt được các sao tốt 
và khước từ các sao xấu của cung xung chiếu. 

Coi hình dưới, Tí Thủy khắc Ngọ Hỏa, tốt 



Ngọ 

Cung 

Xung chiếu 




Cung Đại vận Tí (Thủy) 

Cung xung chiếu Ngọ (Hỏa) 





Sửu 

Cung nhị hợp 

Tí 

Cung đại vận 



Cung đại vận Tí lại được sinh nhập do cung nhị hợp Sửu nên càng tốt. 































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


233 


3 - Xem cung nhị hợp: 

Nếu cung nhị hợp sinh xuất cho cung đại vận thì mới được tính các sao cung nhị hợp. 

Thí dụ cung đại vận Tí được sinh nhập do cung nhị hợp Sửu như hình trên thì thuận lợi. 

4. Xem đến các chính tinh cung đại vận và các cung nhị, tam hợp, xung chiếu. 

Chính tinh đắc địa thì tốt, hãm địa thì xấu, hãm địa phải có Tuần Triệt giải mới tốt. 

Trung tinh đắc địa thì tốt, hãm địa thì xấu. 

Hung tinh đắc địa thì tốt, gặp đúng quan thầy trong bộ Sát Phá Tham càng tốt hơn, thì dụ Không 
Kiếp gặp phá quân, Hỏa Linh gặp Tham lang, Kình Đà gặp Thất sát. Hung tinh hãm địa thì xấu 
lắm. 

5- Đại vận ở cung nào, các biến cô" liên quan đến các cung đó: 

Thí dụ ở cung Phối có cưới hỏi, ở cung Tài có tiền bạc, ở cung Tật có tai nạn. 

Vị trí tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ là vị trí may mắn và tốt hạnh nhất, cho nên khi đại 
vận chuyển đến đó, bất kể là Mệnh đóng ở vị trí nào, đương số cũng thịnh phát. 
Cho nên khi bàn về Đại vận, cần viết ở cung Mệnh mỗi khi gặp tam hợp Thái tuế là phát vinh 
quang. 

B. Quan điểm về coi vận hạn: 

An sao, lập số đã mỗi người một người khác, tùy theo quan điểm mà sắp xếp. Cách giải đoán của 
mỗi trường phái cũng rất phong phú có mặt mạnh, mặt yếu. 
Thành ý của chúng tôi là đóng góp thêm vào nhứng kinh nghiệm người xưa để mong tìm hiểu 
thêm về khoa Tử vi mà chúng tôi gọi là một nghệ thuật về tâm hồn. 

1. Coi Đại vận: 

Căn cứ vào con số của Cục, bắt đầu từ cung Mệnh mà tính vận của từng mười tuổi, ví dụ người có 
Mộc tam cục thì tính từ tuổi lên 3 đến năm 12 tuổi ở cung Mệnh, hình ảnh của mình thời thơ ấu. 
Tiếp đến các cung khác như Phụ mẫu, Phúc đức . . . Mỗi cung thêm mười tuổi . . . theo chiều 
thuận cho tuổi dương nam, âm nữ. 

Hoặc tiếp đến các cung Huynh đệ, Phu thê . . . mỗi cung thêm mười tuổi. . . Theo chiều nghịch 
cho tuổi âm nam, dương nữ. 

Mỗi lần tính vận ở cung kế tiếp là một lần băn khoăn không biết các sao trong cung đó là của 
mình hay của cung vận hạn (!) 

Có trường phái cho các sao ở cung Vận là hình ảnh mới của mình, ngầm hiểu là đã đi cung Mệnh 
đến cung Vận rồi. Như vậy mình đã là kẻ khác. 

Vậy thì khi Vận đi vào Phụ mẫu hay Tử tức thì mình biến thành cha mẹ mình hay là con cái mình 
đây (?). 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


234 


Theo thiển ý của chúng tôi Vận là thời gian mười năm nếu là Đại vận, hoặc một năm nếu là Tiểu 
vận. 

Những sao trong cung vận đó là hình ảnh của biến cố hoặc của nhân vật đáng đứng ở cửa chờ đón 
mình. 

Cho nên, mỗi lần xét một đậỉ hay tiểu vận là đem vối liếng các sao trong cung Mệnh đến trọ, chung 
sống với các sao trong cung vận, ví như mang đồ đạc vật dụng của nhà mình đến cư ngụ một thời 
gian ở nơi đất lạ. Nếu cung Mệnh mang tên Phúc, Phụ, Di, Nô . . . thì vận liên quan đến họ hàng, 
cha mẹ, nơi xa, bạn bè của mình. 

Đây là lúc đem so các sao trong cung Mệnh, cung Thân với các sao trong mới đến, để xem thích 
ứng, hay dở ra sao. 

Lẽ đương nhiên, sống nơi nào thì cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng của nơi đó, nếu các sao của cung 
Mệnh thích hợp với môi trường mới thì có dịp thành công lớn, nếu xung khắc với các sao trong 
cung Vận thì sẽ gặp khó khăn thất bại. 

Đây là dịp đánh giá khả năng phán đoán của người thầy, lúc này cần tìm hiểu thế kết hợp của các 
sao trong cung Mệnh và cung Vận. 

- Nếu cung Mệnh có Tử Phủ Vũ Tướng mà cung Vận có Kình Đà Không Kiếp, Hỏa Linh lại có 
dịp đi lên, nếu gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương, Tử Phủ lại là đi xuống. 

- Mệnh vô chính diệu, mà đại, tiểu vận có Sát Phá Tham là dịp đi lên, ví như kẻ thất nghiệp lâu 
ngày có công ăn việc làm thực tế. 

- Mệnh bị Tuần đóng, gặp đại, tiểu vận có Triệt, hoặc Mệnh có Triệt gặp Vận có Tuần thì vì như 
được tháo cũi xể lồng. 

- Mệnh có Nhật Nguyệt cần Vận có Đào Hồng Hỷ mới khá được phần nào, vô phước gặp Kình 
Đà thì lại tồi hơn nữa. 

- Mệnh có Cự Nhật cần Vận có Sát Phá Tham mới làdịp tốt làm nên sự nghiệp lớn lao. 

- Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương cần Vận có Xương Khúc Khoa Quyền Lộc thì có địa vị, tài 
lộc; gặp Kình Đà Không Kiếp thì trắng tay. 

- Mệnh có Vũ Tướng gặp Tử Phủ ở Vận thì một bước lên quan, gặp Sát Phá Tham thì giầu sang 
trong phút chốc. 

2. Coi Đại vận ở cung nào: 

Người dương nam âm nữ đại vận tính theo chiều thuận; 
tuổi thơ xem ở cung Mệnh, 
tuổi thanh thiếu niên xem ở cung Phụ Mau, 
tuổi thành niên xem ở cung Phúc Đức, 
tuổi thành danh xem ở cung Điền Trạch, 
tuổi nổi danh xem ở cung Quan Lộc, 
tuổi già xem ở cung Nô, 
tuổi nghỉ ngơi xem ở cung Di. 

Người âm nam dương nữ, đại vận tính theo chiều nghịch, 
tuổi thơ xem ở Mệnh , 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


235 


tuổi thành thiếu niên xem ở Huynh đệ, 
tuổi thành niên xem ở Phu Thê, 
tuổi thành danh xem ở Tử Tức, 
tuổi nổi danh xem ở Tài bạch, 
tuổi nghỉ ngơi cũng là cung thiên Di. 

Đi thuận hay nghịch thì Thiên di cũng là hình ảnh chôn giao thiệp bên ngoài từ buổi đầu đời cho 
đến ngày xuôi tay nhắm mắt. 

Thiên di có nhiều sao đẹp thì mình có nhiều dịp thuận lợi đi lên, Thiên di có nhiều sao xấu thì 
mình bế tắc, khó khăn. 

Mệnh có chính tinh, Thiên di vô chính diệu thì bên ngoài rộng mở, tùy mình lựa chọn đường dị, 
nhưng cũng dễ lạc lõng cô đơn. 

Mệnh có chính tinh, Thiên di cũng có chính tinh thì phải so bì cao thấp, hơn kém mà phòng thân. 
Mệnh vô chính diệu, Thiên di bao giờ cũng có chính tinh, âu cũng là cách sắp xếp tài tình của 
tiền nhân không dồn người vô chính diệu đến bước đường cùng. 

Hãy cùng các sao trung tinh, phụ tinh trong Mệnh làm phương tiện để tiếp cận với các chính tinh 
trong Thiên di ví như khôn khéo dùng mưu trí mà sao khiến được cả mạnh mẽ hơn mình. 


3. Nhận xét về Đại Tiể vận. 

Có 3 vận lớn về công danh, thắng lợi đó là vận gặp: Thát tuế - Quan phù - Bạch hổ 

a. Gặp vận Thái tuế mới cầu được điều mơ ước lớn lao. 

Xưa nay người coi Tử vi sợ vận Tuế- Hổ - Phù vì có nhiều thay đổi lớn lao, lên voi xuống chó dễ 
dàng. Quan điểm này không hẳn sai, cũng không hẳn là đúng. 

Vận Thái tuế mà gặp Đà Kỵ thì mắc thị phi kiện tụng, giam cầm. 

Vận Thái tuế mà gặp Xương Khúc, Khôi Việt thì tài lộc công danh rực rỡ. 

Gặp Thái tuế nên mừng nhiều hơn lo. 

Gặp Thái tuế có thể thua, nhưng chưa hề gặp Thái tuế thì chẳng bao giờ thắng cả, ví như kẻ chưa 
đi xa đã sợ gẫy chân, nếu chỉ ngồi nhà thì có khác gì chân đã gẫy từ lâu rồi. 

b. Gặp vận Quan phù mới mong được có công danh 

Vận Quan phù gặp Liêm Kỵ thì dễ bị kiện tụng, giam cầm. 

Vận Quan phù gặp Xương Khúc thì lại lên hương, công danh đến rất dễ dàng. 

c. Gặp vận Bạch hổ mới có nhiều can đảm dám làm dám chịu thì mới giàu sang uy quyền. 

Vận Bạch hổ mà gặp Đường phù thì dễ tù tội. 

Vận Bạch hổ mà gặp Tấu thư, Phi Liêm thì giàu sang phú quí. 

Có 3 vận lớn về tài lộc làm ăn, dó là Thất sát- Phá quân - Tham lang 

a. Chưa gặp Thất sát thì chưa thực sự nổi danh, chưa nếm mùi thăng trầm đích đáng. 

Vận Thất sát ở Dần Thân thì muôn sự dễ thành. 

Vận Thất sát ở Mão Dậu thì muôn sự dỡ dang. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


236 


b. Chưa gặp Phá quân thì chưa có dịp trổ tài quyền biến, chinh phục thiên hạ nơi xa quê nhà. 
Vận Phá quân ở Tí Ngọ thì đông đủ bạn bè 

Vận Phá quân ở Mão Dậu thì cô đơn lẻ bóng 

c. Chưa gặp Tham lang thì chưa có dịp kinh doanh lớn, giàu sang to, ăn chơi khét tiếng. 

Vận Tham lang ở Thìn Tuất Mùi thì giàu sang hiển hách. 

Vận Tham lang ở Tí Ngọ Mão Dậu thì hao tài, phóng đãng. 



GIẢI ĐOÁN CÁC LÁ SÔ MẪU 


1. Lá số người xưa 

Bàn về lá số người xưa để rút ki nh nghiệm giải đoán lá số người nay. 

Ngày sinh tháng đẻ của các danh nhân một thời vang bóng có thật chính xác hay không, 
mấy ai biết rõ, giang hồ thuật sĩ có thêm bớt vào để tô điểm những hình lý tưởng mà con người ai 
cũng mong ước vẹn toàn âu cũng là nhằm có ý cả. 

Tuy nhiên cái giá trị dù là tương đối cũng vẫn nói lên được cái khả năng phán đoán tài tình 
của trường phái Tử vi xưa nay. 

Sau đây chúng tôi xỉn giới thiệu một vài lá số mẫu với lời dẫn giải trung thành với phương 
pháp tiếp cận của chúng tôi đã nêu ở trên về: 

- Cách an sao, sắp xếp vị trí đứng của các chính tinh, trung tinh, phụ tinh với mẫu chữ to 
đậm hay nhỏ bé tùy theo tầm quan trọng của từng sao. 

- Đặc biệt là xắp chỗ đứng theo hàng ngang của 3 vòng Lộc tồn, Tràng sinh và Thái tuế 
để bạn đọc dễ quan sát vận hạn, thời gian và cách ứng xử. 

- Tiếp đó là so sánh sinh khắc ngũ hành, can chi, của tuổi, Cục. 

- Thế đứng của sao Tử vi để xác định Cục. 

- Phân tích các sao trong cung Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Di... 

- Quan sát vị trí đứng của một sô" sao tuy không phải là chính tinh nhưng lại mang nhiều 
tính cách quyết định thành bại, thọ yểu như: Thiên hình, Riêu - y, Tả Hữu, Không Kiếp. 

- Sau cùng là thế đứng của Nhật Nguyệt nói lên trạng thái cân bằng âm dương, đây mới 
quyết định họa phúc lâu bền hay non yểu của đương sô". 

1. Lá sô" đê vương: Hán Cao Tổ LƯU Bang 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


237 


Mệnh giữ Tử vi cư Ngọ "Đế cư đế vị", thêm Thái tuế, có quyền quyết định sai khiến ở thế 
thượng phong. 

Cung Tài có Vũ Tướng, Lộc tồn, Đẩu quân được hưởng giàu sang bền vững. 

Cung Quan có Liêm Phủ, Quan phù, là người thận trọng, có uy tín với mọi người chung 

quanh. 

Được kính nể với cách Long Phượng Hổ Cái chầu Mệnh của người giữ Thái tuế. 

Cung Ách nói lên đương số xuấu thân là con nhà dân giả, tay trắng làm nên, nhờ có Khôi 
Việt giúp sức. 

Tuổi trẻ không đỗ đạt cao do cách Cự Đồng hãm, Thiên Khôi hãm, thiếu Tuần Triệt cứu 
giải, nhưng lại có bạn bè giỏi giang giúp sức ở cách giáp Tả Hữu ở hai cung Di, Tài. 

Ra ngoài dù cũng đầy tham vọng phù hoa nhưng lại nổi danh nhờ Khốc Hư Tí Ngọ cứu cho 
cách Tham lang phiếm thủy đào hoa ở Tí. 

Phải công nhận đây là một lá số có nhiều ưu điểm về công danh sự nghiệp lâu bền. 


1. LÁ SÔ ĐÊ VƯƠNG 


HUYNH 
THIÊN Cơ 

ĐỊA KHÔNG 

ĐỊA KIẾP 

Địa giải 

Phá toái 

ThTrù 115 

VĂN TINH 

T.hao Tuyệt trực Phù 


MỆNH 
TỬ VI 


THÂN 


Tg Quân Thai TUẾ 


PHỤMÂU 
THIÊN HÌNH 
HỎA TINH 
Th. Quan 
Đường Phủ 
TH. VIỆT 15 

Th. Dương 

Tấu Dưỡng T. KHÔNG 


PHÚC ĐỨC 

PHÁ QUÂN (QUYỀN) 

Phong Các 
THIÊN MÃ 
Cô thần 

25 

p. Liêm SINH TANG 


THÊ 

THẤT SÁT 

VĂN XƯƠNG 
Giải thần 

105 

Phượng các 
Quả tú 


Dậu 

IÁN CAO Tổ LƯU BANG 
' đời Han SoTranh hùng 


Tuất 


Hợi 


Sinh năm/Giáp Ngọ 


ĐIẼN 

LINH TINH 
HỒNG LOAN 
LƯU HÀ 
Th. Phúc 
35 

Hỷ thần Dục Th.Âm 


TUẦN 


Ngày \ị \ \ 


TRIÊT 

















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


238 


TỬ 

TH. DƯƠNG (KỴ) 
THIÊN LƯƠNG 

Ân Quang 

ĐÀO HOA 

Thiên Hỉ 

K. DƯƠNG 

Th. Đức 

Lực Sĩ Tử Ph. Đức 

Tỵ Dương NAM Tí 

Mệnh: Kim 

Cục : Thổ Ngũ Cục 

Thìn Mão Dần Sửu 

QUAN 

LIÊM TRINH (LỘC) 
THIÊN PHỦ 

VĂN KHÚC 

HOA CÁI 

45 Long Trì 

Quốc Ân 

B. phù Đời Q.Phù 

TÀI 

VŨ KHÚC (KHOA) 
THIÊN TƯỚNG 

TẢ PHỤ 

Tam thai 

85 , 

ĐẨU QUÂN 

LỘC TỒN 

Bác sĩ Bệnh Hổ 

ÁCH SỨ 

Cự MÔN 

THIÊN ĐỒNG 

75 

TH. KHÔI 

ĐÀ LA 

Q.phủ Suy L. Đức 

DI 

THAM LANG 

HỮU BẬT 

Thai phụ 

Thiên thọ 

Thiên Tài 

65 

TH. KHỐC 

THIÊN HƯ 

Bình Vượng Tuế Phá 

NÔ Thương 

THÁI ÂM 

Thiên Quí 

RIÊU Y 

KIẾP SÁT 

Nguyệt Đức 

55 

Đ. HAO Quan Tử Phù 


2. Lá số anh hùng Tây sở Bá vương Hạng Võ 

Địch thủ của Hán Cao Tổ 

Sinh năm Đinh Mão, tháng 8, ngày 12 giờ Mão, Âm Nam, Hỏa Mệnh Thủy Cục. Đây là một nhân 
vật nổi danh đồng thời với Hán Cao Tổ 

Chi (Mão) sinh can Đinh (Hỏa) 

Ngọn nuôi gốc là một nghịch lý 

Hỏa Mệnh bị Cục Thủy khắc, là hai nghịch lý. 

Mệnh âm đóng cung dương không đắc chính là ba nghịch lý 
Ngọn nuôi gốc chẳng được lâu dài. 

Cục khắc Mệnh, dễ bị trở ngại trong đường đời. 

Mệnh âm đóng cung dương tại Ngọ, thì hăng hái tích cực lúc đầu, dễ buông thả vào lúc cuối. 
Mệnh giữ Thiên Cơ, có Lộc tồn đồng cung là người thông minh, quyềy biến, có sức khỏe hơn 
người, tính ương ngạnh nóng nẩy, chí khí hiên ngang (Hỏa tinh ở Mệnh) nhưng cả tin nên bị lầm 
lẫn lớn (Thiếu âm), thất bại thê thảm ở trận Ô Giang. 

Cung Tài có Đồng Lương ngọ Triệt lại gặp Địa kiếp thì dù Tướng Ân cũng chẳng giữ được sự 
nghiệp lâu dài. 

Cung Quan có Thái âm đắc địa lại ngọ Tuần thật là đáng tiếc, sự nghiệp đáng lẽ tốt đẹp lại bị lụi 
tàn như vần trăng đang sáng thì bi mây mù che phủ. 

Cung Di, có Cự Kỵ là cách tử nạn về sông nước, Ngộ Đào Hồng là lụy vì tình. 

Cung Ách có Thiên Tướng Ngộ Linh tinh Cô Quả, Điếu Khách là hình ảnh một đám tang cô đơn 
của người hùng hào hoa hiển hách một thời. 









TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


239 


2. Lá số anh hùng 


HUYNH 
Phong Cáo 
Ân Quang 
Thiên trù 
THIÊN MÃ 
12 

PHÁ TOÁI 
Cô Thần 
K. DƯƠNG 

Lực Sĩ Quan Tg. Môn 


MỆNH 

THIÊN Cơ (KHOA) 
HỎA TINH 


2 

Th. Hỉ 
L. TỒN 

Bác sĩ Đổi Th.Âm 


PHỤ 
TỬ VI 

PHÁ QUÂN 
VĂN XƯƠNG 
VĂN KHÚC 
HOA CÁI 
Long Trì 
Ph Các 
ĐÀ LA 

Q. phủ Dục Q.Phủ 


PHÚC 
RIÊU - Y 
ĐỊA KHÔNG 

Nguyệt Đức 
KIẾP SÁT 

LƯU HÀ 

PBinh SINH Tử phù 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


240 


THẾ La 

THÁI DƯƠNG 

THIỀN HÌNH 

Bát tọa 

22 

Th. dương 

T long Vượng TKHÔNG 

Mùi Tuất Dậu Thân 

Tý / \ 'v Mùi 

Tây Sở Bá Vương \ 'v 

Hạng võ / \ 'v 

Sinh năm Đinh Mão \ \. 

Tháng 8 / \ 'v 

Ngày 12 / \ N \ 

Giờ Mãqr \ 'N 

Sửu / Âm NAm\ N)m 

Hỏa rnệnh \ 

Thủy 2 cục \ 

Dần Mão Thìn \ Tỵ 

ĐIÊN 

THIÊN PHỦ 

Thai Phụ 

Thiên Quí 

VĂN TINH 

TH.VIỆT 

Th. Tài 

TH. HƯ 

Đ. HAO Dưỡng T. Phá 

TỬ 

VŨ KHÚC 

THẤT SÁT 

HỮU BẬT 

Th, giải 

Thiên Thọ 

32 

TH. KHỐC 

T.hao Suy TUẾ 

QUAN Võng 

THÁI ÂM (LỘC) 

Tam Thai 

B. phù Thai Lg. Đức 

TÀI 

ÁCH SỨ 

DI (TÌ$n) 

NÔ Thương 

TH. ĐỒNG (QUYỀN) 

THIÊN TƯỚNG 

Cự MÔN (KỴ) 

LIÊM TRINH 

THIÊN LƯƠNG 

LINH TINH 


THAM LANG 

Địa Giải 


ĐÀO HOA 

TẢ PHÙ 

ĐỊA KIẾP 

Quả Tú 

HỒNG LOAN 

TH. KHÔI 

42 

52 

62 

Th. phúc 

Th.Quan 



ĐẨU QUÂN 

Quốc Ân 


Th. Đức 

Đường phù 

Tg. Quân Bệnh Tr. phù 

Tấu Tử Đ. KHÁCH 

Phi Mộ Phúc Dức 

Hỷ thần Tuyệt Hổ 


3. Lá sô Quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng đời Tam Quốc 


Sinh năm Tân Dậu, Tháng 4, ngày 10, giờ Tuất. 

Can Tân (Kim) đồng hành với Chi Dậu (Kim) 

Cục Kim khắc Mệnh Mộc. 

Âm Nam, nghịch lý âm dương. 

Mệnh đóng cung âm (tại Mùi) đắc chính, là người mềm dẻo khôn khéo. 

Mệnh vô chính diệu có Nhật (ở Tài) Nguyệt (ở Quan) chiếu hư không, Tả Hữu đồng cung ở Mệnh 
của người sinh tháng 4, là người thông minh tuyệt vời, tài ba xuất chúng được kính nể cầu cạnh, 
nhưng cô đơn vì có Cô quả ở Mệnh. 

Thân cư Tài ở Mão có Dương Lương đắc địa là Cách "Nhật xuất phù tang" (mặt trời mới mọc lúc 
bình minh), cung Quan 

3. Lá số Quân sư 


THÊ 

HUYNH 

MỆNH 

PHỤ 

THIÊN Cơ 

TỬ VI 

TA phụ 

PHÁ QUÂN 

HỎA TINH 

Thiên quí 

Hữu BẬT 

Ân Quang 















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


241 



ĐÀO HOA 


LINH TINH 

Quốc Ân 

HỒNG LOAN 



Thiên phúc 24 

14 

4 

114 


Thiên trù 

Quả Tú 


PHÁ TOÁI 

TH. KHÔI 


K. DƯƠNG 

T. quân SINH B. 

Th. Đức 



HỔ 

T. hao Dưỡng Ph. đức 

Th. long Thai Đ. Khách 

Lực Tuyệt Tr. phù 

TỬ 

Hợi Tuất Dậu Thân 

PHÚC 

THÂTSÁT 




RIÊU - Y 



ĐỊA KIẾP 

Tam Thai 

Tý / / 

\ Mùi 

Thiên Quan 

Thai Phụ 

Thừa tướng Gia Cát / / 


TH. KHỐC 

34 

Lượng tư Khổng Mmh / 



ĐẨU QUÂN 

đời Tam Quốc / / 



Thiên tài 

Sinh năm TâiyDậu / 


Bác sĩ 

Tâu Dục Long đức 

Tháng 4 / / 


Lực Tuyệt Tr. phù 

TÀI (Thân) 

Ngày 10/ / 


ĐIỂN 

TH. DƯƠNG (QUYỀN) 

Giờ Tum / 


LIÊM TRINH 

THIÊN LƯƠNG 



THIÊN PHỦ 


Sửu ÂnyNAM 

\ Ngọ 

Địa giải 

44 

Mệnh : Thạch Lựu Mộc 


Bát Tọa 

THIỀN HƯ 

Cục: Kim 4 cục / 


94 

Phi Đới Tuế Phá 



ĐÀ LA 




Th. dương 


Dần Mão 

Thìn Tỵ 

QPhủ Tử T. KHÔNG 

ÁCH 

DI 

NÔ Thương 

QUAN 

VŨ KHÚC 

Cự MÔN (LỘC) 

THAM LANG 

THÁI ÂM 

THIÊN TƯỚNG 

THIÊN ĐỒNG 

VĂN XƯƠNG (KỴ) 

Thiên giải 


Giải thần 

THIÊN HÌNH 


VĂN KHÚC (KHOA) 

ĐỊA KHÔNG 

Phong Cáo 

84 

54 

64 

74 


KIẾP SÁT 

HOA CÁI 

Văn tính Thiên Thọ 

Cô Thần 

Nguyệt Đức 

Long Trì 

Thiên hỉ 

THIỀN MÃ 

THIEN VIỆT 

Phượng Các 

Đ. HAO Suy Th. Âm 

p. BINH Bệnh TANG 

Hỷ thần Quan Tử phù 

B.Phù Vượng Q,Phù 




có Thái âm đắc địa ở Hợi là cách Thiềm cung chiết quế " (Vịn cành nguyệt quế ở cung trăng) đều 
là cách sang quí. 

Nhưng Mệnh giữ Điếu khách của Tam hợp Tuế phá, Tang môn thì vẫn là bất mãn chẳng thỏa 
lòng. 

Số đẹp nhưng không được thọ. 


4, Lá sô" Nguyên Nhung Hàn tín 


Hàn Tín, Đại tướng quân của Hán Cao Tô thời Hán sở tranh hùng bên Tàu. 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


242 


Sinh năm Giáp Tuất, tháng 11, ngày 5, giờ Ngọ 

- Can Giáp (Mộc) khắc chi Tuất (Thổ) gốc phá ngọn 

- Mệnh Hỏa sinh cục Thổ 

- Mệnh dương đóng cung dương ở Ngọ đắc chính 
giữ Liêm trinh (sinh Lộc) 

giữ Thiên Tướng, Tướng quân là cách " Lưỡng tướng" uy quyền mạnh mẽ, thêm Đẩu quân là 
người tính toán cẩn thận, cương quyết làm kỳ được để thỏa mãn lòng tự ái 

có Bạch Hổ, trong thế Tuế Hổ Phù, được trọng vọng kí nh nể với Long Phượng Hổ Cái, Tả Hữu 
tam hợp chiếu. 

Hơn nữa lại còn giữ Song Lộc, Hóa Lộc ở Mệnh, có Lộc tồn ở Tài chiếu lên giàu sang phú quí 
một thời. 

Cung Quan, giữ Thái tuế, Vũ khúc, Hóa khoa, Quốc ấn, toàn quyền quyết định điều hành mọi 
việc. 

Cung Di có Phá quân sinh Quyền là người có oai quyền 

ngộ Phục Binh ra ngoài thì tự đắc nhưng đâu có ngờ bị lừa vào cuối đời do Phục binh nằm chờ. 
Cung Ách có Khôi Việt ngộ Thiên cơ đáng lẽ là tốt đẹp nhưng cuối đời mắc lầm lỗi (Thiếu âm) 
do chính bản thân gây ra (Phá Toái) mà thân bại danh liệt. 

Đây là một lá số đẹp nhưng không có hậu. 


4. Lá sô" Nguyên nhung 


HUYNH 

MỆNH - THÂN 

PHỤ 

PHÚC 

Cự MÔN 

LIÊM TRINH (LỘC) 

THIÊN LƯƠNG 

THẤT SÁT 

ĐỊA KHÔNG 

THIÊN TƯỚNG 

THIÊN HÌNH 

Phong Cáo 

ĐỊA KIẾP 

Th. Giải 

Quang Quí 

TH. KHỐC 

Địa giải 

Tam Thai 

15 

THIÊN MÃ 

HỒNG LOAN 

5 

HỎA TINH 

Đ. PHÙ 

25 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


243 


Thiên Trù 

VĂN TINH 

T. Hao Tuyệt 

L. Đức 

Đẩu Quân 

Tg. Quân Thai Hổ 

TH. VIỆT 

Th. Đức 

Tấu 

Ph.Đức 

Th. quan 

Dưỡng 

Phi Sinh KHÁCH 

THẾ 

La 

Hợi Tí Sửu Dần 


ĐIỀN 

THAM LANG 


/\\ 



THIÊN ĐỒNG 

VĂN XƯƠNG 


/ Y\ 



LINH TINH 



Tuất / \ 


Mão 

Thiên Phúc 

Thiên Tài 


HÀN TÍN / \ \ 



LƯU HÀ 

Thiên Thọ 


Danh tướng aủ a \ 



35 

THIỀN HƯ 


Hán Cao Tơ \ 




Th. Long Mộ 

Tuế Phá 

Sinh năm Giáp Tuất \ 



Hỷ thần Dục T. Phù 

TỬ 


Tháng l/ \ 



QUAN Võng 

THÁI ÂM 


Ngày 5 / \ 



VŨ KHÚC (KHOA) 



Giờ Ngộ \ 




Nguyệt Đức 


Dậu 7 \ 


\Thin 

VĂN KHÚC 

ĐAO HOA 


Dương Nam 



45 



Hỏa/mệnh 



HOA CÁI 

K. DƯƠNG 


Thủy 5 cục 



V U( 3c Ân 



V 



B. Phù Đới TH. 

Lực sĩ Tử 

Tử phù 

Thân Mùi 

Ngọ 

Tỵ 

TUẾ 

TÀI 


Ách Sứ 

DI 


NÔ 

TỬ VI 


THIÊN Cơ 

PHÁ QUÂN (QUYỀN) 

THÁI DƯƠNG (KỴ) 

THIÊN PHỦ 



HỮU BẬT 


RIÊU - Y 

TẢ PHÙ 


PHÁ TOÁI 

Thai Phụ 






65 


55 

Long Trì 


TH. KHÔI 



Thiên Hỷ 



ĐA LA 

Phg Các 


KIẾP SAT 

LỘC TỒN 



Giải thần 


Th. dương 

Bác sĩ Bệnh 

Q.Phù 

Q. Phủ Suy Th. Âm 

PBinh Vượng 

TANG 

Đ. HOA Quan Th.KHÔNG 


5. Lá sô' thành đạt 

Tay trắng làm nên 
Cơn Lương Thìn Tuất cung Mệnh 
Đòng Âm, Lộc Tồn - Đào Hồng cung Tài 
Tử Sát ở Tỵ, cung Phụ Mau 

Người Nữ, sinh năm Quí Mão, tháng 5, ngày 20, giờ Dần Âm Nữ - Mệnh Kim - cục Thổ 
Mệnh đóng tại Thìn 


Giải đoán 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


244 


1. Người tuổi Quí Mão, Can Quí (Thủy) sinh Chi Mão (Mộc), tương sinh, gốc nuôi ngọn được 
hưởng phúc sau này. 

2. Âm Nữ, thuận lý âm dương, tuổi âm lo sự nghiệp tiền bạc sớm, ít màng công danh. 

3. Mệnh âm đóng cung dương ở Thìn, không đắc chính, là dấu hiệu ra đời gặp trở ngại khó khăn 

lúc ban đầu, vì không đúng chỗ của mình. 

4. Tử Sát ở cung phục mẫu, là hình ảnh đương số sẽ sớm thoát ly gia đình ra lập nghiệp từ lúc tuổi 
nhỏ. Cuộc đời sau này có dịp làm giàu nhanh chóng mà cũng dễ hao tài tốn của bất thình lình. 

5. Người tuổi Mão nằm trong tứ chính, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn lo giữ uy tín của mình. 

6. Mệnh đóng ở Thìn (tứ mộ), một vùng tôi tăm hơn các cung khác, nên phải cô" gắng giành giựt 
lấy một chỗ đứng trong xã hội, và phải khiêm nhường khéo léo để vương lên. 

7. Mệnh giữ Thiên cơ, Thiên lương đắc địa là người phú tính từ tâm, hiền lành trung thực, gặp thế 
Tướng quân, Mộ, Thiên không, là có quyền (Tướng quân) mà chẳng muôn ra oai, mọi chuyện đều 
cho qua (Thiên không). 

Tuổi thơ ấu (5- 14t) thiệt thòi không được ăn học đầy đủ vì thời gian này cha mẹ khó khăn, gia 
đình bế tắc (Mộ). 

8. Cung Quan lộc: Thân cư Quan, mà lại gặp Linh tinh hãm địa, Văn Xương bị Hỏa linh đốt cháy, 

Tả phụ lạc hãm thì chẳng thể đi làm nổi công quyền vì vốn kiến thức không cao, phải làm lao 
động chân tay mà cũng chẳng xong, trong thế Bệnh phù (èo ọt bệnh hoạn) chỉ còn đeo bám vào 
công việc hàng ngày mà sống (Tử phù) 

9. Cung Tài: ở Tí lại quá đẹp, có Thiên đồng, Thái âm là cách Đồng Âm cư Tí ngộ Lộc tồn, Đào 
Hồng, nơi vượng địa có Thiên quí, Thiên giải giúp thì quả là một cung Tài bạch đẹp đẽ vô cùng. 

10. Cung Phúc: ở Ngọ có Văn Khúc, Hữu Bật, Thiên Hỷ, Thiên quan, Phi liêm chiếu sáng cung 
Tài, chỉ cần một dịp may đến, phút chốc trở thành triệt phú. 

- Tuổi dậy thì từ 15 - 24 tuổi (cung Phụ Mau) là lúc bôn ba ngoài chợ, vất vả ngược xuôi (Cô, 
Tang, Mã) may có Thiên Việt là quí nhân mách bảo, mà đã ổn định cuộc sống do Tuần ngăn giữ 
Đường phù tác hại. 

- Tuổi thành danh từ 25 - 34 tuổi là vận đi vào cung Phúc đức, thì bỗng chốc bốc lên như một đám 
hỏa châu (Phi liêm) đầy tin vui đến (Thiên hỉ) chiếu sáng cung Tài bạch, cuộc đời đi lên từ đây. 

11. Cung Điều trạch vô chính diệu, có Long Phượng, giáp Tả Hữ, tuổi nổi danh từ 35 - 44 tuổi. 
Chắc chắn sẽ có dinh cơ cao đẹp trong dịp đại vận 35 -44 này vì Thiên tài nằm ở cung Điền của 
người tuổi Mão. 

12. Cung Quan coi như bỏ 

13. Cung Nô lại không đẹp chút nào, gồm toàn hung sát tinh (Liêm, Phá, Địa không, Song Hao, 
Tuế phá, Hư). Làm ăn gặp toài lũ bạn phản trắc, moi tiền làm hao tốn không nhỏ. 

14. Cung Tật Ách có Thiên phủ, lẽ ra không có bệnh tật gì đáng quan ngại hiềm vì gặp Hỏa tinh, 
Tang Hổ và nhất là Thiên 


5. La số thành đạt 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


245 


PHỤ 

PHÚC 

ĐIÊN 

QUAN (Thân) 

TỬ VI 

HỮU BẬT 

HOA CÁI 

LINH TINH 

THÂTSÁT 

VĂN KHÚC 

Long Trì 

VĂN XƯƠNG 

RIÊU Y 

Thiên Hỷ 

Phượng Các 

TẢ PHÙ 

Cô Thần 


Thiên Tài 

45 

Đ. Phù 15 

Thiên Quan 

35 

Nguyệt Đức 

TH. MÃ 


Giải thần 

KIẾP SÁT 

TH. VIỆT 


Hỷ Dưỡng Q. Phù 

QUỐC ẤN 

Tâu Tuyệt TANG 

Phi Thai Th. Âm 


B. Phù SINH Tử Phù 

MỆNH 

Mùi Thân Dậu -arTuất 

NÔ Thương 

THIÊN Cơ 



LIÊM TRINH 

THIÊN LƯƠNG 



PHÁ QUÂN (LỘC) 

Phong Cáo 

Ngọ 

Hợi 

ĐỊA KHÔNG 


-fcá'1s 0 thành đạt 


THIÊN HƯ 

5 

YPay trắng làm nên 


55 

Th. dương 




Tg. quân Mộ T. KHÔNG 

NgưN Nữ . 




Sinh nằm Quí Mão 


Đ. HAO Dục TUẾ PHÁ 

HUYNH 

Tháng 5 N. 


DI Võng 

THIÊN LƯƠNG 

Ngày 20 \. 



Tam Thai 

Giờ Dần \. 




Tỵ \ 

ầ 



Âm Nữ \ 


85 

VĂN TINH 

Mệnh Kim bạc Kim \ 


Th. Trù 

THIỀN KHÔI 

Cục: Thổ Ngũ Cục N. 




1999 \ 



T.Hao Tử TH. TUẾ 

Thìn Mão 

Dần Sửu 

PBINH Đổi Long Đức 

PHU 

TỬ 

TÀI 

ÁCH Sử 

Cự MÔN (QUYỀN) 

VŨ KHÚC 

THIÊN ĐỒNG 

THIÊN PHỦ 

THÁI DƯƠNG 

THAM LANG 

THÁI ÂM 

HỎA TINH 

Ân Quang 

HÌNH 

Th. giải 

Địa Giải 


ĐỊA KIẾP 

Thiên Quí 

Bát Tọa 


ĐẨU QUÂN 

ĐÀO HOA 

75 

LƯU HÀ 

Quả Tú 

HỒNG LOAN 

Thiên Thọ 


K. DƯƠNG 

LỘC TỒN Th. đức 

ĐÀ LA 


Lực sĩ Suy KHÁCH 

Bác Sĩ Vượng p. đức 

Q. Phủ Quan Hổ 

Tg. Long Bệnh Tr. Phù 




Thiên thọ thì lại hóa ra 

mắc bệnh hiểm nghèo, 

mắc nợ bệnh tật (Thiên thọ) Vào năm Kỷ Mão, 


1999, tiểu hạn đi vào cung Sửu gặp Vũ tham, Thiên hình hãm địa, Địa kiếp, ngộ Triệt, Cô Quả, 
Đẩu quân, đương số lâm bịnh nặng bị mổ cắt bỏ túi mật, hao tài tốn của, gây nên bởi Thiên hình, 
Địa kiếp hãm địa, còn may có Triệt nên cũng qua khỏi. 


14. Cung Phu có Cự Nhật, Hóa Quyền, lấy chồng là người tử tế có địa vị, học thức cao. 


6. Lá sôT phá sản 

Âm dương lạc hãm cung Mệnh 
Thiên cơ ngộ Hỏa Linh cung Tài 
Địa kiếp, Thiên hình cung tiểu hạn 













TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


246 


Người Nam, tuổi Mậu Tí, sinh tháng 1 ngày 4, giờ Tuất. 

Dương Nam 
Mệnh : Tích lịch Hỏa 
Cục : Thổ ngũ Cục 
Mệnh đóng cung tại Thìn 
Giải đoán 

1. Người dương nam Can Mậu (Thổ) khắc chi Tí (Thủy), gốc phá ngọn, không được hưởng phúc 
lâu dài. 

2. Mệnh dương đóng cung âm tại Thìn, không đắc chính là dấu hiệu ra đời sẽ gặp nhiều trở ngại 
vì không đúng chỗ của mình. 

3. Tử Phá đóng cung âm tại Thìn, không đắc chính là dấu hiệu ra đời sẽ gặp nhiều trở ngại vì 
không đúng chỗ của mình. 

3. Tử Phá đóng ở cung Tử tức ngộ Triệt là hình ảnh cả đời phải giao thiệp với giới làm ăn bạo tợn 
và vô ơn. 

4. Người tuổi Tí nằm trong tứ chính, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn lo giữ uy tín của mình. 

5. Mệnh đóng cung tại Thìn, phải cố gắng giành giật một chỗ đứng trong xã hội và phải khiêm 
nhường khéo léo để vươn lên vì đây là đất tối tăm hơn các cung khác. 

6. Mệnh giữ Thái âm hãm địa sinh Hóa Quyền, đã báo trước là có sự nghiệp nhưng chẳng bền, có 
quyền khi có tiền, tiền hết thì quyền cũng hết theo. 

Tả Hữu thủ Mệnh và chiếu Mệnh của người sinh tháng Giêng là người có tài năng chịu khó, nhất 
là Thiên tài cư Mệnh của người tuổi Tí, phải tự lập thân. 

Thân cư Tài bạch, tiền bạc là mối lo chính của cuộc đời mình. 

Tuổi thơ từ 5 - 14 tuổi là tuổi hưởng phúc cha mẹ nuôi dưỡng đầy đủ nhưng ăn họa cũng không 
được cao vì vận Đà la làm ngang trái, ở vào thời bế tắc (Mộ) đã sớm phải đi là tự lập (Tả Hữu) 

7. Cung Quan lộc giữ Đồng Lương, Tang Hổ cũng là cách đẹp, nhưng ngộ Song Hao thì Đồng 
Lương Song Hao hợp lại thành cách hoán cải bất thường, đi làm nơi công quyền cũng chẳng lâu 
bền. 

8. Cung Tài bạch, giữ Thái tuế là dấu hiệu báo trước chắc chắn sẽ có kiện tụng vì tiền sẽ có tranh 
chấp lớn lao và đi đến phá sản bởi cách Thiên cơ Hóa kỵ gặp Hỏa Linh đốt cháy ra tro. Hơn nữa 
Thiên thọ nằm cung Tài thì mắc nợ tiền bạc chẳng sai. 

9. Cung Phúc gặp Cự môn, Tuế phá, Thiên hư tuy có Tuần đóng cùng chẳng thoát khỏi sầu khổ vì 
Khốc Hư làm mang tiếng những ngày cuối đời. Tuổi thanh niên từ 25 - 34 đi vào cung Phúc đức 
có dịp làm ăn và có lộc tự nhiên vì ngộ Tuần. 

Tuổi nổi danh là 35 - 44, vừa mới phát đạt giàu có thì Thiên tướng ngộ Tuần đã ngăn bước tiến để 
đi vào vận 45 - 55 thì thay đổi hẳn cuộc sống tiền bạc bắt đầu tiêu ra, mất mát. Đến tiểu vận 1995 
năm Ât Hợi đi vào hạn Vũ Sát - Địa kiếp hãm địa thì táng gia bại sản may có Thiên hình đắc địa 
mới không mắc vòng lao lý, tù tội. 

10. Cung Điền Trạch ; Thiên tướng ngộ Tuần, gặp sao Dưỡng cũng không thoát khỏi bị tịch thu tài 
sản. 

11. Cung Tật ách: vô chính diệu, không có một chính tinh, trung tinh nào, không có nghĩa là 
không có bệnh tật, tai họa mà có nghĩa là cuối đời trắng tay. 

6. Lá số phá sản 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


247 


PHỤ 

PHÚC 

ĐIÊN 

QUAN 

LIÊM TRINH 

Cự MÔN 

THIÊN TƯỚNG 

THIÊN ĐỒNG 

THAM LANG (LỘC) 

TH KHỐC 

Tam Thai 

THIÊN LƯƠNG 

Nguyệt Dức 

THIÊN HƯ 

Bát Tọa 

Thiên giải 

KIẾP SÁT 

Thi Trù 

Địa giải 


15 

25 


45 

LƯU HÀ 


35 


Phá Toái 

KDƯƠNG 

THIÊN VIỆT 

VĂN TINH 

LÔCTỒN 

Lực Thai TUẾ PHÁT 

T.Long Dưỡng Lg. Đức 

T. hao SINH Hổ 

Bác Sĩ Tuyệt Tử phù 




MỆNH 

Mùi Thân 

Dậu Tuất 

NÔ Thường 

THÁI ÂM (QUYỀN) 



VŨ KHÚC 

TẢ PHỤ 



THÂTSÁT 



Hợi 

THIÊN HÌNH 

5 c 

rưasô'phá sản 


ĐỊA KIẾP 


VgửờiNỊAM 


55 

ĐÀ LA 




Long Trì 

Sinh năm Mậu Tí 


Thiên Hỷ 

Thiên Tài 

ThángL. 


ĐÀO HOA 

Q. Phủ Mộ Q. Phù 

Ngày 4 \ 


Thiên đức 


Giờ Tuất 


Tg. Quân Dục p. Đức 

HUYNH 

Tỵ \ 

% 

DI Võng 

THIÊN PHỦ 

Dương Nam \ 


THÁI DƯƠNG 


Mệnh tích lịch Hỏa \ 


HỮU BẬT (KHOA) 

HỒNG LOAN 

Cục Thổ 5 Cục N. 


Giải thần 

Thiên quan 



Quả Tú 

Thiên phúc 



ĐẨU QUÂN 

115 



65 

p Binh Tử Th. Âm 

Thìn Mão 

Dần Sửu 

ĐƯỜNG PHÙ 




Phượng Các 




Tấu Đổi KHÁCH 

PHỤ 

TỬ 

TÀI (THÂN) 

ÁCH Sử 

VĂN KHÚC 

TỬ VI 

THIÊN Cơ (KỴ) 


Ân quang 

PHÁ QUÂN 

VĂN XƯƠNG 



Quốc ấn 

Thiên Quí 


Cô Thần 

RIÊU Y 

HỎA LINH 


105 

ĐỊA KHÔNG 

Phong Cáo 85 

75 

TH.MÃ 

TH. KHÔI 95 

Thiên Tho 



Th. dương 

Hỷ Vượng TH. TUẾ 



B.Phù Suy T. KHÔNG 


Phi Quan Tr. Phủ 

Đ. HAO Bệnh TANG 
















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


248 


13 


so ĐÔI TUỔI 


Tử vi dựa trên Âm Dương Ngũ hành làm nền tảng để đưa ra lý thuyết nhân quả. Xưa nay người 
Đông phương có thói quen so đôi tuổi nam nữ để dự đoán hôn nhân tốt xấu thế nào. 

Có nhiều trường phái khác nhau trong cách tính tuổi để dự đoán tương lai, đúng sai còn tuỳ thuộc 
nhiều yếu tố. 

Chúng ta không nên quyết đoán số phận người khác bằng sự hiểu biết hạn chế và phiến diện của 
mình. Nhiều khi chỉ vì một lời phán vu vơ không căn cứ của "người thầy" mà dẫn đến hậu quả 
thảm khốc cho kẻ cả tin. 

1. So đôi tuổi theo Ngữ hành đơn giản: 

Người tuổi Giáp lấy người tuổi nào thì tốt? Người tuổi Ât lấy người tuổi nào thì xấu? 

Giáp thuộc Mộc lấy Ât cũng thuộc Mộc là xấu hay tốt? 

Giáp thuộc Mộc lấy Bính thuộc Hỏa là xấu hay tốt? 

Khái niệm tương sinh tương khắc trong Tử vi áp dụng vào so đội tuổi cũng chỉ là một khía cạnh 
hướng dẫn, không có nghĩa là quyết định. 

Nếu chúng ta tin vào một quan điểm nào thì thấy nó quan trọng vô cùng, nếu không tin thì lại 
thấy như không có. 

Lý luận trong Toán học là thuấn lý (rational) dễ chấp nhận nhưng chỉ giải quyết được phần Lý 
(reason) không giải quyết được phần Tĩnh, tình ở đây là trực giác (intuition). 

Theo quan điểm Triết học Đông phương, lý luận thì dễ sai, chỉ có trực giác mới là chính xác. 

Dựa vào con sô" để sắp đặt vật chất và hợp lý, dựa vào con số để sắp xếp tình cảm thì e rằng khó 
vậy. 

Nhưng có còn hơn không. 

Dựa vào Ngũ hành để luận đoán, là dựa vào thường nghiệm, chưa chứng minh được rõ ràng thì 
cũng chỉ nên coi đó là những lời hướng dẫn. 

Để luận đoán thêm phần chính xác, chúng tôi đi sâu vào chi tiết bằng biểu tượng của các hành. 

2. So đôi tuổi chi tiết qua biểu tượng của các hành. 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


249 


Theo nguyên tắc Ngũ hành sinh khắc : 

Sinh thì tốt 
Khắc thì xấu 

Nhưng người có hành sinh nhập thì có lợi hơn là sinh xuất, người có hành khắc xuất thì có lợi là 
khắc nhập. 

Tuy nhiên hành sinh phải đủ mạnh mới có tác dụng, hành khắc quá yếu thì cũng chẳng gây tai 
họa bao nhiêu. 

Chồng mạng Kim khắc vợ mạng Mộc, Kim Khắc Mộc, nói chung thì không tốt. Nhưng xét kỹ hơn, 
chi tiết hơn thì có nhiều trường hợp đáng lưu tâm. 

Thí dụ về tương khắc : 

Chồng là Kiếm phong Kim, khắc vợ là Dương liễu Mộc thì thật đáng ngại vì đây là hình ảnh cây 
kiếm chém vào cây liễu, cây phải đổ. 

Nhưng nếu chồng là Thoa xuyến kim, vàng đồ trang sức, mà khắc vợ là Tùng bách mộc thì liệu 
một đôi bông tai bằng vàng có thể chặt ngã một cây Tùng cổ thụ được không? 

Cho nên đi sâu vào chi tiết các hành mới thấy hơp lý và cái vô lý trong viẽc áy dung phiến diên 

qui tắc Nsũ hành nhiều khi gây đổ vỡ tang thương. 

Thí dụ về tương sinh : 

Chồng mạng Kim, vợ mạng Thủy, Kim sinh Thủy. 

Nếu là Sa trung kim và Đại khuê Thủy, vàng trong cát nằm sâu dưới nước suối lớn thì đẹp biết 
bao. 

Nhưng nếu chồng là Bạch lạp kim, vợ là Đại hải Thủy, thì vàng trong nến mà sinh cho nước biển 
lớn thì phỏng được ích gì không? 

Cho nên đừng sợ chuyện sinh khắc Ngũ hành. Nhiều khi khắc lại đẹp hơn sinh như những trường 
hợp nêu trên, cần tra cứu ý nghĩa chi tiết của các hành trong bảng Lục thập Hoa Giáp (trang 17 
về Tuổi và Hành) để rộng đường suy luận, để đủ sáng suốt quyết định sau khi nghe các thầy 
hướng dẫn về đôi tuổi. 

Sau đây chúng tôi xin tóm tắt cách so đôi tuổi chi tiết theo Ngũ hành 

a. Tuổi tương sinh : 

Hành của Mệnh đôi tuổi sinh ra nhau, thì sự kết hợp vui vẻ hạnh phúc, nhiều hay ít còn tùy thuộc 
vào tính chất cụ thể của mỗi hành. 

1. Mạng Kim 

- Tuổi Giáp Tí Hải trung Kim 

- Tuổi Ất Sửu Vàng dưới biển 


- Tuổi Nhâm Thân 


Kiếm phong Kim 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


250 


- Tuổi Quí Dậu 

Vàng bọc mũi kiếm 

- Tuổi Canh Thìn 

- Tuôi Tân Tỵ 

Bạch lạp Kim 

Vàng trong nến trắng 

- Tuổi Giáp Ngọ 

- Tuổi Quí Mão 

Kim bạc Kim 

Vàng mạ kim loại 

- Tuổi Canh Tuất 

- Tuổi Tân Hợi 

Thoa xuyến Kim 

Vàng đồ trang sức 

- Tuổi Giáp Ngọ 

- Tuổi Ất Mùi 

2. Mạng Thủy 

Sa trung Kim 

Vàng trong cát 

- Tuổi Bính Tí 

- Tuổi Đinh Sửu 

Giản hạ Thủy 

Nước dưới khe 

- Tuổi Giáp Thân 

- Tuổi Ất Dậu 

Tuyền trung Thủy 

Nước dưới suôi 

- Tuổi Nhâm Thìn 

- Tuổi Quí Tỵ 

Trường lưu Thủy 

Nước sông lớn 

- Tuổi Bính Ngọ 

- Tuổi Đinh Mùi 

Thiên hà Thủy 

Nước sông trên trời (Mưa lớn) 

- Tuổi Giáp Dần 

- Tuổi Ất Mão 

Đại khê Thủy 

Nước khe lớn 

- Tuổi Nhâm Tuất 

- Tuổi Quí Hợi 

Đại hải Thủy 

Nước biển lớn 

Kim sinh Thủy 

Kim là vàng, có nhiều loại: 
a) Vàng dưới biển, kết hợp với: 



- Nước biển lổn, là hình ảnh kết hợp to lớn, hùng vĩ giữa đôi bên, tượng trưng cho sự phồn thịnh 
lớn lao. 

- Nước sông trên trời, cũng là một kết hợp lớn, nhưng phải chờ một thời gian chung sống có hiệu 
quả, ví như phải chờ trời mưa lớn. 

- Nước dưới khe. 

- Nước trong hốc mũi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


251 


- Nước dưới suối. 

- Nước sông lớn. 

cũng là những sự kết hợp đầm ấm vui vẻ nhưng phải chờ đợi kiên trì, lâu rồi sẽ được hưởng ví 
như nước chảy từ khe sông rồi mới trở về biển. 

Vàng bọc mũi kiếm 

thì ít ỏi, chỉ để tô điểm cây kiếm cho thêm phần quí phái, chẳng có liên quan đến các mạng Thủy 
là bao! 

Kết hợp này e là hình thức lễ nghi bề ngoài. 

c) Vàng trong nến trắng 
lại càng hi hữu (hiếm có). 

Kết hợp này là hình ảnh tượng trưng quí tộc. 

d) Vàng lẫn trong cát 

Đãi cát lấy vàng, là hình ảnh chịu thương chịu khó. 

Kết hợp với: 

- Nước dưới khe 

- Nước dưới suối 

- Nước trong hốc núi 

- Nước dưới sông lớn 

Quả là kỳ công vất vả nhưng đáng quí, thành đạt chậm nhưng bền vững. 

e) Vàng mạ kim loại 

Là vàng dát mỏng mạ lên kim loại. 

Kết hợp với mạng Thủy nào cũng được, mục đích là làm đẹp không có thực chất. 

f) Vàng trong đồ trang sức 

Chỉ là kim loại quí để trang sức làm đẹp lòng nhau. 

Kết hợp với mạng Thủy nào cũng là làm đẹp, trang sức cho nhau. 


3. Mạng Mộc 


- Tuổi Mậu Thìn 

- Tuổi Kỷ Tỵ 

Đại lâm Mộc 

Cây gỗ lớn trong rừng 

- Tuổi Nhâm Ngọ 

- Tuổi Quí Mùi 

Dương liễu Mộc 

Gỗ trong cây liễu 

- Tuổi Canh Dần 

- Tuổi Tân Mão 

Tùng Bách Mộc 

Gỗ cây Tùng Bách 

- Tuổi Mậu Tuất 

- Tuổi Kỷ Hợi 

Bình địa Mộc 

Cây gỗ ở đồng bằng 

- Tuổi Nhâm Tí 

Tang đố Mộc 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


252 


Tuổi Quí Sửu 

Tuổi Canh Thân 
Tuổi Tân Dậu 


Gỗ trong cây dâu 

Thạch lựu Mộc 
Gỗ trong cây lựu 


a) Nước trong khe 
Nước dưới suôi 

Nước trong hốc núi (khe lớn) 

Kết hợp với: 

- Cây gỗ lớn trong rừng 

- Cây liễu 

- Cây dâu 

- Cây lựu 

Đều là kết hợp hài hòa, nuôi dưỡng cây cho xanh tốt, là hình ảnh kết hợp nhẹ nhàng hòa thuận. 

b) Nước sông trên trời 

- Cũng tốt cho cây cối. 

- Là sự kết hợp lổn lao nhưng cũng dễ làm hư cây nhỏ như cây liễu, cây dâu, cây lựu. 

- Là hình ảnh kết hợp có đụng chạm nhiều lúc phũ phàng. 

c) Nước biển lớn 

thì chẳng giúp ích bao nhiêu cho các cây ở đồng bằng, đây là sự kết hợp có hình thức phong cảnh 
hữu tình. 


4. Mạng Hỏa 


- Tuổi Bính Dần 

Lư trung Hỏa 

- Tuổi Đinh Mão 

Lửa trong lò 

- Tuổi Giáp Tuất 

Sơn đầu Hỏa 

- Tuổi Ất Hợi 

Lửa đầu núi 

- Tuồi Mậu Tí 

Tích lịch Hỏa 

- Tuổi Kỷ Sửu 

Lửa sấm sét 

- Tuổi Bính Thân 

Sơn hạ Hỏa 

- Tuổi Đinh Dậu 

Lửa dưới chân núi (khí đất) 

- Tuổi Giáp Thìn 

Phú đăng Hỏa 

- Tuổi Ất Tỵ 

Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 

- Tuổi Mậu Ngọ 

Thiên thượng Hỏa 

- Tuổi Kỷ MÙI 

Lửa trên trời (lửa mặt trời) 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


253 


Mộc dưỡng Hỏa 

a) Gỗ cây lớn trong rừng 

- Gỗ cây dâu 

- Gỗ cây lựu 

- Gỗ cây liễu 

- Gỗ cây ở đồng bằng 

đều có thể dùng nhóm lò, kết hợp với 

- Lửa trong lò 

- Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 

là kết hợp hữu ích cho đôi bên, mang lại ánh sáng cho nhau. 

Nhưng chẳng có lợi ích gì cho : 

- Lửa sấm sét 

- Lửa mặt trời 
May ra còn có ích cho : 

- Lửa đầu núi 

- Lửa chân núi 

để đốt lửa trại sưởi ấm lóng khách tha phương, là hình ảnh kết hợp đôi bên nơi xa quê nhớ nhà. 


5. Mạng Thổ 


- Tuổi Canh Ngọ 

Lộ Bàng Thổ 

- Tuổi Tân Mùi 

Đất giữa đường 

- Tuổi Mậu Dần 

Thành đầu Thổ 

- Tuổi Kỷ Mão 

Đất mặt thành (lỗ châu mai) 

- Tuổi Bính Tuất 

Ốc thượng Thổ 

- Tuổi Đinh Hợi 

Đất (cát bụi) trên nóc nhà 

- Tuổi Canh Tí 

Bích thượng Thổ 

- Tuổi Tân Sửu 

Đất trên vách tường 

- Tuổi Mậu Thân 

Đại dịch Thổ 

- Tuổi Kỷ Dậu 

Đất đồng bằng lớn (trảng) 

- Tuổi Bính Thìn 

Sa trung Thổ 

- Tuổi Đinh Tỵ 

Đất lẫn trong cát 

Hỏa sinh Thổ 



a) Lửa mặt trời 
kết hợp với: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


254 


- Đất giữa đường 

- Đất đồng bằng lớn 

là sự kết hợp hữu ích, làm khô rắn đất, là hình ảnh kết hợp mang lại hạnh phúc lâu bền cho nhau. 

b) Lửa sấm sét 

thì quá dữ dằn và phát ra tùy lúc, làm rung chuyển lắng đọng vàng trong đất, làm sạch bụi bẩn. 
kết hợp với: 

- Đất đồng bằng 

- Đất giữa đường. 

Có lẽ có lợi về mặt lâu dài tạo được tĩnh điện, là hình ảnh tạo dựng vốn liếng cho con cháu. 

Kết hợp với: 

- Đất trên mặt thành. 

- Đất trên vách tướng. 

Có lẽ chỉ để rũ sạch bụi bám là hình ảnh sửa sang tư cách cho nhau nhiều hơn là giàu cho nhau. 

c) Lửa trong lò 

Kết hợp với mạng Thổ nào cũng là ít ỏi, là hình ảnh sưởi ấm lòng nhau, ví như cơm lành canh 
ngọt. 

d) Lửa trong lò 

Lửa chân núi. 

Lửa ngọn đèn lớn. 

Kết hợp với mạng Thổ nào cũng chỉ đủ soi sáng đường đi cho nhau, là hình ảnh chung sống hòa 
bình. 

b. Tuổi tương khắc: 

Kim khắc Mộc 

Kim có sắc bén mới chặt được cây gỗ, hoặc để phá bỏ, hoặc làm thành vật dụng để dùng. 

a) Vàng bọc mũi kiếm 

Có thể chặt được các cây nhỏ. 

Kết hợp với: 

Gỗ cây liễu 
Gỗ cây lựu 
Gỗ cây dâu 

Có thể gây xích mích, đổ vỡ đau lòng. 

Nhưng vàng bọc mũi kiếm chỉ dùng để khắc lên cây lớn những kỷ niệm yêu đương, nhắc nhở đau 
thương mà thôi. 

b) Vàng dưới biển 

Vàng trong nếu trắng 
Vàng trong cát 
Vàng đồ trang sức. 

Thì chẳng liên quan gì đến cây gỗ (mạng Mộc) cả. 

c) Vàng mạ kim khí 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


255 


thì chẳng làm hại cây gỗ nào cả, nhiều khi còn dùng để sơn son thếp vàng tô điểm cho mạng 
Mộc có bề ngoài sung túc hơn. 

Thủy khắc Hỏa 

a) Nước dưới khe 

Nước dưới suối 

Nước trong hốc núi (khe lớn) 

Kết hợp với: 

Lửa trong lò 

Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 

Lửa dưới chân núi 

Cũng chẳng gây tai họa gì lớn lao mà nhiều khi còn giúp cho kẻ tha hương có đủ lửa đun ly nước 
suôi uống cho ấm lòng, là hình ảnh đụng chạm dễ thương. 

b) Nước sông lớn trên trời (mưa lớn) 

Kết hợp với 

Lửa trong lò. 

Lửa ngọn đèn lớn (đuốc). 

Lửa đầu núi. 

Lửa chân núi. 

mới làm tắt bếp, tắt đèn chiếu sáng cần thiết cho lứa đôi, khiến phải sống trong tối tăm, khó 
khăn. 

c) Nước sông lớn 

Nước biển lớn. 

Kết hợp với các mạng Hỏa đều là nguy hiểm, nước sông dâng cao, nước biển tràn vào bờ đều có 
nguy cơ lụt lội làm tắt bếp lửa, đèn soi, là hình ảnh đáng ngại của sự tranh chấp, bắt nạt lẫn nhau, 
có thể đi đến tan vỡ. 

Thổ khắc Thủy 

a) Đất giữa đường 

- Đất đồng bằng lớn (trảng) 

- Đất lẫn trong cát 
Kết hợp với: 

Nước dưới khe 
Nước dưới suối 
Nước hốc núi 
Nước sông lớn 

có thể làm khô cạn suôi, khe, hốc núi làm hẹp lòng sông lớn, là hình ảnh gây trở ngại cho nhau 
trong cuộc sống chung, có thể dẫn đến khô cạn hạnh phúc lứa đôi. 

b) Đất trên mặt thành 

Đất trên nóc nhà 

- Đất trên vách tường. 

thì hút nước có là bao, họa chăng chỉ làm rêu mốc bám đầy, là hình ảnh cuộc sống chung dễ trở 
nên cũ kỹ, tẻ nhạt mà thôi. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


256 


c. Tuổi tương hòa 

là hai tuổi có mạng hành giống nhau như Kim với Kim, Mộc với Mộc. 

Hòa thì có thể tót có thể xấu 

1. Mạng Kim kếp hợp mạng Kim 

a) Vàng dưới biển 
kết hợp với: 

Vàng trong cát 

là sự kết hợp tốt đẹp, cát chảy ra biển, lắng vàng xuống đáy, là hình ảnh cộng sinh hòa hợp làm 
giàu. 

b) Vàng mạ kim loại 
kết hợp với 

Vàng đồ trang sức 

là sự kết hợp phô trương bề ngoài, giàu sang ngoài mặt, nặng về hình thức 
kết hợp với: 

Vàng trong nếu trắng. 

là hình ảnh hai giới quí tộc kết thân, để giữ vẻ giấu rách giữ lấy lề, thực sự có thể là không giàu 
được, đồng sàng dị mộng có thể là đây! 

Ngoài ra thì các mạng Kim khác kết hợp với nhau thì chẳng hay cũng chẳng dỡ. Đừng sợ câu 
quyết người xưa bịa đặt: “Lưỡng kim kim thuyết” (hai Kim chập nhau thì hao mòn!), ví như vàng 
trong cát làm sao lại hại được vàng bọc mũi kiếm (?) 

2. Mạng Thủy kết hợp mạng Thủy 

a) Nước chảy dưới khe hợp với: 

Nước dưới suối 
Nước trong hốc núi (khe lớn) 
thì thành con thác lớn, là hình ảnh kết hợp phồng thịch. 

b) Nước dưới khe: 

Nước trong hốc núi. 

Nước dưới suối. 

kết hợp với nước sông lớn thì giàu sang lớn. 

c) Nước song trên trời (mưa lớn) 
kết hợp với: 

Nược biển lớn 

thì lụt lội to, là hình ảnh hai bên đều quá mạnh mẽ về tiền của và danh vọng, dễ đi đến giành giựt 
quyền hành lẫn nhau, như tức nước vỡ bờ! Cái gì thái quá đều là nguy hiểm. 

Ngoài ra các mạng Thủy khác kếp hợp lẫn nhau đều là tốt cả. 

Cậu quyết: “ Lưỡng Thủy đại hải” 

(hai sông gộp thành biển lớn) là có lý vậy. 


3. Mạng Mộc kết hợp mạng Mộc 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


257 


Nhiều cây cây gỗ nhỏ gom lại thành rừng lớn tượng trưng sự phồn thịnh. 

a) Gỗ cây liễu 

Gỗ cây dâu 
Gỗ cây lựu 

Kết hợp với nhau đều tốt đẹp, tạo thêm sức mạnh, là hình ảnh giàu sang, phú quí. 

b) Gỗ cây đồng bằng 

Gỗ cây Tùng Bách 
Gỗ cây lổn trong rừng. 

Kết hợp với nhau đều tốt đẹp, tạo thêm sức mạnh, là hình ảnh giàu sang, phú quí. 

Câu quyết người xưa vẫn nói: 

“Lưỡng Mộc thành lâm” (Hai cây gom làm thành rừng) ở đây lại đúng vậy. 

Nhưng cây nhỏ chẳng nên sống gần cây cổ thụ, vì sẽ bị cây lớn giành hết màu mỡ của đất, tranh 
hết ánh sáng mặt trời, cho nên sẽ èo ọt lụi tàn. 

c) Gỗ cây liễu 

Gỗ cây dâu 
Gỗ cây lựu 

Chẳng nên sống chung với: 

Gỗ cây Tùng Bách 
Gỗ cây lớn trong rừng. 

Kết hợp với nhau, e rằng cây nhỏ sẽ bị dẹt đi, là hình ảnh lứa đôi mất cân xứng, một kẻ ngày lớn 
mạnh, kẻ kia dần dần lụi tàn 

d) Gỗ cây đồng bằng 

thì kết hợp với cây lớn, cây nhỏ đều tốt cả, có nghĩa là thích hợp với bất cứ mạng Mộc nào. 

4. Mạng Hỏa kết hợp mạng Hỏa 

a) Lửa đầu núi 
kết hợp với: 

Lửa chân núi 

là sự kết hợp bình đẳng, môn đăng hậu đối, gia đạo bình yên, sưởi ấm lòng nhau. 

b) Lửa trong lò 
kết hợp với 

Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 

cũng là sự kết hợp hài hòa, tỏa sáng, sưởi ấm gia đình, là hình ảnh lứa đôi hòa thuận xây đắp 
cùng nhau. 

c) Lửa sấm sét. 

Kết hợp với 

Lửa mặt trời 

là sự kết hợp bên giàu sang lớn, nhưng đổ vỡ cũng lớn, nếu hai bên cung muốn tỏ ra hơn người. 
Câu quyết: “ Lưỡng Hỏa thành viêm” (hai nguồn lửa kết thành đám cháy lớn) ở đây cũng có lý 
vậy. 

d) Lửa sấm sét 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


258 


kết hợp với 
Lửa đầu núi 
Lửa chân núi 

Cũng là kết hợp hữu ích, là hình ảnh của người mạnh ra tay nâng đỡ kẻ yếu để gánh vác chung 
việc gia đình. 

e) Lửa trên trời (lửa mặt trời) 

thì kết hợp với dạng lửa nào mạng Hỏa nào cũng là ích cả, ngoại trừ với Lửa ngọn đèn lớn thì làm 
phai mờ ánh sáng của bó đuốc nhưng vẫn không sao! 

5. Mạng Thổ kết hợp mạng Thổ 
Đất thì cần dầy dặn mới có màu mỡ 
Người có rắn chắc mới có sức khỏe 

a) Đất trên mặt thành 

Đất trên nóc nhà 

- Đất trên vách tường 

- Đất lẫn trong cát 

Là 4 dạng đất mỏng manh không có màu mỡ, có kết hợp với nhau cũng chẳng đủ xây nổi một mái 
nhà là hình ảnh kết hợp nghèo nàn, có đi với các mạng Thổ khác cũng chẳng giúp được ích gì. 

b) Đất đồng bằng lớn 

- Đất giữa đường 

là có chiều dày, giúp ích cho người qua lại, nuôi dưỡng cho cây mọc cao. 

Hai loại đất này kết hợp với nhau là hình ảnh giàu sang bền vững, lợi ích thực tiễn lâu dài. 

Câu quyết: “ Lưỡng Thổ thành sơn” (Hai mô đất lớn gộp thành núi cao cũng có lý vậy). 

Ngoài ra, đất giữa đường và đất đồng bằng có kết hợp với các dạng khác cũng chẳng có tác dụng 
gì- 

Đất trên vách tường 

- Đất lẫn trong cát 

Là 4 dạng đất mỏng manh không có màu mỡ, có kết hợp với nhau cũng chẳng đủ xây nổi một mái 
nhà là hình ảnh kết hợp nghèo nàn, có đi với các mạng Thổ khác cũng chẳng giúp được ích gì. 

3. So đôi tuổi bằng Phương thức PHÁ, H0P, XUNG. 

Phá là làm khổ nhau 
Hợp là yêu thương nhau 
Xung là chông đối nhau 

Phá hợp Xung chỉ có ý nghĩa chung thế thôi, chứ kết hợp chẳng gây tai hại hoặc chết chóc cả. 

Chúng tôi đạt ký hiệu 

_X_là phá 

= = = = = = = = = = = là hợp 








TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


259 


< > là xung 

cho dẽ xem đôi tuổi. 

Công thức căn bản: 

^^Bhá Mậu 

Giá p. ~ Hợp Kỷ 

Xung Canh 

Có nghĩa là người nam tuổi Giáp 
làm khổ người nữ tuổi Mậu, 
yêu thương người nữ tuổi Kỷ, 
chống đôi người nữ tuổi Canh. 

Ngoài ra người nam tuổi Giáp lấy người nữ tuổi nào khác thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. 



1. Nam 

Nữ 


Giáp = 

Kỷ 


Ất 

'-""---^Canh 


Bính 

Tân 


Đinh 

Nhâm 


Mậu 

Quí 


2. Nam 

Nữ 


aW- 

Canh 

t 

Bính 

>Tân 


Đinh 

Nhâm 


Mậu 

Quí 


-Kỷ 

Giáp' 


3. Nam 

Nữ 


Bính^-- - 

Tân 


Đinh 

^ Nhâm 


Mậu 

Quí 


Kỷ 

Giáp 


c anh 

Ất 


4. Nam 

Nữ 





—jjinn%y = 

-iNnam 


Mậu 

>Quí 

c 

Kỷ 

Giáp 


Canh 

Ất 
























TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


260 


Tân 

Bích 

5. Nam 

Nữ 

Mâu^- 

-Quí 

Kỷ . 

Xìiáp 

Canh 

Ất 

Tân 

Bính 

Nhâm 

Đinh 

6. Nam 

Nữ 

Kỷ <. 

Giáp 

Canh 

^Ất 

Tân 

Bính 

Nhâm 

Đinh 

Quí 

Mậu 

7. Nam 

Nữ 

—Cantk^ — - - 

= = = = At 

Tân 

^Bính 

Nhâm 

Đinh 

Quí 

Mậu 

—Giáp 

Kỷ 

8. Nam 

Nữ 


p 

lan •••—— 

-Dinn 

Nhâm 

>Đinh 

Quí 

Mậu 

Giáp 

Kỷ 

Ất 

Canh 

9. Nam 

Nữ 

NhârỉC - .... 

-Đinh 

Quí 

>Mậu 

Giáp 

Kỷ 

Ất 

Canh 

Bính 

Tân 

10. Nam 

Nữ 

Quí < : - 

Mâu 

Giáp 

.>Kỷ 





































TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


261 


Ất 

Canh 

Bính 

Tân 

Đinh 

Nhâm 



CÁCH TÍNH TUỔI 


I. BIẾT NĂM SINH, TÌM TUổI: 

9 

l.Sinh năm At Mão thì bao nhiêu tuôỉ? 

Trả lời: Muốn tính tuổi 

a. Phải học đọc ngược 10 can, nhớ cho thật thuộc lòng : Quí, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, 
Bính, Ất, Giáp. 

b. Phải thuộc cách bấm trên bàn tay trái như sau : ngấn cuối ngón trỏ là cung Dần, tiếp là Mão, 
Thìn, Tỵ (đầu ngón trỏ), cung Ngọ ở đầu ngón giữa, Mùi ở đầu ngón tư, Thân đầu ngón út, Dậu 
ngấn thứ nhì ngón út, xuống đến Tuất, Hợi là hai ngấn tiếp theo ngón út, tiếp đến Tí, Sửu hai 
ngấn cuối của hai ngón tư và ngón giữa (xem hình bàn tay). 

c. Phải tập bấm thật nhiều lần cho quen. 

9 / t 9 V ^ _ 

Nay tìm tuối của người At Mão. Bâm vào cung Ngọ 0 đâu ngón giữa tượng trưng cho năm Nhâm 
Ngọ (thí dụ năm nay Nhâm Ngọ) nói Nhâm, một Rồi đi ngược chiều Tân, hai, Canh ba, Kỷ bôn, 
Mậu, năm, Đinh, sáu, Bính, bẩy, Ât, tám. Tới Ât, ta có Ât Hợi, nói Ât Hợi tám tuổi. (Coi Ât Hợi 
trên bàn tay) 

HÌNH TRANG 482 

Ât Hợi là 8 tuổi, 8 là số lẻ của người Ât Mão. Chú ý phải tập trên bàn tay nếu không dùng bàn 
tay sẽ lúng túng không tính được Ât Hợi, không biết Ât Hợi ở đâu, mà tại sao Ât Hợi lại là 8 tuổi. 
Kể từ Ât Hợi đếm nhảy theo chiều thuân , (hồi nẫy ta đếm theo chiều nghịch để tìm Ât Hợi) cách 
một cung tới Sửu, nói Ât Sửu 18. Đếm nhẩy một cung nữa tới Mão, nói Ât Mão 28, vậy tuổi Ât 
Mão năm Nhâm Ngọ là 28. 

Nhớ : 

- Đếm nhẩy cách một cung theo chiều thuận. 

- Mỗi lần đếm nhẩy cách một cung là 10 năm. 

1.Người sinh năm Giáp Ngọ bao nhiêu tuổi? 









TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


262 


Trả lời:Thí dụ năm nay là năm Nhâm Ngọ, bấm vào cung Ngọ, nói Nhâm Ngọ, một tuổi. Bấm 
ngược chiều Tân. Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ât, Giáp và nói hai, ba, bôn, năm, sáu, bẩy, tám, 
chín, ta có Giáp ở cung Tuất nói Giáp Tuất, 9 tuổi. Kể từ tám, chín, ta có Giáp Tuất, nói Giáp 
Tuất 9 tuổi. Từ Giáp Tuất, đếm nhẩy theo chiều thuận một cung tới Giáp Tí, nói Giáp Tí 19, đếm 
nhẩy một cung nữa tới Giáp Thìn nói Giáp Thìn 39, đếm nhẩy một lần nữa, có Giáp Ngọ nói Giáp 
Ngọ 49. 

Vậy tuổi Giáp Ngọ là 49 

1.Người tuổi Bính Thìn bao nhiêu tuổi: 

Trả lời: 

Thí dụ năm nay vẫn là Nhâm Ngọ, bấm cung Ngọ nói một, bấm nghịch các cung Tân, Canh, Kỷ, 
Mậu, Đinh, Bính nói 2, 3, 4, 5, 6, 7, gặp Bính ở cung Tí: nói Bính 7 tuổi. 

Từ Tí nhẩy một cung theo chiều thuận, nói Bính Dần 17, nhẩy thêm một cung, nói Bính Thìn 27 
Vậy tuổi Bính Thìn là 27 tuổi. 

II. BIẾT TUỔI, TÌM NĂM SINH: 

Hỏi: Người 43 tuổi sinh năm nào? 

Trả lời: 

Ta vẫn thí dụ Nhâm Ngọ là một tuổi, tính ngược trở lại thấy Tân Tỵ hai tuổi, Canh Thìn ba tuổi, 
người 43 tuổi này có số tuổi lẻ là 3 tất phải tuổi Thìn. Đếm theo chiều thuận và nhẩy một cung từ 
cung Canh Thìn ta có Canh Ngọ, 13, nhẩy một cung nữa, ta có Canh Thân 23, đếm nhẩy một lần 
nữa, ta có Canh Tuất 33, ta lại đếm một lần nữa, có Canh Tí 43. 

Người 43 tuổi, số lẻ của tuổi là ba, tất phải tuổi Canh Tí. 


l.HỎỈ: Người 50 tuổi thì tuổi gì? 

Trả lời: 

Tuổi 50 có số tuổi lẻ là 0. Năm nay Nhâm Ngọ 1 tuổi, vậy năm 0 tuổi là năm sau Nhâm Ngọ một 
năm tức Quí Mùi. 

Từ Quí Mùi, 0 tuổi, đếm nhẩy một cung có Quí Dậu 10 tuổi, nhẩy thêm một cung có Quí Sửu 30, 
nhẩy thêm lần nữa có Quí Mão 40, nhẩy thêm lần nữa có Quí Tỵ 50. Vậy người 50 tuổi năm sinh 
là Quí Tỵ 

Cũng có thể tính theo cách 2, lấy số lẻ của tuổi 50 là số 10, nếu năm nay là năm Nhâm Ngọ, 
người 10 tuổi là Quí Dậu. Từ Quí Dậu, nhẩy cách một cung có Quí Hợi 20, nhẩy thêm một lần nữa 
có Quí Sửu 30, thêm một lần nữa có Quí Mão 40, nhẩy thêm một lần nữa có Quí Tỵ 50. Quí Tỵ là 
năm sinh của người tuổi 50. 

Hỏi: Người 75 tuổi, tuổi gì? 

Trả lời: 

Thí dụ năm nay Mậu Dần, một tuổi. Đếm ngược Đinh, Bính, Ât, 1, 2, 3, 4, 5, Giáp ta được Giáp 
Tuất. Nói Giáp Tuất 5 tuổi. Nhảy cách theo chiều thuận một cung có Giáp Tí 15. Giáp Tí dưới là 
15, nhưng Giáp Tí trên là 60 + 15 = 75. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


263 


Vậy người tuổi 75, sinh năm Giáp Tí trên. 

Muốn tính tuổi cho mau cần nhiều thực tập. Nhớ tính trên bàn tay trái cho quen, tránh không dùng 
giấy bút. Nhớ đọc ngược hàng Can cho nhật thuần. Và đếm nhảy theo chiều thuận, mỗi lần nhảy 
là 10 năm. 


B 

CHỌN NGÀY 


ri _ _ _ _ __.„ _... _ I:i . . .. „ ,., v 

nước ta, cho tới nay việc chọn ngày vân cón dựa vào các sách lịch toán gọi là Hoàng Lịch từ 

Trung Hoa mang sang. Mỗi khi đi hỏi thầy ngày tốt xấu để khai trương cửa tiệm, du lịch, cưới hỏi, 
ta thường thấy các thầy giở Hoàng Lịch ra coi. 

Ngày xưa, ở Trung Hoa, các thuật sĩ dựa vào các phương pháp chọn ngày (gọi là Trạch cát) khó 
hiểu, đầy mê tín dị đoan để lừa bịp kiếm tiền. Dân chúng vẫn tin tưởng nơi họ ví cho rằng việc 
chọn ngày là “cầu lành lánh dữ”, trong khi cuộc sống con người còn nhiều bất trắc rủi ro. 

Ngày nay, thuyết Âm Dương Ngũ Hành trở thành cơ sở của phép chọn ngày, các nhà soạn lịch 
đều dựa vào đó để tính các ngày tốt xấu trong năm. 

Việc chọn ngày đôi khi tỏ ra cần thiết vì có nhiều ngày thực sự có ảnh hưởng đến tâm sinh lý con 
người. 

Có nhiều cách chọn ngày như theo Âm Dương Ngũ hành, theo Nhị thập bát tú, theo Thập nhị trực. 
Trong sách này chúng tôi dùng phép chọn ngày dựa trên lý thuyết Âm Dương theo sinh khắc Ngũ 
hành 

l.Lịch Ầm Dương và cấu trúc thời gian. 

Không gian và thời gian là những đối tượng chuyển động bất tận. Thời gian chuyển theo Tứ thời, 
luôn thay đổi theo Tiết, theo mùa. 

Vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời có một ngày xa nhất và một ngày gần nhất giữa hai hành 
tinh. Ngày gần nhau nhất là ngày Hạ chí, và ngày xa nhau nhất là ngày Đông chí. 

Một năm chia làm bôn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


264 


Giữa mùa Xuân là Xuân phân, Giữa mùa Thu là Thu phân. Từ đó thời tiết trong năm lập lại theo 
chu kỳ 24 Tiết, hết 24 Tiết là một Năm Mới lại bắt đầu. 

Gần như 15 ngày ta có một Tiết của khí hậu, đó là đơn vị thời gian. 

Các Tiết trong năm gồm: 

Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ 
Lập Hạ, Tiều mãn, Măng chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, 

Lập Thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, 

Lập Đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn. 

Mỗi Tiết có khí hậu đặc trưng của nó như măng mọc, tuyết rơi, mưa nhỏ, mưa lớn, lạnh ít, lạnh 
nhiều. Các Tiết phụ thuộc vào mặt trời. 

Lịch Âm Dương 

a. Lịch dương 

Thời gian tính theo vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365 ngày 25. Lịch này có gốc từ Ai 
Cập. Mỗi vòng quay là một năm. 

b. Lịch âm 

Thời gian tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Mỗi chu kỳ là 29.53 ngày được gọi 
là một tháng, như vậy năm Am lịch ít hơn Dương lịch 11 ngày và chỉ có 354 ngày. 

Am lịch xuất xứ từ vùng Lưỡng Hà (Trung Á) 

c. Lịch Âm Dương 

Thời gian theo sự kết hợp chu kỳ Mặt Trời và chu kỳ Mặt Trăng. Lịch này định trăng tròn vào giữa 
tháng, định mùa theo Tiết: vào giữa Hạ chí, Đông chí, Xuân phân và Thu phân. 

Khi nào hết vòng quay các Tiết thì Tết Năm Mới 

Do lịch Am Dương có 360 ngày một năm nên phải điều chỉnh tháng nhuận, cứ ba năm thì dư một 
tháng. 

Lich Am ta đang dùng chính là lịch Am Dương (kết hơp) 

Nói tóm lại, các đối tượng không gian như Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất là những yếu tố cơ bản 
qui định thời gian. Sự thống nhất tuyệt đối giữa không gian và thời gian là vòng khép kín gắn chặt 
con Ngưới nói riêng và sự sống nói chung với Vũ trụ. Và loài người nhận biết vũ trụ của không - 
thời gian như là một. Điều này tưởng chừng như hết sức đơn giản nhưng với khoa học thực nghiệm 
phải đợi tới khi có Thuyết Tương đối của Einstein mới nhận thức được. 

Như vậy nhận thức về Vũ trụ Đông phương như Hỗn mang, Thái cực, Am Dương, gần giống với 
nhận thức hiện đại của Tây phương về Vũ trụ: Vụ Nổ lớn, Hỗn độn, hình thành thế giới vật chất. 

2. Ngũ hành và Am Dương của Thiên Can - Địa Chi 

Tính thời gian theo Tiết, mùa, tháng, năm ta dùng lịch Am Dương kết hợp . Để quỉ định mốc hằng 
năm, phương Đông dùng hệ Can Chi. 

Can là gốc, Chi là ngọn. 

Can Chi kết hợp với nhau tạo nên chu kỳ Lục thập Hoa giáp, lập lại sau 60 lần kết hợp. 

Việc ghép Thiên Can với Địa Chi thành những cặp khác nhau đã mang sẩn sinh khắc Ngũ hành 
và đối xứng Am Dương. Can thuộc Trời, Chi thuộc Đất, mỗi cặp Can Chi là biểu hiện một tương 
tác giữa Trời và Đất. Do đó dùng biểu hiện tương tác này để chọn ngày tốt xấu là hợp lý nhất. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


265 


Đem 10 Thiên Can phối hợp với 12 Địa Chi, Can Dương với Chi Dương, Can Am với Chi Am, ta 
được một chu kỳ 60 năm chẩn từ Giáp Tí tới Quí Hợi. 

Muốn xét kết quả tốt xấu thì theo tương sinh hay tương khắc (tương tác) lấy Địa Chi làm cơ sở. 

Có ba loại tương tác: 

a. Tương sinh gồm hai loại: 

Can sinh Chi: rất tốt Đại cát, gọi là Bảo nhật 
Chi sinh Can: tốt vừa Tiểu cát, gọi là Thoa nhật 

b. Tương khắc: cũng gồm hai loại 

Chi khắc Can : xấu vừa Tiểu hung, gọi là Chế nhật. 

Can khắc Chi: xấu nhất Đại hung, gọi là Phạt nhật. 

c. Đồng khí, đồng hành nghĩa là cùng hành và cùng Am Dương. 

Trời đất thiên về một phía, thời Tiết mông lung, mọi việc không thuận, gọi là ngày Đồng khí, Bát 
chuyên. 

3. Tính thời gian theo hệ Can Chỉ 

a. Can Chi của năm 

Từ lâu rồi, các học giả đã tính được năm thời tiết là một vòng quả Đất quay xung quanh Mặt trời. 
Ngày nay khoa Thiên văn đã tính đích xác quả Đất quay một vòng mất 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, 
45.97 giây 

Một vòng mặt trăng quay quanh trái đất mất 29.5 ngày, ngày thứ 15 xấp xỉ được nửa vòng. Để 
cho ngày Sóc là ngày không trăng, thường là mồng một, và ngày Vọng là ngày trăng tròn (thường 
là 15), Am lịch tính số ngày mỗi tháng theo quỹ đạo 29.5 ngày. Để không tính lẻ nửa ngày mới có 
tháng 29, tháng 30 ngày. 

Do đó mỗi năm Am lịch chỉ có 354 ngày, ít hơn năm Dương lịch 11 ngày. 

Năm khởi của lịch Can Chi là năm Giáp Tí đầu tiên. Năm đó cũng có tháng Giáp Tí, ngày và giờ 
Giáp Tí đầu tiên của kỷ nguyên Can Chi. 

Bảng Lục thập Hoa giáp (trang 23) dùng để xác định Mệnh của một người được tính theo năm 
sinh. Thí dụ người này sinh năm Nhâm Tuất thì Mệnh là Đại hải Thủy. Nếu chọn ngày hành Kim 
có nghĩa là Mệnh được sinh nhập tốt. Kim sinh Thủy, Thủy được sinh nhập. 

b. Can Chi của tháng 

Từ đời Hán, người ta đã lấy Tiết Lập Xuân làm tháng đầu năm. Tiết này rơi vào cung Dần nên 
tháng đầu năm được gọi là năm tháng Dần. 

Đặt tên các tháng bắng Can Chi thì Chi có định, thí dụ tháng giêng là Dần, tháng hai là Mão, 
tháng ba là Thìn, tháng Chạp là Sửu, 12 Chi tương ứng với 12 tháng, cứ tính như vậy tháng Dần là 
tháng Giêng không bao giờ thay đổi. 

Chỉ có Can thay đổi. Do đó quy ra : 

Các năm Giáp Kỷ, tháng giêng là Bính Dần 
Các năm A't Canh, tháng giêng là Mậu Dần 
Các năm Bính Tân, tháng giêng là Canh Dần 
Các năm Đinh Nhâm, tháng giêng là Nhâm Dần 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


266 


Các năm Mậu Quí, tháng giêng là Giáp Dần. 

c. Can Chi của ngày 

Can Chi ngày tính theo chu kỳ cửa vòng Giáp Tí nối tiếp nhau liên tục, không phụ thuộc vào Can 
Chi của năm tháng. 

Muốn chọn ngày cần phải biết Can Chi ngày đó. 

Tính Can Chi của ngày không khó khăn nhưng đòi hỏi thời giờ nên chúng tôi không viết ra đây. 
Tuy nhiên ta vẫn dễ dàng tìm Can Chi ngày trong các lịch hàng năm nay theo các sách Lịch Thế 
Kỷ. 

d. Chi của giờ 

Giờ Giáp Tí đầu tiên thuộc năm Giáp Tí, tháng Giáp Tí và ngày Giáp Tí. Từ đó rút ra quy luật: 
Ngày Giáp, Kỷ :giờ Tí là Giáp Tí 
Ngày Ất Canh : giờ Tí là Bính Tí 
Ngày Bính Tân giờ Tí là Mậu Tí 
Ngày Đinh Nhâm giờ Tí là Mậu Tí 
Ngày Mậu Quí giờ Tí là Nhâm Tí 

e. Giờ Hoàng đạo: 

Chọn được ngày tốt chưa đủ, còn phải chọn giờ tốt để hành sự. 

Giờ tốt gọi là giờ Hoàng đạo, giờ xấu gọi là Hắc đạo, mỗi giờ tương ứng với hai giờ đồng hồ. 

Các giờ Hoàng đạo là: 

Thanh long, Minh đường, Kim qui, Bảo quang, Ngọc đường, Tư Mệnh 
Các giờ Hắc đạo là: 

Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Nguyên vũ, Câu trận. 

f. Thực hành tìm ngày giờ tốt xấu : 

Giờ Thanh long ngày Tí là giờ Thân, giờ Minh đường ngày Sửu là giờ Hợi. 

Ý nghĩa các giờ Hoàng đạo: 

Thanh long : tốt nhất cho mọi việc 
Minh đường : gặp đại nhân, thăng quan 
Kim quí: tốt cho cưới hỏi 
Thiên đức : hanh thông mọi việc. 

Ngọc đường : tốt cho việc giấy tờ, học hành 
Tư Mệnh : mọi việc đều tốt 

Ý nghĩa các giờ Hắc đạo 

Thiên hình : rất kỹ kiện tụng 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


267 


Bạch hổ : kỵ mọi việc 
Chu tước : kỵ kiện tụng 
Thiên lao : mọi việc bất lợi 
Nguyên vũ : kỵ kiện tụng 
Cẩn trận : kỵ dời nhà 

Coi kỹ các ngày tốt xấu, chúng tôi nhận thấy : 

1. Ngày tốt thì ít và ngày xấu thì nhiều. 

2. Nếu kiêng tất cả những ngày xấu thì có lẽ ta nên nghỉ nhà ngồi chơi xơi nước khỏi làm ăn gì ví 
ngày nào cũng kiêng. 

3. Nên dùng óc quan sát vá trí thông minh để chọn ngày, không gì ngớ ngẩn hơn khi tin rằng tắm 
ngày Tí sẽ được người yêu, ngày Mão gội đầu tóc chóng bạc, ngày Đinh kỵ cắt tóc. 

Còn một điều thật vô lý là cho rằng đi thăm người bệnh vào ngày Dần Mão sẽ bị chết thay cho 
người bệnh. 


c. Người Việt chọn ngày tốt xấu : 

1. Các ngày tốt người Việt chúng ta thường chọn gồm : 

ngày Can Chi tương sinh, tương hợp (Bảo nhật, Thoa nhật) 

ngày Thiên xá (Can Chi đồng bản Mệnh với bôn mùa), 

ngày Ngũ hợp (năm cặp Thiên Can ghép với hai Địa Chi Dần Mão), 

ngày Thập toàn (bôn ngày tương đồng của Can Chi). 

2. Các ngày xấu người Việt hay tránh : 

ngày Chế nhật, Phạt nhật, Đồng khí (hay Bát chuyên) 

ngày xung với Can Chi của tháng, của năm, thí dụ tháng Tí (Thủy) không nên chọn ngày 
Tỵ Ngọ (Hỏa). 

Ngày Không vong vì ngày này không đủ Can Chi (tài lợi không đủ), mỗi năm có 72 ngày 
Không vong. 

Ngày cùng, cực tức ngày có Can Quí và Chi Hợi, nhất là các ngày gọi là Tứ cùng tức bôn 
ngày cuối của bốn mùa. 

Ngày đầu tháng Sóc 

Ngày đầy Chi các tháng Giáp Mậu Canh Nhâm Bính Tí. 

Ngày Tam nương (ba người đàn bà) gồm Mồng Ba, mồng Bẩy, Mười ba, Mười tám, Hai 
mươi hai và Hai mươi bẩy. 

Ngày Nguyệt kỵ: Mồng năm, mười bốn, hai mươi ba 

Ngày Tứ ly tức những ngày ngay trước những ngày Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông 
chí 

Ngày Tứ tuyệt tức các ngày ngay trước các ngày lập Xuân, lập Hạ, lập Thu, lập Đông. 


e. Thực tập chọn ngày: 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


268 


Nguyên tắc 

1. Xem hành của ngày có khắc với hành của Mệnh người chọn không. 

Thí dụ người tuổi Bích Tuất hành Thổ thì nên chọn ngày Hỏa. 

Muốn kỹ hơn thì áp dụng chọn các hành chi Tiết (coi trang 361- 375 đoạn nói về đôi tuổi) như Lô 
trung Hỏa với Ôc thượng Thổ, lửa trong lò với Đất nóc nhà thì sự kết hợp quá tốt, hành của tuổi 
hợp với hành của ngày. 

2 . Xem Can Chi của ngày 

để tình ngày tương sinh, tránh ngày tương khắc, ngày xung, ngày quá. 

Thí dụ chọn ngày Đại cát, tránh ngày Không vong, ngày Đại hung. 

3. Cũng nên chọn giờ tốt thí dụ giờ Hoàng đạo. 

Thực hành chọn ngày 

1. Người tuổi Giáp Tí muôn khai trương cửa tiệm ngày 15 Tháng Tám năm Kỷ Mão 
Ngày 15 tháng Tám là ngày Kỷ Mão hành Thủy (coi trong lịch bloc). 

Kim sinh Thủy. 

Vậy theo sinh khắc Ngũ hành thì tốt. 

Nhưng coi theo xung khắc Can Chi thì ngày 15 lại là ngày Phạt nhật Đại Hung, quá xấu. 

Đổi sang ngày 13 tháng Tám là ngày Đinh Sửu, ngày Thổ 
Ngày Thổ sinh tuổi Kim Tốt 

Theo xung khắc Can Chi, ngày 13 là ngày Bảo Nhật Đại cát Tốt. 

Vây nên chon ngày 13. 

2. Người tuổi Mậu Thân muôn đi du lịch ngày 20 Tháng Giêng Năm Canh Thìn 
Người Mậu Thân có Mệnh hành Thổ 

Theo Ngũ hành, Ngày 20 Tháng Giêng là ngày Nhâm Tí hành Mốc 
Mộc khắc Thổ: không tốt 

Theo xung khắc Can Chi, Ngày 20 là ngày Đồng khí Bát chuyên: cũng không tốt. 

Nếu đổi sang ngày 19 Tháng Giêng thì: 

Ngày 19 là ngày Tân Hợi hành Kim theo Ngũ hành 

Thổ sinh Kim: Tốt 

Ngày 19 là Bảo Nhật Đại cát: Tốt 

Vậy nên đi ngày 19. 

Thực hành chọn giờ 

Ngày Dần, giờ Ngọ là Bạch hổ (giờ Hắc đạo) không tốt ngày Mùi, giờ Tỵ là Ngọc đường (giờ 
Hoàng đạo), tốt 

Mỗi giờ Hoàng đạo hay đắc đạo tương đương với 2 giờ đồng hồ. 

Còn các giờ Can Chi (Âm lịch) đổi ra giờ đồng hồ (Dương lịch) thì theo bảng sau đây: 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


269 


Giờ Tí 

23 - 1 giờ 

Giờ Sửu 

1- 3 giờ 

Giờ Dần 

3 - 5 giờ 

Giờ Mão 

5 - 7 giờ 

Giờ Thìn 

7- 9 giờ 

Giờ Tỵ 

9- 11 giờ 

Giờ Ngọ 

11- 13 giờ 

Giờ Mùi 
13-15 giờ 

Giờ Thân 

15- 17 giờ 

Giờ Dậu 

17- 19 giờ 

Giờ Tuất 
19-21 giờ 

Giờ Hợi 

21-23 giờ 


Khi coi ngày tốt xấu thầy nào cũng phải coi lịch như vậy mới chính xác, bấm trên bàn tay thì hơi 
khó. Cho nên người ta nói mở lịch coi ngày. 

Theo lý luận về Trạch cát, không có ngày nào tuyệt đối tốt cũng như tuyệt đối xấu. Ký luận này 
phù hợp với kinh Dịch “trong Âm có Dương, trong Dương có Âm” và Đạo đức Kinh của Lão tử: 
“Phúc hề, họa ư sở phục, Họa hề, phúc ư sở ỷ vậy”. 

Việc cho ngày tốt, tránh ngày xấu chỉ mang một ý nghĩa tương đôi. “Ngày lành tháng tốt” là 
những ngày tháng có nhiều điều tốt hơn điều xấu mà thôi. 

Bài đọc thêm về coi ngày. 

Thói quen xem lịch ở nước ta. 

Việc xem lịch chọn ngày tốt xấu xuất phát từ đời các vua Đinh, Lê. Tập tục này đã trở thành tập 
quán ăn sâu vào tiềm thức của mọi người khi vua quan đến dân chúng từ kinh đô đến nơi thôn dã 
đâu đâu cũng lập đền thờ an miếu do ảnh hưởng từ tục thờ Thành hoàng đời Tam quốc bên Tầu 
(thế kỷ thứ Ba). Sau này các đình miếu biến dạng trở thành nơi cầu xin tài lộc nhiều hơn là nơi 
thờ tự, và các thầy bói xem quẻ tụ họp ở đó đông hơn vì người dân lúc này lại muốn mọi việc 
trong gia đạo và ngày giờ tốt xấu để làm việc gì. 

Người xưa nghĩ rằng con người do trời đất tạo thành từ khí Âm Dương. Trong âm có dương, trong 
dương có âm, sinh sinh biến biến. Trong vũ trụ cũng có hai khí Âm Dương sinh biến đó ắt có 
khoảng không gian và thời gian tốt xấu. Khoảng không gian tốt gọi là ngày tốt, giờ tốt. Đó là thời 
gian các phúc thần làm việc, còn các ngày xấu, giờ xấu là thời gian các thần ngự trị. 

Cuốn “ Việt nam phong tục” của Phan Kế Bính có đoạn nói về tục xem ngày. Kén giờ của dân ta 
rất chi tiết như sau: 

“Việc cưới xin, viện làm nhà, khai hạ, xuất hành, khai trương, tế tự việc gieo mạ cấy lúa . . . việc 
gì cũng phải xem ngày kén giờ. Nhất là đầu năm mới, khi bắt đầu làm việc gì lại càng cần xem 
ngày lắm. Đến những việc vụn vặt như cạo đầu, xỏ tai..., việc tắm gội, may áo . . . cũng có người 
cẩn thận quá mà kén ngày. 

Đại để ngày có nhiều cát tinh như Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên hỉ hoặc ngày Trực 
khai, Trực kiến, Trực mãn là ngày tốt. Ngày có những hùng tinh như Trùng tang, Trùng cửu, 
Thiên hình, Nguyệt phá... hoặc Trực nguy, Trực phá là ngày xấu. 

Phải kén ngàu hợp mệnh, kiêng ngày khắc tuổi. 

Kiêng nhất là ngày Sát chủ, Thọ tử, làm việc gì cũng phải tránh. 

Mỗi tháng có ba ngày Mồng Năm, Mười bốn, Hăm Ba gọi là ngày Nguyệt kỵ, việc gì cũng nên 
kiêng, kiêng nhất là nhập phòng. 

Mỗi năm lại có 13 ngày gọi là Dương công kỵ nhật cần tránh. 

Ngày Thập linh, Lục hợp là ngày tốt. Ngày Thập ác đại bại, ngày Tứ ly, Tứ tuyệt là ngày xấu. 

Nói qua mấy việc dân gian cần dùng nên kén nên kỵ: 

Cưới xin nên kén ngày Thiên đức, Nguyệt đức, kỵ ngày Trực phá, Trực nguy. 

Làm nhà nên chọn ngày Thiên ân, Thiên hỉ, tránh ngày Thiến Địa Hỏa và tuổi Kim lâu. 











TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


270 


Xuất hành nên chọn ngày Lộc Mã, Hoàng đạo, kỵ ngày Trực phá, Trực bế. 

An táng chọn ngày Thiên hỉ, Thiên đức, kỵ ngày Tử khí, Quan phù... 

Kén giờ để xuất hành, dựng nhà... thì chọn giờ Hoàng đạo. 

Xét việc chọn ngày đã có từ thời Đường Ngu Tam đại, song bấy giờ tùy việc mà cho ngày: Nội sự 
dụng nhu, ngoại sự dụng cương. 

Nội sự là việc trong nhà như tế tự, cưới xin, thì dùng những ngày Can Âm như Ất Đinh Kỷ Tân 
Quí. 

Ngoại sự là việc ra khỏi vòng gia đình như đi đánh trận, đi giao thiệp thì dùng những ngày Can 
Dương: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. 

Sau này các nhà Âm Dương thuật số bầy ra thêm ngày nào sao tốt, ngày nào sao xấu, hết ngày lại 
giờ, giờ hợp, giờ xung, giờ sinh, giờ khắc...” 

Tục xem ngày chọn giờ đã in sâu vào tiềm thức nhiều người, từ đời này qua đời khác nên khó xoá 
bỏ. Mà xét cho cùng, việc thành bại là do người chứ chẳng phải do ngày tốt hay xấu. 

Nhiều khi chúng ta tự hỏi phải chăng chỉ có người Á Đông do chịu ảnh hưởng của văn hóa Chu 
Dịch của Tầu mới bày ra chuyện xem ngày chọn giờ, còn người Au Mỹ có ai đi coi ngày giờ đâu. 
Nhưng nếu họ hiểu được rằng chính cựu tổng thống Reagan nước Mỹ cũng là một tín đồ của việc 
chọn ngày và nhiều người Âm Mỹ còn ngày thứ sáu 13 là ngày đại hung, khi nhặt được cái móng 
ngựa hay đuôi thỏ là điềm cát tường thì họ hiểu rằng con người ta dù Âu hay Á cũng là người thì 
sự tin tưởng vào may rủi là cố hữu. 

Thơ về ngày tốt xấu. 

Trong dân gian còn truyền miệng những câu phú như: 

Mồng Năm, Mười Bốn, hăm ba, 

Đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn. 

Một, ba, sáu, tám tuổi Kim lâu, 

Cưới vợ làm nhà chẳng được đâu. 

Cưới vợ xem tuổi đàn bà. Làm nhà xem tuổi đàn ông. 



D 


CUNG SAO HẠN 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


271 


Theo sự tin tưởng của đa số người Việt, hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi là 
sao chiếu mạng. Có chín sao chiếu mạng gọi là cửu diệu. Có sao tốt cũng có sao xấu. 

Ngày xưa Khổng Minh Gia cát lượng dùng phép cúng chính sao để tự giải vận hạn cho mình, ngày 
nay người mình bắt chước theo đó mà cũng cúng chính sao. 

а. Cửu diệu: 

Chính sao hay cửu diệu gồm có: 

1. la hầu 

2. Thổ tú 

3. Thủy diệu 

4. Thái bạch 

5. Thái dương 

6. Vân hán 

7. Kế đô 

8. Thái âm 

9. Mộc đức 

Ý nghĩa các sao: 

ì. Thái dương là một phúc tinh. Năm vận gặp sao này thì khá tốt nhất là trong hai tháng Sáu và 
Mười. Con gai thì dễ thành hôn, con trai thì thành công trong công việc làm ăn. Nhưng phải đề 
phòng đau mắt, đau đầu. 

2. Thái âm là một sao tốt cho cả hai phái. Phái nữ được thỏa mãn những mong ước thầm kín hằng 
ấm ủ. Phái nam gặp sao này trong năm cũng có quyền kỳ ngộ, có thể cưới được vợ hiền. 

3. Mộc đức cũng là sao rất tốt cho cả hai phái. Người vận có sao này thì gặp nhiều hanh thông, 
phát đạt, thi cử dễ đỗ, đang thất bại thì sẽ may mắn trở lại. Trẻ sinh vào năm có sao này cũng 
khỏe mạnh dễ nuôi. Tháng Mười và tháng Chạp có lợi. 

4. Vân hán là một hung tinh, gặp sao này nên tránh khẩu thiệt nhất là tháng Hai và tháng Tám. 

5. Thổ tú cũng là hung tinh, hợp với người mạng Thổ. Người gặp sao này hay có buồn man mác 
khiến chán nản công việc làm ăn, nhất là vào tháng Tư và tháng Tám. 

б. Thủy diệu là phúc lộc tinh, hợp với mạng Mộc và Kim. Gặp sao này làm ăn dễ thành công, xuất 
ngoại gặp nhiều may mắn, có thai sinh nở được mẹ tròn con vuông. Kỵ tháng Tư và Tám. 

7. Thái bạch là Kim đức tinh. Gặp sao này có việc vui mừng, trong nhà thêm người, thêm của. 
Tuy nhiên không nên làm nhà mới trong năm này. Kỵ tháng Năm và mầu trắng 

8. La hầu là hùng tinh. Sao này thường mang lại nhị phi khẩu thiệt, kiện tụng, tang sự hoặc tai nạn 
nhất là các tháng Giếng và tháng Bẩy. Người Nam gặp năm vận La hầu thì xấu lắm. Nam gặp La 
hầu, Nữ gặp Kế đô là những năm xấu cho hai phái. 

9. Kế đô là hung tinh đại kỵ cho nữ giới mang lại thị phi khẩu thiệt, tang sự và hình tụng. Kỵ nhất 
hai tháng Ba và Chín 

Tính sao hạn 
Theo bảng sau đây: 

a. Người Nam 26 tuổi, lấy 2 cộng với 6 thành 8 được sao Thái âm. Người Nữ 26 tuổi, lấy 2 cộng 
với 6 thành 8 đươc sao Thái bach. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


272 


b.Người Nam 54 tuổi, lấy 5 cộng với 4 thành 9 được sao Mộc đức. Người Nữ 54 tuổi, lấy 5 cộng 
với 4 thành 9 được sao Thủy diệu. 


Nam 

Sao 

Nữ 

1 

La Hầu 

6 

2 

Thổ Tú 

5 

3 

Thủy Diệu 

9 

4 

Thái Bạch 

8 

5 

Thái Dương 

7 

6 

Vân Hán 

2 

7 

Kế Đô 

1 

8 

Thái Am 

4 

9 

Mộc Đức 

3 


Theo bảng trên mà tính sao hạn mỗi năm một cách dễ dàng hoặc coi các sách Tử vi hàng năm. 
Lấy hai sô" của tuổi cộng lại với nhau, được số mây thì coi bảng mà tính sao. Tùy theo nam hay 
nữ. Nếu số cộng quá 10 thí dụ 56 tuổi lấy 5 cộng với 6 được 11, cộng 1 với 1 được 2, lấy số hai mà 
tính sao. 

Còn việc cúng sao nếu tin tưởng ở thần linh thì hoặc ta tự cúng lấy một cách giản dị bằng nhang 
đèn trái cây cúng giữa sâu trước nhà, hoặc ta nhờ các chùa cúng sao vào dịp đầu năm. Cúng sao 
tại các chùa là một điều nên làm hàng năm vừa ích cho bản thân lại giúp cho phận sự nữa. 

b. Bát hạn 

Ngoài Cửu diệu là chín sao cai quải mọi người trong dân gian mỗi năm, còn có bát hạn là tám hạn 
hàng năm nữa. Cho nên có câu dâng sao giải hạn để chỉ việc làm của mỗi người để cầu lành lánh 
dữ. 

Tám hạn là: 

1. Hoàng tuyền: Gặp hạn này phải cẩn trọng vô cùng vì là một hạn nặng hao tài tốn của, nguy 
hiểm cho bản mệnh. Tránh mọi thứ làm hại cho bản thân như tửu sắc yên đổ, tham lam, biển lận, 
nới năng bừa bãi, hám huyết phún nhân. Nên tu nhân tích đức, giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn 
thận, năng tập luyện thân thể, giúp đỡ mọi người. 

2. Tam kheo là một hạn nhỏ có thể gây đâu mắt nhẹ và đau nhức toàn thân, cần thận trọng khi ăn 
uống và dùng thuốc. Không nên dùng thuộc vì tin ở quảng cáo hay đồn miệng. Phải dựa vào 
những bằng chứng cụ thể đáng tin cậy. 

3. Ngũ mộ: hạn nhỏ nhưng cũng gây hao tài tốn của, bệnh hoạn yếu đau nhất là ở những người cao 
tuổi. 

4. Thiên tinh: hạn tai bay vạ gió khẩu thiệt kiện tụng tốn tiều hại của hao tổn sức khỏe. Coi chừng 
bị tù tội. Phải làm lành lánh dữ, thận trọng lời ăn tiếng nói, giữ gìn giấy tờ cẩn thận nhất là những 
















TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


273 


giấy tờ liên quan đến pháp luật như thuế má, vay mượn ngân hàng, bảo hiểm xe cộ, nhà đất và 
nhân thọ... 

5. Toát tận: hạn xấu cho nam phái. Đại hạn hao tài tốn của, bệnh tật, lo lắng. Đề phòng tai nạn 
bất thình lình không may sẩy ra. 

6. Thiên la: hạn xấu gây ám ảnh như có ma làm, tâm thần bất định, cần giữ vững tinh thần vượt 
mọi trở ngại. 

7. Địa võng: hạn xấu gây miệng tiếng thị phi gần giống như hạn Thiên tinh nhưng nhẹ hơn. cần 
giữ gìn lời ăn tiếng nói. 

8. Diêm vương: Đại kỵ cho phái nữ cũng xấu như hạn Toán tận cho phái Nam. Gặp hạn này có 
nhiều buồn bực, nên đề phòng tai họa bất ngờ. 

Thiển ý của chúng tôi về vấn đề cúng kiếng, dâng sao giải hạn 

Nếu tin vào tai họa sẩy ra cho chúng ta do một Đấng Tối cao sắp đặt hàng năm, có hai cách để 
ứng phó: 

1. Cúng kiếng; 

Đặt ra cúng kiếng là có phiền toái, bận rộn nhưng nếu ta tin tưởng ở thần linh và không có trở 
ngại thì cứ cúng vì có câu “Tâm động quỉ thần tri” nghĩa là Mình có tâm thành quỉ thần cũng biết. 
Tuy nhiên, nếu vì cúng kiếng mà Trời Phật phù hộ cho ta tai qua nạn khỏi thì thần thánh cũng 
chẳng khác người trần thế là bao. 

Triết trung mà nói, cũng kiếng có thể giúp thoát nạn và sống thanh thản, bình yên chính vì khi tin 
tưởng ở cúng kiếng ta đã ăn hiền ở lành, thành tâm thiện ý,làm lành lánh dữ, tất nhiên: 

Ớ hiền thì lại gặp lành. 

Ớ ác gặp ác tan tành ra tro. 

2. Không cúng kiếng 

Nếu ta tin vào thuyết Nhân quả và thực hành Tu Tâm dưỡng tính, ta sẽ tạo những phép màu giúp 
ta tránh mọi tai nạn, sống an nhiên tự tại trong cõi niết bàn dưới thế. Người thật thà lương thiện, 
nhân từ, bác ái sẽ sống yên vui vì không ai lại thù ghét và tìm cách hại người hiền lương. Trái lại 
ai ai cũng thương mến và giúp đỡ người thành tâm thiện chí. 

Chính ta, người ăn ở hiền lành, đã giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nguy. Nếu thật sự có một Đấng 
Tối cao từ trên Trời nhìn xuống để xét các hành động người dưới trần gian, chắc Người sẽ cười 
xòa và không hỏi tại sao người không cũng kiếng ta. 





TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


274 



Chương Năm 

TRIẾT LÝ TỬ VI 
Chương Năm 
TRIẾT LÝ TỬ VI 

1. Quan điểm về bình đẳng Nam Nữ 

2. Quan điểm về đạo đức trong Tử Vi 

3. Phúc Lộc Thọ trong Tử Vi 


17 


BÌNH ĐẲNG NAM NỮ 
TRONG GIẢI ĐOÁN 


Hình như người Đông phương xưa lập ra Tử vi để đoán công danh, tài lộc cho nam 
giới là chính. Phụ nữ dĩ nhiên cũng được đêm ra phân tích như Lã Hậu, Dương Quí Phi, Điêu 










TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


275 


Thuyền, nhưng không phải để khen mà để chê, vì họ áp đặt quan niệm đàn ông là tất cả, phụ nữ 
bị coi nhẹ về mặt công danh sự nghiệp. 

Cho nên các sao chính tinh cũng như phụ tinh đều nêu lên tính chất thuận lợi cho nam giới. Cùng 
một sao nếu là của đàn ông thì uy quyền hiển hách, hào hoa phong nhã, nhưng đối với phụ nữ thì 
lại mắc tiếng chuyên quyền, gian dâm! 

Có lẽ người xưa quan niệm chỉ có đàn ông mới có chân mệnh đế vương, làm vua trăm họ, năm 
thê bảy thiếp. Đàn bà làm vua là chuyên quyền. Đà bà yêu thêm một người đàn ông ngoài đức 
ông chồng là phạm tội nặng, đàn ông lấy vợ nhiều lần thì được coi là cao số, đàn bà lấy chồng 
nhiều lần thì bị coi là xấu số! 

Tử vi, Phá quân phải là đàn ông, Thái âm, Nguyệt đức mới là đàn bà; là đàn ông có quyền mạnh 
mẽ, làm lớn, là đàn bà phải nhu mi hiền lành bảo sao nghe vậy thì được khen là hiền phụ. 

Có đúng vậy không? Có thể đúng ở thời xưa nhưng lại sao ở thời nay. Cái kiêu hãnh của giống 
đực (masculine pride) luôn ăn sâu vào đầu óc phái nam, không biết có phải là thời xa xưa, đàn 
ông nhờ có sức mạnh bắp thịt, giỏi săn bắn, chinh chiến nên được tôn thờ hay là nhờ có khả năng 
truyền tinh gieo giống? 

Nên nhớ ngày xưa và thậm chí ngày nay cũng vẫn còn một số bộ lạc sống theo mẫu hệ, đàn bà là 
chúa muôn dân. Ngày xưa Hai Bà Trưng đã một thời làm vua, Bùi Thị Xuân đã một thời là nữ 
danh tướng, bộ các bà không có lá số làm lớn như nam giới hay sao? 

Ngày nay đã khác xưa nhiều, phụ nữ tài giỏi mọi mặt, ngang tài đám râu mày, nhiều khi còn vượt 
trội rõ ràng, làm vua cũng có, làm quan cũng có, Nữ hoàng, Thủ tướng, Ngoại trưởng thiều gì. 
Khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ, thậm chí có cả phi công, phi hành gia không gian, thể 
thao gia, tài xế taxi, tài xế Honda ôm không lãnh vực nào thiếu bóng phụ nữ. Vậy thì các sao 
trong Tử vi là của hai phái mới là hợp lý. 

Đàn ông tuổi dương, đàn bà tuổi âm là khái niệm về âm dương đối nghịch, không có nghĩa là đàn 
ông thì mạnh, đàn bà thì yếu. Có người đã nói rằng: “ Trong cuộc tình giữa đôi nam nữ, chiếm 
đoạn được người phụ nữ thì cứ tưởng là thắng, nhưng thực sự là thua trong cái đươc vây”, k ể ra 
chẳng phải là sai. Trong Tử vi, các tuổi nghịch lý âm dương mới là mạnh mẽ, thực tế, cổ manh 
mới đủ sức bơi ngựơc dòng sông. 

Nói cho nhiều ở đây cũng chỉ là muốn phân định công bằng cho cả hai phái nam nữ trong công 
clanh sự nghiệp, bác bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ của thời xa xưa. 

Vậy thì Tử Phủ Vũ Tướng là những sao quan lộc không phải chỉ dành cho nam giới có số làm 
quan, mà phụ nữ có Tử Phủ Vũ Tướng vẫn làm quan như thường. Ngày xưa cho rằng nếu số phụ 
nữ có Tử Phủ Vũ Tướng chỉ là số giàu sang dựa hơi ông chồng. Câu ca dao : 

“Đàn ông quan tắt thì chày, đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan” 

có thể đúng với ngày xưa nhưng ngày nay thì các bà, các cô đã làm quan thực sự, chẳng cần chờ 
làm quan tắt, có khi quan tắt lại lâu la phiền toái là đằng khác. 

Các sao trong Tử vi cần áp dụng chung cho cả hai phái. Không có chuyện Đào Hồng ở cung mệnh 
nam giới thì được phê là có số đào hoa, năm thê bảy thiếp lại ngầm ý là khen, Đào Hồng ở cung 
mệnh nữ giới thì bị chê là đàn bà hư đốn, lẳng lơ!. 

Mà dù có 

“Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn 

Chính duyên cũng chẳng sơn son để thờ” 







TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


276 


Hai câu ca dao bình dân này nói lên ý phản kháng bênh vực phụ nữ. 

Đã là Đào Hồng thì dù ở mệnh nam hay nữ cũng mang tính chất sớm có công danh, được người 
khác mến chuộng, bản thân cũng nhiều dâm tính (sensual) 

“Xin đừng hiểu chữ dâm là chữ bậy 

Nếu không dâm sao lại nẩy ra hiền ”. 

Xưa nay người Á Châu chịu ảnh hưởng của Khổng học, đều sợ chữ dâm, nhắc đến là có cảm giác 
tội phạm! Hơn thế nữa chỉ đám đàn ông là có quyền được dâm, bị mắng là đồ dê xồm thì cũng nhe 
răng tỏ vẻ bẽn lẽn sung sướng! Đàn bà bị mắng là dâm thì xấu hổ tự trong lòng! Không mấy bà 
dám kiêu hãnh nhận mình dâm. 

Một số quan niệm xưa về Tuần Triệt cũng không kém phần khắc nghiệt với nữ giới. Hễ xem là số 
phụ nữ, thấy cung Phu có Tuần Triệt đóng là một số thầy đã sổ toẹt không dám xem tiếp, ngầm ý 
chê là đường chồng con xấu là hỏng tất cả! Cung phu thê có Tuần Triệt nếu có xấu thì đàn ông 
chậm lấy vợ, hay ly dị vợ cũng là bất hạnh như đàn bà lỡ thì hoặc ly dị chồng. Cung Phu thê ngày 
nay cũng phải bình đẳng giữa hai phái, ly hôn ruồng bỏ nhau thì phe nào cũng là bất hạnh như 
nhau. 

Hình Riêu cũng không được nhận định công bằng đối với phụ nữ. Đàn ông có Hình Riêu hãm địa 
thì chỉ được coi là hay gặp nạn kiện tụng hoặc bị tai nạn hình thương, còn phụ nữ gặp Hình Riêu ở 
Mệnh thì bị kết tội là: 

“Hình Riêu phận gái long đong 

Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu” 

là không công bằng và không đúng. Nếu thực sự Hình Riêu là dấu hiệu của hại chồng, là phản phu 
thì Hình Riêu cũng là hại vợ, là phản bội vợ. Hình và Riêu thực sự là lý trí và tâm hồn, nếu đắc địa, 
sử dụng đúng chỗ, đúng lúc thì thông minh, độ lượng, nếu sai chỗ, không đúng lúc thì mắc tai vạ 
cho cả hai phái. Đàn ông hay đàn bà đều có lý trí và tình cảm, lý luận tài năng như nhau, chỉ mức 
đọ hơn kém, cũng vui buồn như nhau, cũng cười khi đắc chí, cũng khóc khi buồn tủi, tại sao chỉ có 
phụ nữ gặp Hình Riêu thì mắc tội hại chồng phản phu, quan niệm này đã xưa rồi. 

Phong trào giải phóng phụ nữ Châu Âu (Women Lib) cách đây mấy chục năm đã đòi loại bỏ hai 
tiếng “ngoại tình” trong tự điển bách khoa. Không có ngoại tình mà chỉ yêu một người khác! 

Câu phú : 

“Sao Thai mà ngộ Đào hoa 

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng”. 

cũng là dể ám chỉ người phụ nữ bị mất trinh khỉ lấy chồng, ngày nay không còn giá trị tuyệt đối 
nữa, mà nên đổi là : 

“Sao Thai mà ngộ Đào hoa 

Trước vui chăn gối sau hòa phượng loan” 


mới là hợp lẽ chung cho cả hai phái nam nữ! 

Tử vi là khoa dự đoán tương lai sự nghiệp, phúc phận con người có thể áp dụng cho cả Đông và 
Tây chẳng phải chỉ để xem cho người Châu Á. Con người ở mọi nơi tuy khác nhau về địa lý 
phong thủy nhưng vẫn mang tâm hồn người với đầy đủ “hỷ nộ ai oán ố dục” vui buồn, yêu , ghét 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


277 


và ham muôn như nhau, nếu có khác chỉ là ở cách biểu lộ tình cảm theo phong tục tập quán mà 
thôi. 

Quan niệm xưa trong Tử vi, hễ mỗi lần lá số phụ nữ có hung tinh Sát Phá Tham ở Mệnh, hoặc 
cung phu có Tuần Triệt thì được khuyên nên làm vợ bé mới tốt, lời khuyên này độc ác, hẹp hòi, vì 
họ quan niệm là phụ nữ phải chịu thiệt thòi để được an phận. 

Chỉ tha thết thỏa mãn khoái cảm là dâm, làm chuyện dấu diếm người vắng mặt là gian. Thiếu 
lòng chung thủy trong tình yêu vợ chồng đều là gian dâm cả, không trừ phe nào. 

Cho nên câu phú 
Đào, Riêu số gái ai hay 

Chồng ra khỏi cửa giắt ngay trai vào” 

ngầm ý kết án người phụ nữ mắc tội lẳng lơ dâm đãng theo quan niệm cổ xưa cũng là không công 
bằng trong cách nhìn luận tội. 

Thế đàn ông có Đào Riêu ở Mệnh có bị ghép tội lẳng lơ dâm đãng không? Có lẽ người xưa lại 
quên rằng những chàng 
“Đào Riêu ở đấng mày râu 

Vợ vừa đi vắng vác ngay gái vào ” 
cũng cần đem ra răn dạy mới là hợp lý. 

Đào hoa đi với Riêu Y ở bôn cung Tứ chính : Tí Ngọ Mão Dậu, cho người: 

Tuổi Dần sinh tháng 3 : Đào Riêu ở Mão 
Tuổi Sửu sinh tháng 6 : Đào Riêu ở Ngọ 
Tuổi Tí sinh tháng 9 : Đào Riêu ở Dậu 
Tuổi Mão sinh tháng 12 : Đào Riêu ở Tí 
Mệnh đóng ở tứ chính mà có Đào Riêu thì lại chẳng chính chuyên tí nào! 



ĐẠO ĐỨC TRONG TỬ VI 


(^Ũng như cuốn kinh Dịch thoạt đầu là quyển sách dùng để bói, sau đó các triết gia đời xưa bên 
Trung Quốc đã cài vào những tư tưởng đạo đức, xã hội để diễn đạt cách xử thế, sau cùng đã biến 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


278 


thành quyển sách triết kỳ lạ, thì cuốn Tử vi của Hi Di Trần Đoàn cũng là quyển sách bói lâu dần 
trở thành quyển sách phân tích tâm lý thực tiễn chúng ta có ngày nay. 

Có nhiều quan niệm xưa của các nhà xem Tử vi quá đặt nặng về mặt đạo đức phong kiến, trọng 
nam khinh nữ, trung hiếu quân thần, cho nên cách nhìn có phần hạn hẹp về tâm tư tình cảm của 
con người. 

Hễ một sao có tính chất mạnh mẽ cương cứng, phản kháng thì bị coi là bất nghĩa, một sao có tính 
chất tình cảm cá nhân thì bị coi là gian tà, dâm đãng. Cái gì vượt ra khỏi vòng lễ giáo cổ truyền 
nho học thì bị coi là bất chính có nghĩa là không ngay thẳng, không đúng cho nên có phần oan 
uổng cho những kẻ trung thực, dám sống thực với lòng mình, thường bị chê bai oán trách. 

Đồng ý rằng lòng yêu tha nhân đáng quí, nhưng ép lòng để cầu vui cho thiên hạ âu cũng là giả 
dối, cũng là không công bằng đối với bản thân mình. 

Thánh nhân trong kinh Dịch cũng đã nhiều lần nhắc nhở rằng lòng ham muốn là bản năng tự 
nhiên không đáng trách chỉ đáng trách khi lòng ham muốn của mình đã vượt quá giới hạn để làm 
hại đến kẻ khác. 

Lấy ví dụ cụ thể là Tử vi là một sao khi đắc địa tượng trưng cho một người đàng hoàng, vương 
giả, cao sang, quyền quí nhân hậu, cứu giải tai nạn, nhưng khi gặp Tuần Triệt án ngữ hoặc sát tinh 
như Không Kiếp thì lao tâm khổ trí, công danh trắc trở thế thôi. Không thấy người xưa chê trách 
về tác phong đạo đức của Tử vi. 

Vậy khi Tử vi đi với Tham lang thì sao? Cũng tham dâm tồi bại đâu kém ai đâu, nhưng hình như 
lại đổ lỗi cho Tham Lang! 

Vậy Tử vi Tham Lang là một người hay là hai người riêng biệt? Phải chăng Tử Tham đích thị một 
người nhưng mắc chứng nhị trùng nhân cách? Thưa không, đây là hình ảnh của Trư bát Giới, tham 
dục vô bờ trong truyện Tây du Ký. 

Tử vi đi với Phá quân thì sao? Người xưa cũng kết tội: 

“Tử phá mộ cung bất trung hiếu” 

nghĩa là người có Tử vi Phá quân ở tứ mộ là người gian hùng xảo quyệt vô ơn, bất hiếu. 

Vậy Tử vi Phá quân là một hay 2 người riêng biệt? Đó là 2 trong 1 vậy. Tử Phá đúng là một 
chàng đểu cáng hào hoa (le salaud magniíique) kiểu Don Juan thời đại, làm rung động bao trái 
tim phụ nữ! Người xưa đổ lỗi cho Phá quân, Tử vi thì vô can! Thế là lại bất công rồi. Cái bề ngoài 
đạo mạo có thể là của Tử vi nhưng cái hào hoa bạt mạng chắc chắn là của Phá quân. 

Khi xưa, kẻ nào không sống theo lề lối đạo đức của thời đại thì dễ bị kết tội là bất trung bất 
nghĩa. Ngày nay trên thương trường có biết bao thủ đoạn tranh giành để chiếm phần lợi cho mình 
mà có ai phiền trách đâu? Nhưng lấy lợi nhuận kinh doanh để làm việc thiện như xây trường học, 
mở cô nhi viện lại là nghĩa cử cao đẹp được khen ngợi. 

Vậy Phá quân đáng trách hay đáng khen? 

Câu phú : 

“Trai bất nhân Phá quân Thìn Tuất 

Gái bạc tình Tham, Sát Dần Thân 
Là đúng hay sai? 

Phá quân có phải là bất nhân khi ở Thìn Tuất hay không? 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


279 


Phá quân quả thật bất nhân khi bị dồn vào thế kẹt đành xử bằng lý, chẳng vị tình theo cách Thái 
tuế, Quan phù, Bạch hổ thì dầu có bị đời chê là tàn nhẫn, âu cũng là hoàn cảnh ép buộc phải ra 
tay. 

Phá quân Thìn Tuất là cách có cung mệnh giữ Tử tướng ở Thìn, cung Thân có Phá quân ở Tuất, 
hoặc ngược lại. 

Rõ ràng ở đây vô tình đã chứng minh rằng cung Thân không phải là cung Mệnh sau 30 tuổi, mà là 
cách xử thế. ở đây người có Tử Tướng ở Thìn đã cư xử kiểu Phá quân ở Tuất. 

Bất nhân là không có tình người, là tàn nhẫn không thương xót. Phá quân là tượng của anh hùng 
vô đối kiểu “Độc Cô Cầu bại” trong truyện chưởng Kim Dung. Phá quân chẳng sợ thằng nào, coi 
Kình Đà Không Kiếp là lũ đàn em sai bảo, họa chăng chỉ sợ chính mình đó là tính tự đại mà thôi. 
Trong khi Tử vi chỉ biết cứu người nhưng lại chẳng cứu được bản thân mình : 

Sao Tử vỉ ở vào chốn hãm, 

Quyền cứu tha thiểu giảm vô uy. 

khi bị lâm vào thế Tuần Triệt án ngữ hoặc gặp Sát tỉnh Kình Đà Không Kiếp. Sao không 
thấy ai chê Tử vi? 

Phụ nữ Mệnh có Thất sát hay Tham lang ở nhàn cung (nhàn cung là hãm địa, vì nhàn có 
nghĩa là cấm đoán) thì bị gán cho tội bạc tình đúng hay sai? 

Người có Thất sát hãm địa thì nóng nẩy chẳng nể vì ai, người có Tham lang hãm địa thì 
nhiều dục vọng, bất kể tình riêng. 

Vậy dù là nam hay nữ mà Mệnh có Thất sát, Tham lang hãm thì quả có coi nhẹ tình cảm mà chỉ 
lo làm ăn, yêu tiền bạc hơn tất cả. Nếu gán cho họ tiếng bạc tình cũng đúng, mà khen họ là người 
có óc thực tiễn cũng chẳng sai, quan niệm sống xưa và nay đã thay đổi khá nhiều, do đó chẳng 
nên câu nệ chê bai hay ca tụng riêng một phái nào. 

Điểm qua một số câu phú đoán trong Tử vi, chúng ta còn nhận thấy quan niệm ngày xưa về cuộc 
sống đạo đức tâm lý có phần khác với ngày nay. 

Ví như câu phú : 

“Tử vi Mão Dậu, Kiếp Không 
Đa vi thoát tục chi tăng” 

là mệnh ở Mão Dậu có Tử vi, Tham lang gặp hai sát tinh Không Kiếp, thì đương số chán cảnh thế 
gian mà xuất gia tu hành. Trên thực tế, người tu hành cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, 
không hẳn cứ chán đời là đi tu, ngược lại vì yêu loài người mới đi tu vậy. 

Một quan niệm xưa về cách giải quyết những lá số phụ nữ bị coi là xấu vì cung Mệnh gặp các 
chính tinh như: 

Thiên đồng 
Thái dương 

Thiên cơ hãm địa 

Thiên lương 
Thái âm 

thì nên đi làm lẽ để được yên thân, thì không có căn bản hợp lý (illogical), mà còn là tiêu cực, tội 
nghiệp là đằng khác. 

Người xưa nói: “kẻ nào chê ta mà chê phải là thầy ta, kẻ nào khen ta mà khen phải là bạn ta”, thì 
ở đây chúng tôi thiết nghĩ kẻ nào khuyên ta mà khuyên hợp lý quả là quí nhân của ta vậy. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


280 


PHÚC LỘC THỌ TRONG TỬ VI 


Phúc là may mắn, Lộc là của cải, Thọ là sống lâu, đều là những điều mong ước muôn đời của con 
người bình thưởng. 

Tử vi là khoa dự đoán số mệnh đặt nặng vấn đề hơn cả. 

Phúc thực sự có phải là may mắn lớn không? Theo triết tự chữ Phúc gồm 3 nét: “ “nhất, 
là một,” “ khẩu là cái miệng” “ Điền là thửa ruộng. Chúc phúc là chúc cho người có một 
mảnh đất để canh tác kiếm sống đủ ăn nuôi miệng, như vậy là may mắn rồi! 

Lộc là tiền bạc để chi dùng. 

Thọ là sống lâu để hưởng cái mình có. 

Âu cũng là chuyện thực tế thường tình trên cõi đời này. 

Những sao biểu hiện may mắn gọi là Phúc tinh 
Những sao biểu hiện tiền bạc, của cải gọi là Tài tinh. 

Những sao biểu hiện sự sống gọi là Thọ tinh. 

Những sao biểu hiện công danh gọi là Quí tinh. 

Những sao biểu hiện mất mát gọi là Hao tinh. 

Những sao biểu hiện mờ ám, dèm pha, gọi là Ám 
Những sao biểu hiện thất bại gọi là Bại tinh. 

Những sao biểu hiện hung dữ gọi là hung tinh, 

Những sao biểu hiện tai nạn chết chóc gọi là Sát tinh 

1. Số may mắn 

Muốn biết mình có may mắn không thì xem ở cung nào? 

Xem ở cung Mệnh vì cung Mệnh là vốn liếng trời cho khi sinh ra đời. Sau đó xem ở cung Phúc là 
quà tặng của ông cha để lại, của họ hàng giúp đỡ. 

Xem gì ở cung Mệnh? Xem có Phúc tinh hay không 

Phúc tinh gồm những sao xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

1. Tử vi: may mắn vì biết chừng mực. 

2. Thiên đồng: may mắn vì biết thay đổi đúng lúc. 






TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


281 


3. Thiên cơ: may mắn vì biết tính toán thông minh. 

4. Thiên tướng: may mắn vì biết ban phát đúng chỗ. 

5. Những sao chúc phúc: 

a) Đào Hồng Hỷ: đem lại sự vui vẻ nhanh chóng. 

b) Phi liên, Thanh long: đem lại may mắn bất thần. 

c) Khôi Việt: được quí nhân giúp đỡ. 

d) Thiên giải, Địa giải, Long Phượng: được hoàn cảnh thuận lợi 

e) Quan đới, Lâm quan, Đế vượng: gặp dịp đi lên. 

Nếu có càng nhiều phúc tinh ở Mệnh thì càng tốt, càng gặp may. 


Xem gì ở cung Phúc? Xem mình được ông ba cha mẹ, họ hàng giúp sức bao nhiêu. 


Môn phái Tử vi coi trọng cung Phúc lắm, thường lấy cung Phúc làm đối trọng cho các cung Mệnh, 
Thân, Tài, Quan, Di, Phôi, Tử để thêm bớt cái may cái rủi ở các cung nêu trên, ví nhu: gia giảm một 
vài men dẫn (enzyme) trong một thang thuốc vậy. 

Có nhiều may mắn thì dễ công danh. 

Có công danh thì dễ làm giàu. 

Cung Phúc có phúc tinh, tài tinh vẫn chưa đủ, cần có quí tinh dẫn dắt thì mới chóng thành đạt. 

Quí tinh là những quí tinh ra tay giúp đỡ như Thiên khôi, Thiên Việt, Thiên tướng, Thái dương, 
Văn xương, Văn khúc. Thiếu quí tinh thì vất vả trên đường công danh. 

2 . Sô'giàu sang 

Xem ở cung nào ? 

Xem ở ba cung Mệnh, Tài, Quan. 

Muốn giàu sang phải có nhiều tài tinh, quí tinh thủ Mệnh hoặc đóng ở cung Tài, cung Quan, thì có 
nhiều hy vọng làm giàu, hoặc do tài năng làm ra (Mệnh), do nghề nghiệp (Quan), hoặc do cách 
kiếm tiền (Tài). 

Cung Di và cung Nô cũng dự phần vào sự nghiệp của đương số. 

Cung Di có nhiều tài tinh, quí tinh thì ra ngoài dễ gặp hoàn cảnh thuận lợi để làm tiền. 

Cung Nô có nhiều tài tinh, quí tinh thì dễ giao tiếp với lớp người làm ăn lớn! 

Ngoài ra nên coi thêm cung Điền trạch là cung bất động sản. Giàu sang chưa hẳn có nhiều nhà 
cửa dĩ nhiên là giàu có hơn người. 

Tài tinh là những sao nào? 

1. Vũ khúc : tiền bạc, kinh doanh 

2. Thiên phủ : kho tiền, giữ của 

3. Thái âm : nhà đất, tiền bạc 

4. Thiên tướng : quyền thế dễ làm ra tiền 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


282 


5. Lộc tồn : của cải để giành, gia tài được hưởng 

6. Hóa lộc : làm ra tiền 

7. Văn tinh : tài sản văn chương mỹ thuật 

8. Đường phù : giấy tờ văn tự nhà đất. 

9. Thiên trù : bổng lộc quà biếu 

10. Dưỡng : nuôi nấng, sinh lộc 

Quí tinh là những sao nào? 

1. Thái dương : công danh lớn 

2. Tham lang : dục vọng nhiều 

3. Thiên tướng : quyền hành cao 

4. Xương, Khúc : học giỏi, nói hay 

5. Khôi Việt: bằng cấp, đỗ cao. 

6. Tả Hữu : tài giỏi, chăm chỉ 

7. Thai - Tọa : có phương tiện làm việc 

3. Số sống lâu 

Muốn biết mình có thọ hay không thì xem ở cung nào? 

Xem ở cung Mệnh là chính. 

Cung Mệnh có nhiều Phúc tinh thì sông lâu, nhưng cung Phúc cũng rất quan trọng, cung Phúc phải 
tốt nghĩa là có nhiều sao may mắn tọa thủ. Muốn được sống lâu thứ nhất là phải khỏe mạnh 
(Mệnh), thứ đến là phải may mắn (Phúc), ít gặp tai họa, nếu có gặp cũng được cứu giải 
Do vậy, Cung Tật ách cũng không thể bỏ qua. Cung Tật ách có nhiều phúc tinh, quí tinh thì đương 
số ít bệnh tật, tai qua nạn khỏi. 

Sau đây là một số sao thọ tinh liệt kê theo thứ tự ưu tiên : 

1. Thiên đồng : thoải mái, sống lâu 

2. Thiên cơ : sáng suốt, sống lâu 

3. Tham lang : khỏe mạnh, sống lâu 

4. Lộc tồn : cẩn thận, sống lâu 

5. Thiên phủ : nhàn hạ, sông lâu 

6. Tràng sinh : độ lượng, sống lâu 

Một số sao cứu giải giúp cho đương số sống lâu : 

1. Hóa khoa : mềm dẻo thoát nạn 

2. Thiên giải, Địa giải, Giải thần : có dịp may thoát nạn 

3. Thiên quan, Thiên phúc : may mắn trời cho 

4. Thiên đức, Phúc đức, Long đức, Thiên thọ : lo làm việc thiện, đền ơn đáp nghĩa thì được yên 
thân. 

5. Vũ khúc : lấy của che thân. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


283 


Xem cung Mệnh để biết quá khứ và hiện tại, xem cùng Thân để biết hiện tại và tương lai, xem 
cung Ách để biết dĩ vãng và hậu vận. Một cung Ách có nhiều hung sát tinh hoặc vô chính diệu thì 
tuổi thơ xuất thân là con nhà nghèo, về già cũng chết nghèo nàn. 

Các cung Đại tiểu vận cũng đóng vai trò không nhỏ trong sự quyết đoán sang hèn. 

Cung Mệnh nghèo nhưng cung Đại vận giàu, cung Ách đẹp thì chưa chắc đã nghèo. 

Cung Mệnh giầu, cung Đại vận nghèo, cung Ách xấu thì chưa chắc đã giầu đến cuối đời. 

Cung Ách cũng nói lên tính chất thọ yểu của đương sô", cung Ách đẹp thì dù cung Mệnh có xâu 
cũng vẫn sống dai, cung Ách xâu mà cung Mệnh có đẹp thì chưa chắc đã thọ. 

4. Số ít may mắn 

Một lá sô" được coi là ít may mắn,hay gặp xui xẻo khi các cung mệnh 

Một lá số được coi là may mắn, hay gặp xui xẻo khi các cung Mệnh, Tài, Quan, Di, Phúc, Ách có 
nhiều bại tinh, ám tinh. Những sao này gây trở ngại, thua lỗ, khiến cho đương sô" thâ"t bại chua cay 
trên đường đời. 

Ám tinh 

1. Cự môn hãm địa : thị phi, tai tiếng,kiện cáo. 

2. Thiên lương hãm địa : ham chơi, thay đổi bất thường. 

3. Hóa kỵ : ích kỷ, hiểm độc, ganh ghét. 

4. Phục binh : gian xảo, lừa đảo, hãm hại. 

5. Riêu Y hãm địa : viễn vông, bạc nhược. 

6. Tuần Triệt: bê" tắc, trở ngại. 

7. Cô Quả : đơn độc, lẻ loi. 

8. Tử, Mộ, Tuyệt: chìm đắm, im lặng. 

9. Tử phù : tiêu cực, tuyệt vọng. 

10. Thiên không : trắng tay, vô tư. 

Gặp những sao này thì đương sô" lúng túng, bê" tắc khó xoay trở. 

Bại tinh 

1. Khốc, Hư: lo lắng hoang mang. 

2. Tang, Hổ : đau thương tai họa, bịnh tật. 

3. Song Hao : mất mát, thay đổi. 

4. Thương, Sứ : buồn bã, bệnh tật. 

5. La, Võng : ngăn trở, kìm hãm. 

6. Bệnh phù : buồn rầu, đau ô"m. 

7. Suy, Bệnh : yếu đuối, ươn hèn. 

Gặp những sao này thì đương số chán nản, tiêu cực, dễ bị thất bại. 

5. Số nghèo 

Nghèo ở đây nên hiểu theo nghĩa là ít tiền của, vật chất. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


284 


Một lá số nghèo thì cung Mệnh, Thân, Tài, Quan, Phúc, Điền, Ách vắng bóng Phúc tinh, Tài tinh, 
mà lại đầy những ám tinh, bại tinh và thêm hung tinh tọa thủ hoặc hợp chiếu. 

Hung tinh có hai bộ mặt: đắc địa thì làm giàu nhanh, hãm địa thì nghèo mạt chóng. 

Một lá sô" nghèo thì cung Mệnh trông trải, ít sao chính tinh, hoặc có thì lại bị hãm, ngoài ra lại có 
nhiều ám tinh, bại tinh phá phách. Tiếp đến cung Tài, Quan, cũng vắng bóng phúc tinh, cung 
Điền, cung Ách vắng bóng tài tinh. Thêm nữa các Đại, tiểu vận cũng làng nhàng không có các tài 
tinh, quí tinh tụ họp nổi bật một giai đoạn nào. 

Xem cung Ách là xác đáng hơn cả, cung Ách mà xấu nghĩa là toàn ám tinh, bại tinh hoặc vô chính 
diệu tuyệt đối (không có một chính tinh, trung tinh nào ) thì chắc chắn nghèo khó. 

6. Vắn số 

Là số không được thọ, thường không sống quá đại hạn 32, 33, 34, 35, 36 nghĩa là không qua khỏi 
những năm trong đại hạn 30. Những em nhỏ không qua khỏi những năm đầu đời cũng được xếp 
vào người không có tuổi thọ! 

Thọ là sống qua một Lục Thập Hoa Giáp 60 năm, sông ngoài 60 là thọ, sống thêm 2, 3 đại vận 
đến 70, 80, 90, 100 là Đại Thọ, là sống quá lâu rồi, nói chi đến thọ như ông Bành tổ tương truyền 
sống ngoài tám trăm năm! Đó là nói chuyện xưa, nhưng nay với một tiến bộ mới của Khoa học, 
con Người có thể cho chiếc đồng hồ Lão hóa chạy chậm lại, sông lâu trăm tuổi không còn là 
chuyện xa vời nữa. 

Đoán một lá sô" không thọ là một điều thật khó khăn, vì cuộc sông tùy thuộc vào râ"t nhiều yếu tố, 
xem một lá sô" để xác định ngày cuối đời của ai lại càng khó nói. 

Chúng tôi không dám mạo muội đưa ra một qui luật máy móc nào để quyết đoán ngày cuối đời 
của một lá sô", chỉ trình bày một sô" khái niệm, một phần do người xưa truyền lại một phần do kinh 
nghiệm luận đoán để báo trước khoảng thời gian người ta thường về nơi an nghỉ cuối cùng. 

1. Trước hết hãy xét thê" đứng của Nhật Nguyên xem đắc hãm thê" nào Nếu sao thái dương mọc 
ban đêm ,sao thái âm mọc ban ngày thì đã mâ"t cân bằng Âm Dương ,sức khoẻ không được bền 
,khó có thể là người đại thọ được . 

2. Thứ đến là mệnh vô chính hiệu ,có nhiều sát tinh thủ Mệnh hoặc đóng ở các cung Phúc, Thân, 
Ách,thì cũng ít người đại thọ . 

3. Sau nữa ám tinh ,bại tinh ,hung sát tinh tụ đầy ở Mệnh ,Thân ,Phúc ,Ách cũng là dấu hiệu 
không thọ, nhất là khi đương sô" không được các phúc tinh đồng cung hay hợp chiếu cứu giải. 

4. Các cung đại vận kê" tiếp bị các bại tinh ,sát tinh chiếm đóng cũng là dấu hiệu nguy hiểm cho 
tính mệnh . 

5. Tuổi trẻ mà mệnh và các cung kê" tiếp như Bào, Phôi, Tử, Tài à bị hung, bại tinh tàn phá thì 
cũng không thọ. 

6. Tuổi già mà có nhiều tài tinh và đám tam minh Đào Hồng Hỷ rọi chiếu lại là dâu hiệu gần đất 
xa trời, ví như một người ngoài 60 tuổi mà bỗng dưng phát tướng phí nộn, da dẻ căng bóng, đỏ 
hồng như trẻ thơ, là dâu hiệu sắp bị tai biến mặt máu não (Stroke) 

Những gì trái với lẽ thường được gọi là nghịch lý là dấu hiệu xấu, ví như ngọn đèn sắp hết dầu, 
bùng lên sáng rồi tắt ngúm. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


285 


Cũng lẽ đó, suy ra, về tuổi già nên gặp những đại tiểu vận an nhàn có những sao trung tinh biểu 
hiện sự nhân hậu, thảnh thơi nhàn hạ, là dấu hiệu tốt của người sống lâu! 

Người xưa rất SỢ năm tuổi, nghĩa là sau 60 năm gặp lại năm mình sinh ra, ví dụ sinh năm Đinh 
Sửu 1937, gặp lại năm Đinh Sửu 1997 thì đáng lo vì năm đó sẽ có hai vòng Thái tuế, hai vòng 
Lộc tồn, e rằng đương sô" không đủ sức chịu đựng nặng gấp hai lần của các sao trên. 

Nay áp dụng thực tế phương thức luận đoán ngày thọ yểu, chúng tôi xin trình bày 3 cách dưới đây 


1. Cách tính thọ yểu của trẻ em : 

Người xưa tính giờ Kim Sà Thiết Tỏa để xem trẻ dễ nuôi hay khó nuôi. 

Cách tính : 

Từ cung Tuất kể là năm Tí, đếm nhuận đến năm sinh. 

Ngưng lại ở cung nào, gọi cung đó là tháng Giêng, đếm nghịch đến tháng sinh. 

Ngưng lại ở cung nào, gọi cung đó là mồng một, đếm thuận đến ngày sinh. 

Ngưng lại ở cung nào, gọi cung đó là giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh. 

Con trai : nếu giờ sinh trùng vào cung THÌN hay cung TUẤT là phạm giờ KIM SÀ THIET 

TỎA. 

Con gái : nếu giờ sinh trùng vào cung SỬU hay cung MÙI là phạm giờ KIM SA THIET 

TỎA. 

2. Cách tính thọ yểu của người trẻ tuổi 

Xem cung Mệnh, cung Phúc, cung Ách nếu thây có nhiều sát tinh, bại tinh hãm địa thì xét kỹ các 
cung Đại Vận kế tiếp. Nếu cung đại vận kế tiếp cũng bị sát tinh, bại tinh hãm thì xem tam hợp : 
Hóa Kỵ, Kiếp Sát, Lưu Hà, Thiên Không, Tang, Hổ, Khốc, Hư nằm ở chỗ nào. Nếu gặp những 
sao này thì xem kỹ tiểu vận có bị phạm vào các sao này ở năm nào, rồi từ đó suy ra tháng ngày 
lâm nạn. 

3. Cách tính thọ yểu của người già : 

Có 2 cách : 

a) Tính tam hợp Kiếp Sát - Thiên Không - Đào hoa : 

Tại sao lại căn cứ vào 3 sao này? 

Đây là 3 sao chi, Kiếp sát là một sát tinh biểu tượng sự cạn kiệt, Thiên không là một hung tinh 
biểu tượng sự hư vô và Đào hoa là biểu tượng của nhựa sông. Khi đến vận Đào Sát Không là đến 
lúc nhựa sông (Đào hoa) đã cạn kiệt (Kiếp sát) chẳng còn gì (Thiên không). Bộ ba này được an 
theo chi của tuổi. Đào hoa đi trong tứ chính, Kiếp sát đi trong tứ sinh và Thiên không đi theo chi 
của năm sinh. 

Người có tuổi thọ đi qua chu kỳ 60 ở cung Thiên di, thuận nghịch tùy theo tuổi âm dương nam nữ 
Tam hợp Kiếp sát, Đào hoa, Thiên không sẽ rơi vào các đại vận 70, 80, 90 kế tiếp. Nếu đại tiểu 
vận trùng phùng rơi vào vận Đào hoa bị Kiếp sát làm cạn kiệt là lúc con người trở về với hư vô 
trong vòng tay của Thiên không. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


286 


Không phải lá số nào cũng kết thúc ở vận Đào hoa, nhưng vận Đào hoa thường chiếm tỉ lệ cao 
hơn, rồi đến Kiếp sát, Thiên không. 
b) Tính tam hợp Tuế, HỔ, Phù: 

Con người dù có tuổi thọ cao, cũng ít khi đi hết ba đại vận Tuế Hổ Phù, thường đi hết hai đại vận 
cũng đã ngoài 80-90, lúc đó sẽ gặp Tang môn, Bạch hổ, Hỏa Linh, là tới lúc an phải nghỉ cuối 
đời. 

Tuổi thọ ngày nay vượt qua 70, 80 là chuyện thường tình, qua tuổi 90 cũng không hiếm. 

Vấn đề là sống thọ mà sáng suốt, sinh hoạt bình thường mới là đáng nói. Cái hạnh phúc cuối đời 
là ra đi trong thảnh thơi, để lại đằng sau một sự nghiệp vật chất hay tinh thần đáng kể mới là đáng 
sống. 


TƯƠNG LAI KHOA TỬ VI 

Chúng tôi tự hỏi Tử vi có thuần túy chỉ là khoa dự đoán tương lai, dùng để đoán số phận sang hèn, 
thọ yểu của con người hay Tử vi còn mở ra cho chúng ta một con đường nào khác nữa? 

Khoa thiên văn nhằm tìm hiểu sự vận hành của vũ trụ. Khoa địa lý nhằm chọn lựa địa thế tốt đẹp 
phù hợp cho sự thịnh vượng con người. Các khoa học tự nhiên nghiên cứu sự sống của muôn vật. 
Khoa tâm lý tìm hiểu suy tư hành đông của con người. 

Khoa tử vi ngoài mục đích phán đoán vận mạng, còn dự phần không nhỏ vào sự phân tích tâm 
sinh lý của chúng ta. 

c. Jung, nhà bác sĩ phân tâm học nổi tiếng Âu Châu đã một thời mong ước đem Kinh Dịch vào 
việc chẩn đoán bệnh tâm thần, nhưng ông đã thú nhận không đủ thời gian và khả năng nghiên 
cứu Dịch, dù đã được Wilhelm truyền đạt môn Dịch học qua hàm thụ. Ông ao ước, ngày nào đó, 
có người đi sao góp công nghiên cứu Dịch lý để đem vào môn phân tâm học. 

Ý nghĩa táo bạo trên của c.lung không phải là huyền hoặc, ông là người nhìn xa trông rộng, 
nhưng tiếc là tuổi thọ chẳng đủ dài để thực hiện nổi ước mơ của mình. 

Khoa Tử vi đã có từ mấy ngàn năm, truyền tụng từ đời ông cha ta đến nay, vẫn chỉ là một khoa 
bói toán, dự đoán số phận quả là lãng phí một kho tàng có trước mắt từ lâu. 

Đã biết bao bực thầy tài năng đạo đức đáng nể bàn về Tử vi; sách xưa để lại không ít, nhưng lời 
dẫn giải cũng chỉ xoay quanh phúc lộc thọ yểu, ít người quan tâm đến tâm tư tình cảm rất người ở 
mỗi chúng ta. 

Con người có những điểm dị đồng, màu da nòi giống có khác nhau thì phong tục tập quán cũng 
khác nhau, đó là điểm dị, nhưng ai cũng phải ăn để sống, sống để yêu thương, giận hờn, mừng lo, 
ham muốn dù thể hiện dưới hình thức nào, cũng có điểm chung là: Tham sống, Sợ chết, điểm này 
nói lên cái tâm tư thầm kín trong lòng mỗi người chúng ta. 

Ngày nay, tuy không gọi là quá trễ, chúng tôi cũng mạo muội vạch ra con đường nhỏ bé để đón 
Khoa Tử vi vào phái Phân Tâm học (psychanalyse) dùng Tử vi như một phương pháp chẩn đoán y 
học về những căn bệnh ức chế về tâm hồn. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


287 


ức chế là những cảm nghĩ (sentiment) bị chèn ép nằm sâu trong tiềm thức (Subconcious self). 
Lưỡi kéo kiểm duyệt của nền đạo đức giáo dục thời đại đã dồn nén con người vào khuôn khổ 
được ấn định chung cho xã hội loài người. Càng bị dồn nén, càng nhiều ức chế, nhiều lo âu thắc 
mắc. Thế đã có ai không một lần trong đời tự hỏi hoặc tìm thầy để giải đáp những lo âu thắc mắc 
về một khoảng thời gian trong đời của mình chưa? 

Nói như thế cũng như lại hỏi: “Đố ai nằm ngủ không mơ?” 

Trường phái phân tâm học đứng đầu là Sigmund Freud đã dùng giấc mơ, thậm chí dùng thôi miên 
để đào xới những ẩn ức trong tiềm thức con người, nhằm giải tỏa ức chế cho bao bệnh nhân tâm 
thần. 

Tại sao chúng ta lại bỏ quên khoa Tử vi, không đem nó áp dụng vào việc chẩn đoán và điều trị 
bệnh ức chế tâm lý (mental repression)? 

Các nhà tâm lý học, phân tâm học tìm hiểu các ức chế của bệnh nhân qua thể trạng và những lời 
tâm sự của họ, hầu mong đưa ra một phương thức điều trị.\ 

Nay chúng ta dùng ngày sinh tháng đẻ để lập lá số và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi 
người qua các ký hiệu là các sao, hẳn cũng hiểu được không ít trạng thái tâm hồn, cá tính và tâm 
tư, tình cảm, đồng thời đưa ra phương cách xử thế dựa vào tính chất và vị trí đứng của các sao. 

Khoa phân tâm học dựa vào tâm sự người bệnh để luận đoán cái ức chế trong lòng họ, âu cũng là 
phương pháp thường nghiệm được hệ thông hóa qua nhiều năm nghiên cứu. Chúng ta cũng có 
hàng ngàn năm kinh nghiệm phán đoán con người qua các Cách, các Cục của môn Tử vi phải có 
một chỗ đứng đáng kể trong trường phái phân tâm học ngày nay. 

Thử phác họa một cách áp dụng Tử vi vào phân tâm học: 

1. Xét năm sinh: Năm sinh được ghép bởi Can Chi chia ra làm 6 nhóm, mỗi nhóm cũng đã mang 
một màu sắc riêng biệt. Những người thuộc nhóm: 

- Giáp Tí thì Chi sinh Can, ngọn nuôi gốc vì như con phụng dưỡng cha mẹ, hỏi nuôi được bao lâu? 
Cuộc sống có đầy đủ cũng là hình thức bề ngoài. 

- Giáp Ngọ, thì Can Sinh Chi, gốc nuôi ngọn là bền vững lâu dài. 

- Giáp Dần, Can Chi đồng hành thì cuộc sống vững vàng, là hình ảnh cha mẹ trường thọ, con cái 
đề huề. 

- Giáp Thân, Chi khắc Can, thì ngọn lại phá gốc, sự nghiệp đâu có là bao, ví như con không báo 
hiếu nổi cha mẹ. 

- Giáp Thìn, Giáp Tuất, Can khắc Chi, gốc không nuôi nổi ngọn, cuộc đời gặp nhiều khó khăn, 
phải tự lo lấy thân. 

Mới nhìn thoáng qua Can Chi của tuổi cũng đã thấy con người sinh ra mỗi người hầu như đã 
mang một cái nghiệp dĩ nào đó. 

Dù có mạnh mẽ đến đâu ta cũng không thể tự chọn cho mình một cửa vào để được sinh ra là con 
ông này bà nọ. Dù có tài giỏi đến đâu ta cũng không thể sinh ra một đứa con theo ý muốn được. 
Với kiến thức khoa học ngày nay về di truyền, người ta đang cố tìm kiếm cách sắc xếp các gen e 
trong chuỗi AND qua nhiều thế hệ để tính đến chuyện chọn lựa một nòi giông lý tưởng, âu cũng 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


288 


là điều đáng mong đợi nhưng thực tế cho biết cái cơ chế xếp đặt các phân tử trong sợi nhiễm sắc 
(chromosome) là muôn vàn rắc rối, con người khó thực hiện được. 

Những gì chưa cân đo được bằng phương pháp khoa học hiện đại không có nghĩa là không có. Cái 
mà chúng ta không thấy vẫn hiện hữu ở quanh ta, vì con mắt vẫn chỉ là một chiếc mày ảnh thô sơ, 
vỏ não cũng vẫn chỉ là màn hình đơn giản so với cái màu nhiệm của thiên nhiên. Chỉ có cái ý 
thức con người mới vượt thời gian và không gian để đón nhận cái huyền bí của tạo hóa. 

2. Xét Âm Dương của Mệnh và cung an Mệnh, lại thấy thêm một điều kỳ lạ. Phần đông những 
người tuổi dương, Mệnh đóng ở cung dương hoặc tuổi âm, Mệnh đóng ở cung âm, thì tâm tính ổn 
định, sự nghiệp vững vàng. Ngược lại, mệnh dương đóng cung âm, mệnh âm đóng cung dương thì 
lúc chăm chỉ, lúc sao lãng, sự nghiệp cũng lắm bước thăng trầm. 

Vậy thì với kinh nghiệm phán đoán, chúng ta cũng có lời khuyên đương số hãy can đảm tiếp nhận 
sóng gió để sẩn sàng đôi phó, chứ không phải biết để lo sợ. 

3. Mệnh có chính tinh và mệnh vô chính diệu cũng có khác nhau. 

Mệnh có chính tinh thì như thể được tốt nghiệp chính qui ở một nhà trường, hay dỡ cũng còn tùy 
thuộc vào một số sao trong mệnh! 

Nếu Mệnh có Tử Phủ Vũ Tướng thì dù tuổi trẻ có lận đạn khó khăn cũng đừng thất vọng chán 
nản, sẽ có dịp vươn lên trong một xã hội phồn thịch, một lời khuyên có bằng cũng cớ cũng giúp 
cho đương số an tâm mạnh mẽ tiến lên, tháo gỡ được mặc cảm tự ti khi chưa có sự nghiệp. 

Mệnh có Tử Phủ Vũ Tướng mà bị Tuần Triệt án ngữ, thì dễ gặp trở ngại trên đường công danh do 
hoàn cảnh xã hội đổi thay. Dự đoán trước để không bị hụt hẫng khi vào đời. Vạch ra cách dự 
phòng để giảm thiểu thất bại là các giải tỏa tự ti. 

Mệnh có Sát Phá Tham thì có đầu óc thực tế, thích tham dự vào cuộc sống cho nên dễ có sự 
nghiệp lớn lao. Nếu người giữ Sát Phá Tham mà chưa thành đạt, ắt hẳn đã gặp phải lũ sát tinh 
cản lối, nên khuyên họ bình tĩnh chờ đợi, cuộc đời chắc chắc có dịp vươn lên. 

Mệnh có Cơ Nguyệt Đông Lương, vốn dĩ an phận, hiền lành giỏi giang chữ nghĩa chẳng nên làm 
những việc mạnh bạo liều lĩnh, dễ thất bại, rồi đâm ra oán trách số phận hẩm hiu, cũng là một ức 
chế tự mình tạo ra. 

Mệnh có Nhật Nguyệt, Cự Nhật là người ưa tìm lý lẽ, dễ lâm vào thế lưỡng nan, tranh chấp nội 
tâm, cần được hướng dẫn phân tích cái muốn thực sự của mình mới mong thoát ra khỏi sự ức chế 
gây nên bởi lòng tự cao tự đại. 

Số phận sang, hèn, thọ yểu đồng ý là có, nhưng 
“Thiện căn ở tại lòng ta, 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” 

Cũng nói lên cái khả năng cải số, sửa mệnh của con người. 

Ý chí và lương tâm vẫn có nhiều dịp thay đổi con đường đi của số mệnh. 

Người có Nhật Nguyệt đắc địa, có nghĩa là mặt trời phải mọc ban ngày, mặt trăng phải sáng ban 
đêm, âm dương đúng chỗ thì công danh sự nghiệp lâu bền. 

Nếu một người bị cách Nhật Nguyệt phải bối nghĩa là mặt trời cố mọc ban đêm, mặt trăng cố 
sáng ban ngày, đều là nghịch lẽ tự nhiên thì sớm giàu cũng sẽ mau nghèo. Tâm tư không ổn định, 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


289 


mong mau có kết quả nên vội vã trong công việc đâm ra hỏng việc. Hơn nữa Nhật Nguyệt lạc 
hãm thì ít người học giỏi, biết xấu, tính tình lại nông nổi, dễ nóng giận vô lối mà gây họa chẳng 
lành. 

Với những người này, hãy khuyên họ bình tâm nhìn thẳng vào lòng mình, hãy trung thực với chính 
mình để đặt mình vào đúng với tài năng của mình, hầu mong đẩy mặt trời nửa đêm ra buổi mai 
sáng sủa và kéo mặt trăng vào bóng tối êm đềm. 

Cái ức chế của Nhật Nguyệt lạc hãm cần được giải thoát bằng Tuần Triệt, có nghĩa là phải thay 
đổi môi trường sống, phải chọn dịp thích ứng với tài năng, phải đánh thức tài cái chủ quan của họ 
bằng cách vạch ra cái tham lam u tối, cái mộng tưởng hão huyền nằm sâu trong tiềm thức của họ. 
Mệnh có Thiên hình đắc địa là người biết điều (reasonable) phải trái, còn nếu Mệnh có Thiên 
hình hãm địa thì lý trí bị che khuất bởi lòng tham, cho nên dễ gặp kiện tụng, tù tội. Biết trước để 
hạn chế bớt tham vọng, cũng là phương thuốc điều trị hữu hiệu căn bệnh cho mình là sao Bắc đẩu. 
Mệnh có Riêu Y thì quá ướt át, đắc địa thì trong sáng, tín ngưỡng, không tưởng, hãm địa tì dị 
đoan, phóng đãng. Với người này cần đem họ trở về thực tế, khuyên họ làm những công việc 
thực tiễn, khoa học, lao động chân tay để cân bằng cái đầu mơ mộng hão huyền. 

Mệnh có Tả Hữu đắc địa là người chín chắn, có tài năng, hãm địa thì vất vả, bó tay, cái ức chế 
này là do không gặp được thời, không đến đúng chỗ, không làm đúng việc. Giải thoát tâm tư của 
lớp người này không gì tốt hơn là giúp họ chọn đúng công việc hợp với khả năng của bản thân 
mình. 

Mệnh có Đào Hồng, sớm có công danh thì dễ kiêu ngạo, sớm biết yêu đương thì mau chán 
chường. Người có cách này thì phải tỉnh táo, khiêm nhường mới không gẫy đổ vì đi quá trớn. 

Mệnh có Không Kiếp thì liều lĩnh dễ thành, dễ bại, phải nên thận trọng đừng bước quá đà. 

Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, tâm tư, tài trí khác nhau. Nếu biết mình có ưu điểm thì phải 
kiềm chế lòng kiêu ngạo, tính khinh người. Nếu biết minh thấp kém thiệt thòi thì phải cố vươn 
lên. 

Mỗi lá số là một bệnh án khác nhau, mỗi đại tiểu vận là một giai đoạn thăng trầm. 

Xem một lá lố là xem toàn diện cách xếp đặt, diễn tiến của các sao, nếu tinh ý thì thấy được sự 
liên quan chặt chẽ của các tình huống xảy ra. Có những sao tuy nhỏ bé nhưng lại có hậu quả 
nghiêm trọng, có những sao lớn lao lại chỉ là bộ áo khoác ngoài. 

Mỗi vận hạn xảy đến là một dịp thử thách tài năng, một biến cố ngặt nghèo gây ra bởi một số sát 
tinh có thể dồn đương số vào thế bế tắc, hãy bình tĩnh tìm cách tháo gỡ bằng ba vòng Lộc tồn, 
Trường sinh, Thái tuế. 

Gặp thời vận đẹp đem đến biết bao tài lộc, danh vọng cũng nên cẩn thận dè chừng, một cái bánh 
cho dù bổ dưỡng cũng vẫn làm đầy bụng nếu cố ăn nhiều. 

Số sao thì cố định, nếu các phúc tinh rơi vào một sô" cung này thì các hung tinh sẽ rơi vào các 
cung còn lại. 




TỬ VI KHẢO LUẬN - Hò ang Thường - Hàm Chương 


www.tuviglobal.com 


290 


Cung Mệnh, Tài, Quan được coi là cung chính, liên hệ mật thiết với con người nhưng cung Thân, 
cung Phúc, cung Di, cung Nô, cung Phối, Tử tức cũng không kém phần quan trọng. Một hạnh phúc 
hoàn hảo không chỉ nằm trong cung Mệnh mà phải chan hòa cho các cung liên hệ, đây là điều 
mong ước tham lam của con người, mấy ai được toại ý. 

Chính những lúc gặp vận xấu là lúc lâm vào thế bế tắc, không có đường thoát thì cố gắng gồng 
lên chịu đựng, ức chế tâm lý phát sinh từ đây. Muốn thoát ra khỏi bế tắc thì phải tìm hiểu nguyên 
nhân của bế tắc mới mong gỡ được thế bí. Thì đây là lúc ứng dụng khoa Tử vi vào cuộc sống tâm 
lý hàng ngày. 

Lấy ví dụ một người gặp hạn Không kiếp, là mất mát tiền của, danh vọng, thì uất ức chán nản, 
chạy tìm cách thoát ra khỏi thế bí bằng cách cầu cạnh người thế lực, mua chuộc, van xin. Đó là 
phản ứng tự nhiên, ví như người có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng bệnh nào thì phải tìm đúng thầy 
đó mới là hợp lý 

Người thầy là người có đủ tài năng đức độ mới giúp người bệnh qua khỏi hiểm nghèo. 

Người thầy thuốc có y đạo thì giúp cho người bệnh mau lành, người thầy tướng số có tâm đạo thì 
giúp cho người hoạn nạn sớm nhìn thấy đường lối ngay thẳng mà đi, trút bỏ được tâm tư buồn khổ, 
giải tỏa được nỗi khó khăn vướng mắc trong lòng. 

ở đây, khoa Tử vi đã có sẩn một số dữ kiện đó là các vòng sao trong lá số. 

Ví như gặp nạn thì xem các chính tinh, phụ tinh trong cung hạn xem đương sô" đang lâm vào hoàn 
cảnh nào. 

Muốn xem biến cô", hoàn cảnh thì coi vòng Lộc tồn, xem thời vận thì coi vòng Tràng sinh và tìm 
cách xử trí thì xem vòng Thái tuế. 

Ví dụ một người gặp vận Thiên Hình mắc kiện tụng, trong hoàn cảnh Phục Binh bị lừa phản 
(vòng Lộc tồn), vào thời Tử không có chỗ tiến lui (vòng Tràng sinh), xử trí bằng Thiếu âm, hạ 
mình đóng vai thấp bé, giả mù sa mưa (vòng Thái tuế) để thoát ra khỏi tai họa đang giăng bẫy 
quanh mình. 

Nói tóm lại, khoa Tử vi giúp chúng ta đối diện với chính mình, biết mình là ai, tài năng đạo đức ở 
mức độ nào, thời vận lên xuống ra sao. 

Con người ta có thể dám thực với người nhưng ít khi dám thực với chính mình. Bản thân đã tự che 
dâu lỗi lầm, người khác lại không muôn công kích những khuyết điểm của mình, cho nên chỉ còn 
lá sô" Tử vi của mình mới là tấm gương soi chân thật của bản thân, giúp mình hiểu mình hơn ai 
hết. 

Người thầy trung thực, giúp người bệnh trung thực là ước muốn thành khẩn của chúng tôi vậy. 


***HÊT*** 






